High School DxD 


Ichiei Ishibumi 


Tập 20 - Buổi Tư Vấn Hướng Nghiệp của Belial 


* Minh Hoa 

e Faker 

° Life 0 

°. Life 1 - Cuộc tư vấn hướng nghiệp không có hồi kết 
» Cha mẹ 

- Life 2 - Su thật dang sau bữa tiệc 

° BỊ kích động 

* Life 3 - Hyoudou Issei 

e Last Life....Sự trừng phạt xứng dang 
e Quái thú 666 

° Ngăn cản 


To everyone right now 
If you don 
Things| will 


TE 


i 


That is--- 
ness of the Rating G 


RONY PIV 


lữ 


MERAH 


8 2.4 A% —DxD20 


TX 


Faker. 
Life.0 
Life.l KEY OSES p> 
Parents. 
Magione 


Life.2 RIKS imkik 


To be infuriated. 


Õ+4©^Je© 2 NPs 


Life.3 K] 
Last Life... KRA 
The Beast 666. 


Deterrence. 


2930 


Tập 20 - Buổi Tư Vấn Hướng Nghiệp của Belial 
Faker 


Faker 


Tại một miền quê héo lánh trên đất Ý, một chàng trai tré đang tham 
quan cánh đồng nho tại một trang trại nơi đây. Trong khi bước về 
phía trước, chang trai trể—Ngọn Giáo Thánh Cao Cao, lọt vào tầm 
mắt một ông lão đang làm việc nơi đây. Bộ trang phục và chiếc mũ 
rơm trông rất hợp, và thể hình ông ấy cũng rất cứng cáp. Nếu thoáng 
nhìn từ xa, có người sẽ nghĩ rằng ông ấy từng tham gia quân ngũ hay 
đã trải qua những bài luyện tập của vận động viên. Dù vậy là, ông 
lão này cũng không phải dạng vừa đâu. Mặc dù đã nhận ra sự hiện 
diện của Cao Cao một lúc trước, nhưng mãi tới giờ ông ấy mới mở 
lời, mà không cần nhìn lại về phía cậu ấy. 


“ Thánh khí à, đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được một sức mạnh 
như thế này.” 


Ông lão ấy nở một nụ cười trên khuôn mặt nhăn nheo của mình. 


“Chào buổi sáng, Ngọn Giáo Thánh, chào mừng tới với nông trại 
này.” 


Ông lão có tuổi đang đội mũ ấy chào cậu— không, đúng hơn phải là 
Hồng Y Giáo Chủ Hội giáo Vatican, Vasco Strada. Mới hôm kia ông ấy 
là một nhân vật trọng yếu của Nhà Thờ, người đã dẫn dắt những 
chiến binh Nhà Thờ bên phe nổi loạn. Bị đánh bại bởi nhóm chống 
phản động [DxD], ông ấy đã chấp nhận phán quyết của Thiên Đàng 
mà không chút kháng cự. Sau khi tường thuật chỉ tiết toàn bộ sự việc 
cho Thiên Đàng, ông ấy giờ đây bị giam lỏng trên nông trại này. 
Thậm chí còn có một rào chắn ma thuật mạnh mẽ được dựng lên, với 
bán kính khoảng vài km. Để trốn ra được khỏi đây quả là không dễ 
chút nào; đây là thứ được người ta gọi là rào chắn dành cho tù nhân. 
Vì Chúa, và vì những đức tin mà ông ấy đã dành cả đời cống hiến, vì 
những cố gắng để nhận ra cảm xúc của những chiến binh Nhà Thờ, 
cựu chủ nhân của Durandal chỉ bị tước đi chức vụ và bị giam trong 
nhà tù có thể coi là khá thoải mái. Xét theo quy mô sự việc lần này, 
ông ấy không những phải bị tước bỏ mọi chức vụ, mà thậm chí có 
thể phải trả giá bằng mạng sống vì những gì đã gây ra —Tuy nhiên, 
xét tới những thành tựu mà ông ấy đạt được trong quá khứ, đức tin 


của ông ấy, va ca sự cầu xin của những chiến binh Nhà thờ, ông ấy 
đã được đưa tới nông trại này. 


“Đây là mảnh đất mà ta từng lớn lên. Thinh thoảng, ta cũng hay về 
lại đây để trồng cây...có lẽ trong khoảng thời gian tới ta phải làm 
việc chăm chi rồi.” 

Strada nói như vậy khi vuốt vô một thân cây. 


“Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, thưa đức Hồng Y. Tôi là quân 
tiên phong của ngài Indra.” 


Chủ nhân của Ngọn giáo Thánh giới thiệu ban thân rồi Strada tiếp 
tục nói sau khi dùng khăn lau đi mồ hôi trên gương mặt của mình. 


“Ta hiểu rồi, vậy là một vị thần từ đạo Hindu ( gốc là Ngoại đạo) 
muốn điều gi đó từ lão già bên Thiên Chúa này, phải không?” 

Vị cựu Hồng Y Giáo Chủ nghĩ rằng Cao Cao viếng thăm mình là bởi 
Indra có một thông điệp muốn gửi tới cho ông. Nhưng Cao Cao lắc 
đầu. 


“Không. Ngài dường như không nghĩ rằng tôi cũng có thể gặp ngài vì 
mục đích cá nhân.” 


Nghe thấy những lời của Cao Cao, Strada mỉm cười hứng thú. 


“..,Hoho, điều này khá là bất ngờ. —Cha, vậy thi, sau khi đã đi tới 
tận nơi hẻo lánh này, cậu có điều gì muốn hỏi ta?” 


Cao Cao, sau khi đã nghe được câu hỏi của Strada, mở miệng định 
đáp nhưng lại im lặng một hồi trước khi bắt đầu hỏi. 


`. Là một anh hùng, ngài nghĩ sao về chuyện đó, thưa đức Hồng 
Có lẽ, bởi vì câu hỏi này đã vượt quá mong đợi ban đầu của ông ấy, 
Strada lúc đầu rất ngạc nhiên, nhưng rồi ông lại xoa cằm rồi bắt đầu 
suy nghĩ. 

“...Hmm, đây thực sự là một câu hỏi rất lạ đấy, chang trai.” 

Cao Cao nhìn xuống dưới đất và tiếp tục. 

“...Khỉi sinh ra tôi đã thừa hưởng dòng máu của một anh hùng. Hơn 


nữa, tôi cũng được Thánh Giáo lựa chọn. Tôi đã từng tin rằng... 
những người được gọi là [Anh Hùng] này đứng trên đỉnh cao của 


nhân loại, luôn có khả năng tiêu diệt những thực thé mạnh mẽ từ thé 
giới khác, tôi từng mơ ước vậy, từng nghĩ vậy, và cũng từng sống 
vậy. 2) 


Chang trai ấy ngước lên nhìn bầu trời, rồi nói tiếp. 


“...Nhưng mà, tôi đã thua một con Quỷ trễ được tái sinh. Cách sống 
của tôi đã bị người này tước đi, ngay trước mắt mình....Có lẽ là cậu 
ta chưa bao giờ nghĩ tới điều này, nhưng thất bại đó là một cơ hội để 
tôi nhìn nhận lại cách sống và thay đổi nó. ... Thưa đức Hồng Y, 
người được ngưỡng mộ như một anh hùng, tôi thật sự muốn ngài nói 
cho tôi biết một anh hùng là gì.” 


Đối với người đã không chỉ được thừa hưởng dòng máu anh hùng, 
mà đồng thời cả ngọn Thánh Giáo, bẩm sinh là một thiên tài, thì đây 
lại là lần đầu tiên cậu chạm trán một “bức tường”. Cậu đã có huyết 
thong | anh hùng của tổ tiên mình một cách tự nhiên, và do số mệnh, 
cậu nắm git? ngọn giáo có khả năng đánh bại cả một vị Thần. Ngay 
từ đầu, bản thân cậu cũng là một tồn tại không thể so sánh với con 
người— việc đi săn những loài quái vật, đánh bại và trừng trị bọn 
chúng, như một lối sống, đồng thời theo đuổi sức mạnh, đấy là mục 
đích sống của cậu.—Nhưng trước một Xích Long và Bạch Long, ngay 
cả cây giáo trên tay cũng chối từ cậu. 


Ngươi rất yếu, ngươi chỉ là một đứa trẻ có được sức mạnh của ngọn 
giáo mạnh nhất, nó đã nói như vậy. 


Nghe thấy câu hỏi của Cao Cao, Strada cười. 
“,..Hehehe” 
Trước một Cao Cao đang ngạc nhiên, vị Hồng Y già đáp. 


“Ta nói thế này có lẽ sẽ khá bất kính. —Nhưng mà, cậu quá trễ đi. 
Cậu thực sự quá trẻ. Mặc dù trông như khoảng hai mươi, nhưng mà 
so với ta, cậu chẳng khác gì một đứa con nít cả. Từ lúc cậu tự xưng 
là anh hùng, cậu đã nhầm lẫn rồi.” Strada khẳng định. 


“Những người quyết tâm làm anh hùng là những con người không 
có sức mạnh. Bởi vì không có sức mạnh, họ sẽ khao khát nó, và rồi 
họ sẽ đi tìm những vị anh hùng, để quyết định bản thân mình là ai. 
Chủ nhân của Ngọn Giáo Thánh, cậu đang đóng vai anh hùng quần 
chúng à?” 


“Thì...... ⁄ 


Cao Cao không nói nên lời. ...Cậu không được chọn bởi ai cả. Don 
giản bởi vì cậu là hậu duệ của một anh hùng, nên cậu nghĩ bản thân 
mình phải như vậy. Chính vì vậy nên cậu mới không quan tâm tới 
dòng máu đang chảy trong người, và ngọn giáo mà cậu sở hữu. 
Strada cúi xuống rồi ngồi lên một chiếc hộp gỗ trên nông trại, sau đó 
tiếp tục. 


“Không được mọi người dõi theo, tự cho mình là anh hùng hay gì đó, 
đó không khác gì một trò chơi đóng vai của tré con cả. Bởi vậy ma 
cậu không phải đối thủ của cậu nhóc Xích Long Đế Vương, người đã 
dũng cảm bước đi trên con đường của chính mình.” 


Những lời của ông lão hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của chính Phe 
Anh Hùng. Mọi chuyện cũng như những gì ông ấy nói, nên Cao Cao 
không thể chối bỏ. 


...Đúng vậy, cũng như những gi Strada nói; cậu ấy, chàng trai ấy, đã 
can đảm trực tiếp đối đầu, và cũng đã dũng cảm đánh bại tôi. Cho dù 
là với tư cách Xích Long Dé Vương, hay là một con Quy, vì những 
mục tiêu của mình, vì những người mà mình phải bảo vệ, cậu ấy đã 
can đảm chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Cách sống của tôi 
đã bị chối bỏ, và tôi thậm chí còn bị cậu đánh bại—...Nhìn lại bản 
thân bây giờ, những người đã từng theo dõi và ngưỡng mỘ tôi, bây 
giờ họ sẽ nghĩ gì? 


Strada im lặng một hồi, rồi sau đó đối mặt với Cao Cao mà nói 


“Cậu cũng chỉ là con người thôi. Và cũng là một người trẻ dạ. Tổ tiên 
của cậu có thể là anh hùng — nhưng thực ra, họ cũng chi là những 
con người bình thường. Do đó cậu vẫn là một con người. Không phải 
những người được gọi là anh hùng luôn ngợi ca những cá nhân dũng 
cảm dám tiến bước về phía trước sao?” 


...Xích Long Dé Vương cũng vậy, những công dân của Địa Ngục bắt 
đầu tôn trọng cậu bởi cậu luôn tiến về phía trước. Từ đầu có bao giờ 
cậu ấy nghĩ rằng mình sẽ là một anh hùng không? Tất nhiên, câu trả 
lời là — không 


Vị Hồng Y Giáo Chủ có tuổi mỉm cười khi nói. 


“Mặc dù ta được gọi là anh hùng, nhưng thậm chí ở tuổi này ta 
không hề coi ta như vậy. —Nhưng nếu có người vẫn trông cậy vào 
ta, thì ta sẽ tiếp tục được gọi là anh hùng. Ta chi đơn giản là một con 
người. Ta sống và ta sẽ chết như bất kì người nào khác. Vậy là đủ. 
Nếu mọi người tôn vinh ta như một vị anh hùng, vậy thì cũng được.” 


Trong thoáng chốc, hình ảnh của người đàn ông nay và Xích Long Dé 
Vương như trùng lên nhau. 


...Tôi đã sợ rằng ông ấy sẽ nói như vậy. 
Ông lão cười... 

“Hehehe” 

khi đội chiếc mũ lên và đứng dậy. 


“Ah, ta đã già rồi, nên có hơi dài dòng...Cơ bản thì ngay từ đầu cậu 
cũng đã có khái niệm mơ hồ cho câu trả lời rồi.” 


“,,„,Gó lẽ là như vậy. Từ khi tôi thua cậu ta, t6i—“ 


Không hề nghĩ tới khái niệm của một người “được gọi là anh hùng’, 
cậu trở thành một người thách thức chân chính. 


“Thưa đức Hồng Y, liệu tôi có thể đánh bại được người đó không?” 


Chàng trai trẻ đã từng giả vờ làm anh hùng hỏi. Ông lão này cười và 
hùng hồn đáp 


“_— Hãy đi và yêu thương một thứ gì đó đi. Kể cả đó có là bản thân 
cậu. Thậm chí là một thứ gì đó không tồn tại cũng được. Hãy yêu đi, 
nếu cậu không có một trái tim biết yêu thương, thì cậu sẽ không thể 
nào với tới người có trái tim như vậy đâu. Tình yêu của cậu rồi sẽ 
xuất hiện trước mắt, và vào thời điểm đó, cậu— sẽ có được một thứ 
“sức manh’ trong người.” 


Sau khi Strada nói vậy, ông ấy quay lại công việc đồng áng. 


“Trước tiên, cậu nên tiếp tục đuổi theo nhóc Xích Long Dé Vương Ấy. 
Bởi vì cậu ấy có tình yêu thương, cậu ấy sống với tình yêu. So với 
đống xương già này, thì cậu cũng tầm tuổi cậu ấy, nhưng mà sức 
sống của cậu ấy còn mãnh liệt hơn cậu cả nghìn lần.” 


Xích Long Dé Vương Hyoudou Issei, người sống vì tình yêu—Bởi 
những lời đó, Cao Cao nhớ lại những lần mà cậu đã từng đụng độ 
với Hyoudou trong đầu. 


...Đúng vậy, không phải chỉ vì cậu ấy được mọi người yêu quý, mà 
cậu ấy cũng yêu quý mọi người, và đó cũng là lí do cậu ấy đối mặt 
với tôi. Đó là cái gốc của con người mang tên Hyoudou Issei, Xích 
Long Đế Vương—. 


Cao Cao mỉm cười khi cậu nhìn vào cây giáo của mình. 


“Liệu ngươi, người được nhớ tới nhờ cây giáo này, cũng theo đuổi 
thứ “tình yêu' ấy?” 


Tập 20 - Buổi Tư Vấn Hướng Nghiệp của Belial 
Life 0 


Đội [DxD] hiện đang tập trung trong phòng VIP ở tầng trên của gia 
viên Hyoudou. Tôi — Hyoudou Issei, cùng với những thành viên nhà 
Gremory, Hội Sitris, [Brave Saints], Azazel-sensei và những người 
khác đều đang tập trung nhìn vào những thước phim đang được 
chiếu trên màn hình trước mắt chúng tôi. Những gi hiện lên là các 
kênh truyền hình của Địa Ngục, tất cả đều là những chương trình 
thời sự, còn tiêu đề có nội dung như thế sau: 


[Tai nạn bất ngờ xảy ra giữa Rating Game!?] 
[Nhà vô địch Belial biến mất ngay giữa trận đấu!] 


[Con trai thứ ba của nhà Phoenix, cùng với trưởng nữ và Nhà vô địch 
đồng loạt mất tích!] 


SON Đúng vay, thông tin mà Cựu chủ tịch Sona nhận được cũng hêt 
như những gi đang hiển thị trên trên màn hình kia; có chuyện gi đó 
đã xảy ra trong trận chiến giữa Raiser và Nhà vô địch Belial. Trong 
trận chiến ấy, tại một góc khán đài, nơi vốn là điểm mù của camera 
— hai người họ liên tục tay đôi dưới một cái hang động hình mái 
vòm. Raiser, Nhà vô địch và Ravel, người cũng có mặt tại đó đã đột 
nhiên biến mất. Sau khi biết tin, chúng tôi phải xác nhận lại nó thêm 
một lần nữa. Chúng tôi xem đoạn phim quay lại trận chiến. Quả 
thực, sau khi họ vào cái hang này thì camera đã không còn ghi được 
hình họ nữa, một chuyện gi đó đã xảy ra tại nơi đây, và ba người bon 
họ chỉ đơn giản là biến mất không tung tích. Nếu chỉ dựa vào bản ghi 
hình ở ngoài hang thì chuyện trong đấy hẳn có liên quan đến thứ ánh 
sáng xanh dương đã lóe ra ở cửa hang. Chắc chắn rằng ánh sáng đó 
tới từ trong cái hang. 


Vẫn không hề có chút tin tức gì về ba người đã biến mất. Sau khi 
xem xét vấn đề hiện tại, những người quản lí Game, chính phủ của 
Địa Ngục, quân đội và lực lượng cảnh sát cũng đã bắt đầu vào cuộc. 
...Để mình ngăn mình khỏi run rẩy, tôi đã phải ghì chặt đôi bàn tay 
này lại.....Ravel! Raiser! Kouhai quý giá kiêm quản lí Ravel của tôi. 
Em ấy đã ủng hộ tôi trên con đường tới ước mơ của minh... ... Cả 
Raiser nữa, sau chấn thương tâm lý của mình, anh ấy cuối cùng cũng 
có một trận đấu để quay lại. anh ấy đã từng bỏ cuộc, nhưng đã đứng 


dậy với dam mê được thổi bùng lên. anh ấy rõ ràng rất mong đợi 
trận đấu với Nhà vô địch, hơn bất kì một ai... Để ý tới cơn giận, nỗi 
buồn và cả sự lo âu trong trái tim tôi, Rias đã nhẹ nhàng nắm lấy 
đấm tay của tôi. Rồi chị ấy hỏi Azazel-sensei 


“Vậy, vị trí hiện tại của Raiser, Ravel và Nhà vô địch Diehauser 
Belial-sama đều không rõ phải không?” 


Sensei giơ ngón trỏ lên và nói 


“Đầu tiên, những gì có thể xác nhận được là trước khi ba người họ 
biến mất, chương trình khẩn cấp của Game đã được kích hoạt.” 


—Hmm! ...... Chương trình khẩn cấp của Game? Đó là cái gì vậy? Tôi 
chưa từng nghe tới nó bao giờ. Trừ Rias và Cựu chủ tịch Sona ra, thì 
chắc cũng có vài người biết, nhưng hầu hết mọi người đều như tôi, 
đều trưng lên vẻ mặt không hiểu chuyện gì cả. Sau khi Cựu chủ tịch 
Sona thấy phản ứng của chúng tôi, cô ấy bắt đầu giải thích. 


“Ban đầu, để có thể ứng phó với mọi tình huống, có một chuỗi những 
quy trình phan hồi được thiết lập dành riêng cho các Rating Game 
chuyên nghiệp. Ví dụ, nếu địa điểm thi đấu bị hủy hoại nhiều hơn dự 
kiến, thì chúng sẽ kích hoạt một quy trình sửa chữa cho nó.” 

...Vậy tóm lại là những quy trình khẩn cấp này được thiết kế nhằm 
xử lí những tình huống phát sinh ngoài dự kiến. Và đó cũng là điều 
đã xảy ra giữa trận chiến của Raiser và Nhà vô địch. 

“Vậy chuyện gì đã xảy ra?” 

Sau khi Rias hỏi vậy, tôi nhanh chóng hỏi sensei. 

“C6 lẽ nào là Qlippoth đã tấn công vào trận đấu ấy?” 

“Khả năng đó hiện đang được điều tra, nhưng có một điều chắc chắn 
rằng là — khả năng cao đã có một hành vi bất chính xảy ra giữa trận 
đấu.” 


“__Cai gì co!?” 


Nghe thay điều nay, mọi người cũng đều ngạc nhiên như tôi! Một 
hành vi bất chính; tức là có chuyện bất hợp pháp đã xảy ra sao!? 


“Điều đó bị cấm mài! Có lẽ nào là Nhà vô địch chăng!?” 


Tôi không thể không nói thẳng ra rằng tôi đang nghi ngờ Nhà vô 
địch. Tôi không nghĩ tới khả năng Raiser và Ravel thực hiện điều đó. 


Nhung mà sensei đã kiên quyết trả lời với một vẻ mặt nghiêm túc 
“...,.Những người quan lí tin vào điều ngược lại.” 


...Raiser mà có hành vi bất chính ư?Không thể nào! Anh ấy mặc dù 
rất kiêu ngạo, nhưng vì là một quý tộc nên có lòng kiêu hãnh rất cao, 
và anh ấy cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng anh ấy rất thành thật 
khi liên quan đến Rating Game. Ít nhất thì, tôi cũng có thể hiểu được 
cái thái độ đó. Anh ấy còn có Ravel bên cạnh mà. Không thể nào mà 
điều đó lại xảy ra được. Em ấy là quan lí quý giá của tôi. Em ấy đã 
hứa là sẽ làm những điều vĩ đại cùng tôi trong tương lai. Một cô gái 
xuất sắc như vậy không thể nào có những hành vi bất chính được, 
em ấy không thể có những âm mưu như vậy được. Sau khi Rias nhận 
ra những gi tôi đang suy nghĩ, chi ấy còn nắm tay tôi chặt hơn. 


“Ise, chị hiểu mà. Em va chị đều giống nhau. ... Raiser có mà đi làm 
chuyện bất chính ư, không thể nào. Chuyện không dễ dang gi cho 
anh ấy lúc vượt qua những khó khăn để đứng lên lại. Vả lại bên anh 
ấy còn có Ravel nữa, hai anh em họ chắc chắn sẽ không làm những 
chuyện như vậy đâu.” 


“Chà, vậy thì quả nhiên người làm chuyện này là Nhà vô địch 
Belial...phải không?” 


Kiba nhẹ nhàng nói và đưa tay chống cằm. Cậu ấy có một biểu cảm 
khá khó để diễn tả được. Mặc dù Kiba không thể đấu lại Rias, cậu ấy 
vẫn biết nhiều hơn tôi về Rating Game. Đặc biệt là so với Nhà vô 
địch, cậu ấy còn biết nhiều hon và quen thuộc với nó hơn cả ông Ấy. 
Kiba đã từng xem khá nhiều trận đấu trước đây của ông ấy. Kiba xưa 
kia đã nói rằng những game của ông đều rất đúng luật, chiến thuật 
thì rất đơn giản, và rằng ông ấy luôn chiến thắng một cách sòng 
phẳng bằng một đòn tấn công bất ngờ. Như những gì mà tên của ông 
ấy nói, ông ấy thật sự là một nhà vô địch. ...Dù cho đó có là Raiser 
hay The Emperor Belial, thật khó để tin rằng cả hai đều có thể làm 
những việc như vậy... Đối mặt với tình huống khẩn cấp này và sự an 
nguy của hai anh em nhà Phoenix, tôi vừa bối rối vừa không an tâm 
chút nào. Sau đó, Akeno-san bình tĩnh hỏi lại Azazel-sensei 


“...Azazel-sensei, không phải thầy cũng có vài ý tưởng về chuyện này 
rồi sao?” 


Mọi người đều nhìn về phía sensei. 
“Gó thật không thầy?” 


Nghe thấy tôi hỏi, sensei giơ hai tay lên và thở dài. 


“...Ta không thể nói trước điều gi. Nhưng nếu đúng như ta nghĩ, thi 
tung tích của hai anh em Phoenix hiện giờ cũng không tới nỗi tệ như 
những gì chúng ta tưởng tượng đâu. Ta thật sự xin lỗi vì hiện giờ 
không thể nói thêm bất cứ điều gì, nhưng nếu mọi người đều đặt 
lòng tin vào ta, thì hãy tin rằng họ đều đang an toàn.” 


—Gi cơ! Thật ư!? Raiser và Ravel đều an toàn á!? Sensei thực sự đã 
có ý tưởng về chuyện này! Tôi không muốn nói điều này ra cho 
sensei ...nhưng mà Azazel-sensei, thầy ấy đã xử lí đủ kiểu tình huống 
đến mức thầy không những có thể chịu đựng được, mà còn xử lí cho 
nó xuôi lọt. Nếu ngay cả người thầy này cũng đã nói vậy, thì không 
có lí do gì để không tin cả...Một pháp trận nhỏ xuất hiện bên tai của 
Rias. Sau khi nghe xong những báo cáo qua đó, Rias nói với mọi 
người 


“Là từ Onii-sama. Phía Ma vương đã bắt đầu công cuộc truy tim tung 
tích của Raiser, Ravel và Hoàng đế Belial.” 


Thành thật mà nói, tôi rất muốn chạy ngay ra ngoài ngay lập tức và 
đi tìm Ravel. Nhưng mà ngay cả phía Quỷ cũng đã xuất quân, và 
sensei cũng nói rằng họ đều an toàn, nên tôi sẽ chỈ gây thêm rắc rối 
cho mọi người nếu tôi chạy ra ngoài... nếu tôi để cho cam xúc chi 
phối hành động của mình thì...có lẽ phía kẻ thù đang trông đợi điều 
đó. Bởi vì kẻ thù mà tôi đang phải đối đầu là như vậy—. Vì tôi không 
thể gặp được một trung gian hay thành viên nào đó của phe đối địch, 
tôi chỉ có thể nghiến răng, và đấm mạnh vào lòng tay trái bằng tay 
còn lại của mình...Raiser, Ravel, Ravel! Rias đặt tay lên vai tôi và nói 
với một tông giọng u sầu 


“...Ise, chị biết bây giờ em đang rất là đau đớn, nhưng chúng ta phải 
tin vào Onii-sama và Azazel.” 


Sau khi hít một hơi thật dài, tôi gật đầu đáp lại. Raiser, Ravel... làm 
ơn, hãy an toàn đi. 


Tập 20 - Buổi Tư Vấn Hướng Nghiệp của Belial 
Life 1 - Cuộc tư vấn hướng nghiệp không có hồi kết 
Phần 1 
Buôi sáng, khoảng một vài ngày sau đó- 


...Mặc dù thời tiết rất trong lành, tâm trạng của tôi vần chưa khá lên 
chút nào. Tôi đã phải thức dậy sớm, nhưng tôi chưa ngủ được bữa 
nào ngon giấc kê từ ngày hôm đó bởi vi tôi lo lắng cho sự an toàn của 
Ravel. Việc này không chỉ ảnh hưởng đền mỗi tôi; nó còn tác động 
đến đồng đội của tôi. Đêm hôm qua tôi cũng không ngủ ngon cho lắm 
nên tôi khá là ủ rủ khi dùng bữa sang. ...Có lẽ là bởi vi Rias lẫn Asia 
đều ngủ cùng tôi, nên hai người họ cũng cảm thấy khó ngủ nhưng vì 
không có tin tức gì mới nên chúng tôi đã bàn đủ chuyện trên trời 
dưới đất. Lúc ăn sáng, mọi thứ vẫn như thường lệ cha mẹ tôi cùng 
với Kuroka và Ophis đã ngồi vào chỗ từ trước. Do về mặt của bọn tôi 
khác với mọi khi, thế nên mọi người không nói năng gi lúc ăn ca... 
Trong lúc chú tâm dùng bữa, mẹ tôi thở dài rồi bắt đầu nói. 


“Ise! Ngày mai là buôi tư vấn từ ba phía phải không con? Con nhớ 
chứ? 


... A hiều rồi, thi ra là chuyện đó. Mai có buôi tư vấn hướng nghiệp. 
“... Vâng, con biết rồi.” 

-Tôi chỉ biết trả lời như thế. Kaa-san đáp lời với đôi chút kinh ngạc 
“Thiệt tỉnh, con nên tỏ ra nhiệt tình hơn trong câu trả lời của 

minh một chút chứ. Chang phải mai là buôi phỏng vấn đề bàn về 
tương lai của con sao? Mẹ chỉ hỏi đề biết liệu con có thật sự nhận 
thức được chuyện đó không.” 

Kaa-san mim cười trong lúc nói chuyện với Asia 

“Asia-chan, mẹ cũng sé đi cùng.” 

“Vâng, con cảm ơn, okaa-san.” 


Asia vừa nhìn kaa-san vừa nhoén miệng cười. 


“Thật tinh, không giống như con, Asia-chan cực ki đề mén luôn ...Mẹ 
thật không hiều nôi bọn con trai thời nay.” 


Tou-san gấp tờ báo lại và nói với tôi từ tốn 


“Ise, đối với một người đàn ông sự nghiệp là trên hết. Ngày mai, con 
cần phải hăng hái hơn khi thảo luận vần đề này cùng với mẹ và sensei 
của con nghe chưa.” 


Các bậc phụ huynh lúc nào cũng nói chuyện dài dòng. Tôi trả lời một 
cách cho có “vâng vâng” trong khi dang ăn. Cha mẹ tôi đã phá vỡ bầu 
không khi im lặng, và Xenovia bắt đầu nói 


“Tư vấn hướng nghiệp hử. Nếu là mình, chắc người đó sẽ là Sơ 
Griselda...mặc dù sơ khá là bận rộn, mà chuyện này cũng là lé đương 
nhiên thôi.” 


Irina cũng tham gia bàn luận về buôi tư vần nghề nghiệp 


“Tớ thi...ca cha va mẹ đều dang ở nước ngoài, nên tớ cũng sẽ giống 
Xenovia, người di cùng sé là Sơ Griselda...” 


Sơ Grisleda chịu trách nhiệm với những ai thuộc Nhà thờ à? Mà cha 
mẹ của Irina cũng đang ở Anh quốc, nên họ chắc sẽ không về kịp. 
Rosseweissa-san tiếp lời 


“Mặc dù chị không phải là sensei của lớp em, nhưng chị sẽ giúp em 
chuân bị một vài tài liệu. Dù gi đi nữa, nghề nghiệp là chuyện hệ 
trọng. Ban bạc chuyện nay với cha me minh đồng thời dựa trên năng 
lực của bản thân đề chọn ra con đường sự nghiệp sau này là việc rất 
cần thiết.” 


Hừm, những gi Rossweisse-san vừa nói nghe thật thuyết phục . Khi cô 
ấy còn là một Valkyrie, cô không chỉ rất có tài năng mà còn là một 
thiên tài khi nói về mảng ma pháp. Khi còn làm nhiệm vụ chăm sóc 
lão Odin, những điều ấy lại không có đất dụng. Nhưng giờ đã khác, 
cô ấy cuối cùng cũng có thể sử dụng tài năng của mình vào nhiều 
việc. Tuôi cô ấy không lớn hơn tôi là bao cả, thế nhưng Rossweisse- 
san đã trai nghiệm rất nhiều thứ... Kaa-san nhìn Rias và Akeno-san rồi 
nói 

“Rias-san và Akeno-san đều đang đợi tốt nghiệp thôi nhỉ. Nghề nghiệp 
sau này đều da được quyết định xong cả rồi, nên chắc cả hai có thé 
thành thoi cho đền mùa xuân nhỉ.” 


“Néu được thé thì thật tuyệt, nhưng cũng cần phải chuân bi vài thứ, 


nên bon con không thê thông thả nghỉ ngơi được.” 


“Ufufu, bởi vi bon con sẽ trở thành những quý cô sinh viên dai học 
trưởng thành mà.” 


Kaa-san cười khi nghe Rias và Akeno-san nói. 
“Ừ, nói cũng đúng. Các con rồi sẽ là sinh viên đại học. Mọi chuyện sé 
không còn giống hồi trung học nữa, nên có bước chuan bị trước khá 


là quan trọng đấy.” 


Cuộc sống đại học u, tôi vẫn chưa mường tượng được viền cảnh ấy. 
Ngày này năm sau, liệu tôi sẽ có thề hiều được chuyện ấy? 


“Thé còn em thi sao Koneko? Ai sẽ là người đến buôi tư vấn?” 
Xenovia hỏi Koneko-chan. 

“...Em thi” 

Trước khi cô ấy kip nói hết câu, Kuroka nói chen vào 

“Chị sẽ là người di~»? Bởi vì tôi là chị gái của con bé mà.” 

“...Mặc dù em đã nói chị không cần phải đi, nhưng nhìn từ biéu hiện, 
có vẻ là chị hứng thú với việc này thì phải.” 

Koneko-chan thở dài với đôi mắt lim dim 

“Lạnh lùng quá đấy, đúng là Shirone. Đừng có lo hãy đề mọi chuyện 
cho chị. Chị sẽ chỉ cần bông đùa với họ vài câu kiều “Tôi thành thật 
biết ơn khi đứa em của minh nhận được chăm lo day dỗ của thầy~›? 
Vụ giấy tờ này kia xong ngay trong một nốt nhạc.” 

“...Giáo viên chủ nhiệm lớp của tôi là phụ nữ.” 

Koneko-chan liếc Kuroka trong khi trả lời. 


“Ara ara, thế thì nhức đầu thật rồi đây nyan.” 


Mặc dù miệng nói thế, vẻ mặt của Kuroka lại hiện nét ưu tư khi bỏ 
vào miệng hai miếng tamagoyaki (trứng cuộn). Rias thở dài sau khi 
nghe thấy những câu trả lời. 


“Cho dù mọi người đều có những suy nghĩ khác nhau, lựa chọn nghề 
nghiệp cũng rất quan trọng. Tại sao các em không để mấy chuyện 
khác cho Akeno và chị lo liệu; các em nên suy nghĩ kĩ về chuyện học 


hành của minh và tương lai sau này nữa, các em hiểu chưa?” 
“Vâng.” 


Chúng tôi đồng thanh trả lời Rias, người vừa là đàn chị lớp trên và là 
chị cả của nhóm. ...Lựa chọn nghề nghiệp ư. Hình anh Ravel đã cam 
kết làm việc chăm chỉ để hỗ trợ chúng tôi lướt qua tâm trí tôi.... Nếu 
tôi cứ thế này, tâm trí tôi sẽ cứ ở đâu đâu ấy. Vào lúc này phải tin 
tưởng Sirzechs-sama, Azazel-sensei và Rias. Tôi lắc đầu và nói “bát 
nữa mẹ ơi!” trong lúc đưa bát cho kaa-san. 


Trong lúc tôi đang đứng ở cửa mang giầy vào để chuẩn bị đi đến 
trường, thì Kuroka đột nhiên bước đến chỗ tôi và hỏi 


“Cậu đang lo lắng cho Birdy-chan, phải không?” 

Birdy-chan — à là Ravel. Đó là cái tên Kuroka gọi Ravel. 

“Dĩ nhiên rồi. Tôi muốn đi tìm ra em ấy ngay lúc này, nhưng...” 
“Nhưng cậu tin lời của cựu thủ lĩnh rằng con bé đang an toàn phải 
vậy không? Vì đó là cựu thủ lĩnh cơ mà, chẳng phải tốt nhất là cứ tin 
tưởng ông ta sao? 

Kuroka cắt lời tôi. Tôi không nghĩ là cô ấy thực sự tin tưởng Azazel- 
sensei. Nên đó là lí do cô ấy vẫn cư xử như mọi khi. ...Không phải, 
có lẽ đó chi là bản năng của cô ấy, tiếp tục sống như chưa có gì thay 


đổi. Kuroka nói với Koneko-chan khi em ấy đã mang giày xong 


“Shirone, mặc dù em đang lo cho Birdy-chan, nhưng thỉnh thoảng tin 
tưởng người lớn cũng tốt mà phải không?” 


“,..Đôi lúc, em lại không thể tin tưởng onee-sama.” 

Kuroka cười khi nghe câu trả lời của em gái mình 

“Nya haha, thực vậy, “đôi khi em không thé tin chị đâu.” 

Biểu cảm của Kuroka thật sự rất dịu dàng. Trò chuyện với cô em gái, 
hết ngày này qua ngày khác, cô ấy thực sự thích điều này. Cô ấy có lẽ 
là người đang hạnh phúc nhất trong số chúng tôi ngay lúc này. Đó là 
bởi vì cô ấy một lần nữa có thể sống cùng với đứa em gái bé bỏng 
mà trước đó cô ấy phải rời xa. 

“Kuroka-san, em sẵn sàng rồi.” 


Le Fay đứng cạnh Kuroka trong lúc báo cáo. Kuroka nói 


“Le Fay va tôi sẽ dùng cách riêng để tìm Birdy-chan. Tôi cũng lo lắng 
cho con bé lắm. Thế nên—” 


Kuroka ôm Koneko-chan và tôi rồi nói tiếp 


“Hai cưng nên lo chuyện học hành của mình đi. Nếu hai cưng không 
nghiêm túc với việc lựa chọn nghề nghiệp, Birdy-chan sẽ nổi giận 
phải không nào?” 


—Mn. ...Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Kuroka sẽ nói ra những câu từ 
sâu sắc như thế. Khóe mắt của Koneko-chan cũng ươn ướt rồi. 
Những gì Kuroka đã nói đều đúng cả. Nếu chúng tôi không chuyên 
tâm cho việc lựa chọn nghề nghiệp, khi Ravel quay trở về em ấy sẽ 
rất giận dữ cho coi. Mặc dù cô nàng quản lí ấy rất dễ thương, nhưng 
em ấy cũng rất là khắc khe. 


“Á, chị không cần phải nói cho em biết điều đó đâu.” 
“Ùm, phải rồi đấy.” 


Kuroka cười khi nhìn tôi với Koneko-chan. Trong lúc chúng tôi lo 
lắng về sự an toan của Ravel, thời gian vẫn trôi. 


Phần 2 
Ngày hôm sau, lúc đã tan học 


Hôm nay là buổi phỏng vấn ba phía. Học sinh lấy số thứ tự dựa trên 
mã số học sinh của mình, và những người đó đơn giản là đợi ở sân 
trường. Ai có tham gia CLB thì sẽ sinh hoạt cho đến khi đến buổi 
phỏng vấn bắt đầu. Thế nên chúng tôi tập hợp ở căn phòng thuộc 
dãy lớp học cũ trong lúc chờ đến lượt. Tạm thời, phụ huynh của các 
thành viên CLB sẽ tập hợp ở đây và chờ đợi cùng con họ. Rias và 
Akeno-san đều đã tốt nghiệp nên họ sẽ không đến, và cả hai vẫn đang 
tìm kiếm tin tức về Ravel. ...Chúng tôi cũng rất muốn giúp sức, 
nhưng vì bọn tôi được bảo là phải tập trung vào buổi hướng nghiệp, 
nên việc duy nhất chúng tôi có thể làm là chờ đợi. Trong lúc chúng 
tôi đang trò chuyện với nhau, người đầu tiên xuất hiện trước mặt 
chúng tôi la— 


“Xin chào mọi người. Yaa, Irina-chan.” 
Đó chính là cha của Irina!? Chuyện này là thật hay đùa đấy!? Ông ta 


thật sự bô hết mọi công việc bay từ Anh Quốc về đây à!? Chính Irina 
còn có vẻ hơi bất ngờ khi thấy cha mình. 


“Papa!? Papa dén day bang gi thé!? 


Irina thốt lên. Nhìn qua thi có lẽ là ông ấy đã không liên lạc với cô ấy 
trước một tiếng mà lang lặng đến thẳng đây luôn. ...Nếu đã ghé 
thăm, thì ông cũng nên nói gì với con gái của mình đi chứ. Không lẽ 
ông cũng bất ngờ khi gặp lại con mình à? Cha của Irina cười khoái 
chí. 


“Chẳng phải việc này thật dễ hiểu sao? Hôm nay là buổi tư vấn nghề 
nghiệp trong tương lai của cô con gái xinh xắn của ta phải vậy 
không? Với tư cách là một người cha, di nhiên là ta phải gác lại mỗi 
công việc và đi ngay đến đây rồi.” 


“Thật vậy không papa, Michael-sama sẽ nổi giận với papa đấy!?” 


Irina phồng má lên trong lúc bức bội...nhưng Michael-sama sẽ không 
nổi giận chi vì một chuyện côn con thế nay đâu. Đối điện cơn giận 
dỗi của cô con gái, otou-san của Irina lại cười sảng khoái giả vờ 
không chú ý đến việc đó. 


“Cha chịu thua, dĩ nhiên cha nói đùa thôi. Nhật Ban xảy ra chuyện 
nên cha phải nhanh chóng đến đây để điều tra. Tuy nhiên, Thiên thần 
bé bỏng của cha nhìn thật dễ thương khi nổi giận đấy.” 


Cha của Irina thật không thay đổi gì cả. Chúng tôi cười khi nhìn cặp 
cha con đó. Đột nhiên, otou-san của Irina tiến đến gần tôi và thì 
thầm. 

(“Mà này, Issei-kun”) 

(“Hmm, dạ?”) 

Otou-san của Irina bất ngờ hỏi tôi với ánh mắt dâm tà 

(“Cháu...dùng thứ đó chưa? Rồi kết quả ra sao thé?”) 

-Củ lạc giòn tan! Thứ đó, ông ấy chắc chắn đang nói về căn phòng 
đó! Căn phòng Thiên đường thiết kế để các Thiên thần làm những 
điều ứ hự với các chủng loài khác mà không cần lo có rắc rối diễn ra! 
Việc cần làm duy nhất là lắp một cái tay nắm cửa lên bất cứ chiếc 
cửa nào, và thế là có thể bước vào căn phòng huyền bí đó. Căn phòng 
đó được đích thân Michael-san chi thị xây dựng; Tôi thực sự không 
thể hiểu nổi Thiên đường đang nghĩ gì nữa! 


(“Ch-Chuyén đó, Cháu...nói thế nào ta...”) 


Tôi không biết nói trả lời thé nào! Đợi đã, thực tế thi, những người 
duy nhất đã từng sử dụng căn phòng đó là Irina với Xenovia điều đó 
khiến tôi cực kì ngượng... nếu hai người họ mời tôi một cách bình 
thường, đó chắc chắn là nơi tôi muốn vào trải nghiệm. Nhưng, hai cô 
nàng lại thay nấm cửa khi tôi định vào phòng tắm, và khi tôi trở về 
kiệt sức vì công việc và chỉ muốn quanh trở về phòng riêng, họ lại 
chạy đến và kéo tôi đi. Họ đơn giản là không nghĩ đến hoàn cảnh gì 
cả và chỉ chú tâm vào việc muốn dành cho tôi sự bất ngờ! Vào lúc đó 
tôi chỉ có thể nói với hai cô nương đó kiểu “từng người một vào trong 
căn phòng thôi...” Nhưng tôi đã không nói vậy! Hoàn toàn không 
luôn! Tôi thật sự muốn bảo hai người họ chọn thời điểm kì thật đấy! 
Mà nếu tôi nói tôi muốn vào nơi đó, những người khác cũng sẽ 
muốn, nên tôi thực sự mong là họ sẽ không đến gặp tôi mà không 
nghĩ đến những rắc rối có thể xảy ra! Căn bản thì Irina( + Xenovia) 
hoàn toàn không đọc được tâm trạng của người khác, hai người họ 
quá ám ảnh với vật phẩm đó. Lần gần đây nhất, thì Akeno-san và 
Kuroka đã tới mượn dùng vật phẩm đó. ...Lam gi thì làm, trước đó 
làm ơn hãy để tôi sử dụng cái phòng tắm. 


(“Chú đang mong được 4m cháu ngoại đấy.”) 

Cái gì cơ! Otou-san của Irina vỗ lưng tôi trong khi nói vậy...ông ấy 
thật sự nói từ ‘cháu ngoại” một cách quá bất ngờ! Ông ấy thật giống 
với cha mẹ tôi! Thế nên ông ấy thường xuyên nói chuyện với cha 
me. Nhưng ông bà xưa có câu ngưu tầm ngưu, mã tam mã ấy mà. 
“Đợi đã, papa, papa đang nói gì với Ise-kun thế?” 

Irina có vẻ như quan tâm đến cuộc nói chuyện giữa otou-san của cô 
ấy và tôi. Thường thì mấy chuyện kiểu vậy nên được giữ bí mật, 
nhưng ông chú đây lại nói ra hết một cách tự đắc nữa chứ. 
“Hahaha, cha chi đang hỏi về chuyện cái phòng đó thôi!” 


Nghe thấy thế, mặt của Irina bỗng đỏ bừng! 


“Mmm! T-Thật tình. Papa đừng nói về chuyện đó trước mặt con với 
bạn thuở nhỏ của con chú!” 


Irina trở nên giận dữ hơn nữa, như otou-san của cô ấy - 
“Irina-chan cũng dễ thương kể cả khi đang nổi giận.” 
Không bận tâm đến việc đó, ông ấy tiếp tục cười thật vui vẻ. ...E, tôi 


thực sự không đỡ nổi với ông chú này. -Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi 
về chuyện này, có vé như Xenovia đang thích thú khi theo đõi mọi 


chuyén. 

“Fufufu, mặt nay của Irina không bao giờ thay đổi cả.” 

Vì phải lo công việc cho Hội Học sinh, Xenovia đến nơi đây ít hơn 
trước. Bởi vì hôm nay là buổi tư vấn hướng nghiệp, cô ấy đã làm 
xong công việc bên Hội học sinh từ sớm và đang đợi đến lượt của 
mình. 

“Mà này Xenovia, Griselda-san có đến không thế?” 


Sau khi nghe tôi hỏi, Xenovia gật đầu. 


“À, thường thì sẽ là như vậy, nhưng sơ có về là bận việc rồi, nên 
hôm nay chỉ có một người-“ 


“Một người? Cậu đang nói cái gì vậy? Xin chào, Xenovia.” 


E, người mở cửa và bước vào là Griselda-san! Xenovia, người đã nghĩ 
là cô ấy sẽ không tham dự nên bất thần sửng người ra. 


“S-S-Sơ Griselda! ...S-Sơ đến rồi á.” 

Nghe giọng nói đầy kinh ngạc của Xenovia 

“Tất nhiên phải đến chứ. Chị là người giám hộ của em mà. Nên hai 
người chúng ta cuối cùng cũng có thể quyết định con đường nào tốt 
nhất sau khi tham gia buổi tư vấn ba phía rồi. 

Chị ấy vừa nói vừa nắm lấy tay của Xenovia và kèo cô lại gần mình. 


“E-Em không cần phải quyết định gì nữa. Sự nghiệp tương lai của em 
đã được quyết định từ trước rồi” 


“Gái tương lai mà em chọn là con đường đầy chông gai và ghập 
ghềnh đấy. Nghe lời chị và cùng chị chọn đường khác đi.” 


Với năng lượng bùng nổ này, kể cả là Xenovia- 
“Uh, em nói không lại Sơ..." 


Cô ấy xuống nước. Cả hai người họ ngồi xuống sofa trong lúc quyết 
định lại những điều sẽ thảo luận với giáo viên. Trước mặt người 
giám hộ của mình, Irina lẫn Xenovia đều thể hiện những biểu cảm 
hiếm khi bắt gặp, thật mới mẻ làm sao. Với những thành viên khác... 
Tôi với Asia thì đi cùng kaa-san, Koneko-chan thì có Kuroka, không 
biết Kiba và Gasper sẽ đi cùng ai nhi? 


“Nay, Kiba, Gasper, ai sẽ di cùng hai người vay?” 


“Nha Gremory sẽ cử người đến hang năm, đó sé là những hầu cận có 
ngoại hình nhìn gần giống mình. Tớ nghĩ là Gasper cũng vậy nhỉ?” 


Kiba hồi Gasper, và Gya-suke trả lời ‘Ding vay’. A - thì ra là thế. Nha 
Gremory có rất nhiều hầu cận, nên nếu họ chịu tìm thì thế nào cũng 
có người nhìn hao hao giống Kiba hoặc Gya-suke. 


“Tiện thể thì, Tosca-san sao rồi?” 


Gần đây, Kiba đã đoàn tụ lại với người đồng đội cũ còn sống sót — 
Tosca-san, nên tôi hôi về tình hình hiện giờ của cô ấy. Tosca-san 
thỉnh thoảng ghé qua dinh thự Hyoudou để tìm hiểu về Nhật Bản từ 
Rias, Asia, Koneko-chan. “Mn, tớ cảm ơn mọi người vì đã quan tâm 
giúp đỡ cô ấy. Mặc dù cô ấy có liên hệ đến Nhà thờ, cuộc sống hàng 
ngày của cô ấy đều được Rias, Koneko-chan, Xenovia và Irina-san tận 
tình chăm lo. Điều bất ngờ nhất là Kiba với Asia đã giới thiệu cô ấy 
với Kiryuu, sau đó hai người họ trở thành bạn tốt của nhau. Tớ cũng 
có nghe nói rằng cô ấy đã chỉ dạy Tosca-san rất nhiều thứ nhưng ... 
Tosca-san không có trở thành dâm dâm cô nương, tôi sẽ phải để mắt 
đến cô ấy nhằm đề phòng chuyện ấy xảy ra.” 


“Về chuyện Valerie và Tosca-san chơi thân với nhau, cũng khiến tớ 
cam thấy dễ chịu hơn nhiều. 


Gya-suke nói thêm vào. Vậy là cô ấy có thể kết thân với Valerie, thế 
thì tốt quá rồi; phải nói là tốt hơn tất cả mọi thứ khác luôn ấy chứ đó 
là cô ấy cuối cùng có thể sống một cuộc sống bình yên tại thành phố 
này cũng với người bạn thân mới. Cốc cốc, ai đó đang gõ cửa. 


“...Umm, có phải đúng là nơi này không ta?” 


Người bước vào là kaa-san. Asia và tôi trở nên mất tự nhiên đôi 
chút-. Trong lúc chờ đợi, mẹ tôi và otou-san của Irina bắt đầu buôn 
chuyện giữa các bậc phụ huynh với một bầu không khí tâm đầu ý 
hợp; Irina và tôi đều cam thấy ngượng vi hai người ho! 


Cuối cùng cũng đến lượt tôi tham gia buổi phỏng vấn ba phía. Asia 
đã hoàn tất lượt của mình. Ngồi trong phòng chỉ có ba người, giáo 
viên chủ nhiệm của tôi, kaa-san và tôi. Từ khi bắt đầu học cao trung, 
tôi lúc nào cũng thấy những buổi nói chuyện kiểu này rất phiền 
phức. Tôi là kiểu học sinh không bao giờ muốn tham dự mấy việc 
này. Nói thật thì hai người lớn rắc rối nhất trên đời (phụ huynh và 
GVCN) đang ngồi đối diện nhau, tôi thì ngồi ở giữa-. Kaa-san thì đã 
diện đồ xong cả để đến trường. Tôi đã đủ lớn để nhận ra để mẹ đi 


đến trường rất là ki, tôi cực ki không muốn bạn cùng lớp hay bạn bè 
tôi thấy điều này được! Trong căn phòng yên tĩnh kaa-san với tôi 
ngôi gần nhau, và sau đó chúng tôi chao sensei đang ngồi đối diện, 
mẹ với sensei bắt đầu nói về thái độ và kết quả học tập của tôi khi ở 
trường. Rồi năm phút sau cũng đến phần chính của buổi gặp mặt, 
chúng tôi bắt đầu thảo luận về sự nghiệp của tôi. GVCN nói 


“Ước muốn của Hyoudon-kun là đi học ở Học viện Đại học Kuoh sau 
khi tốt nghiệp 


“Vâng. 2) 


Tôi tra lòi. Ding vay, dau tiên tôi phai vào dai hoc, và vì tôi có thé di 
học ở Hoc viện Dai hoc Kuoh, Tôi theo lẽ thường tình muốn tiếp tục 
học ở hệ thống liên cấp để vào đại học. ...Cũng có những học sinh 
muốn đi học ở các trường đại học khác, nhưng những trường đó 
không phải là trường tôi muốn vào. Hệ thống đánh giá năng lực của 
Học viện Đại học Kuoh cũng rất tốt, thế nên tôi dự tính sẽ tiếp tục 
nghiệp đèn sách của mình ở đó. Asia, Xenovia, Irina, Kiba ( + Kiryuu, 
Matsuda, Motohama) cũng có cùng suy nghĩ với tôi. Nói cách khác, 
nếu chúng tôi đi học đại học thì chúng tôi sẽ đi học cùng một trường. 
Mấy người nhỏ tuổi hơn tôi cũng nghĩ như thế; họ hi vọng sẽ gặp lại 
và tiếp tục đồng hành với Rias and Akeno-san ở đại học sau hai năm 
xa cách vì hai người họ tốt nghiệp trước chúng tôi. Sẽ rất là hay nếu 
thành lập một CLB [Nghiên cứu những điều huyền bí] ở trường đại 
học. Sau khi giáo viên nói rằng không có vấn đề gì với kế hoạch của 
tôi. Cô hỏi tôi một lần nữa 

“Hyoudou-kun, em đã quyết định bước tiếp theo sau đó chưa? Em có 
thảo luận với okaa-san của mình chưa?” 

Nghe giáo viên tôi hỏi thế, kaa-san lấy tay chống cằm và nhìn mẹ có 
về hơi mơ hồ về vần đề này. 

“..,Ghưa, chồng tôi với tôi chưa-“ 

À - phải rồi.... Mặc dù tôi đã nói là sẽ đi học đại học, tôi không có 
nói gì với cha mẹ về sau khi học xong đại học thì sao nữa. Tôi nói với 


sensei và kaa-san trong lúc gãi má. 


“Ờ, à thì... con định là sau đó sẽ làm việc dưới quyền của Hội 
trưởng... Rias, nhầm là senpai, chết ý con là cha của Rias Gremory- 
senpai...” 


Tôi nên lựa lời thé nào trong tình huống này đây? Tôi không thể nói 
là sẽ làm một công việc của Qủy được, có lẽ sẽ không sao nếu nói là 


làm việc một trong những công ty của nha Gremory. Dù gi thì nha 
Gremory sở hữu rất nhiều công ty không chỉ ở Underworld mà còn cả 
ở Nhân giới. 


“Otou-san của senpai nắm trong tay rất nhiều công ty, và con dự định 
nộp đơn đi làm cho công ty của nhà chị ấy sau khi tốt nghiệp đại 
học.” 


Khi tôi nói vậy, sensei có vẻ trở nên hào hứng hơn. 


“Cha của Gremory-san? À, Hyoudou-kun thật sự là một thành viên 
của CLB Nghiên cứu Huyền bí” 


Cô giáo của tôi sau đó nói tiếp ‘Ô, cô hiểu rôi’ trong lúc gật gù. Sâu 
xa của việc cô tán thành với câu trả lời của tôi là vì Rias là người có 
tiếng trong trường, ngôi trường này cũng có liên kết với nhà 
Gremory. 


“Nhắc mới nhớ, Gremory-san va Argento-san đều dang sinh sống với 
gia đình của Hyoudou-kun. Thế cha mẹ của Gremory-san chắc hẳn đã 
có nói chuyện với em và bàn luận về vấn đề này phải không?” 


Kaa-san trả lời 


“Ừm, đúng vậy ạ. Gremory-san có đến thăm chúng tôi vài lần, và ông 
ấy cũng giúp tân trang lại nhà chúng tôi... gia đình tôi thật sự mắc 
nợ Gremory-san” 


Đúng vậy, nhà tôi thật sự được chăm lo bởi nhà cô ấy. Sự biến đổi to 
lớn kéo theo sau đó là hàng tá thay đổi; nhà tôi thật sự biết ơn điều 
đó... Sensei hồi tiếp 


“Vậy đó là lí do tại sao Hyoudou-kun dự định sẽ làm việc ở một trong 
những công ty của Gremory-san? Em đã nói chuyện này với Gremory- 
san trước đó chưa? 


“À, có rồi ạ. Có lẽ là ông biết về chuyện đó.” 


Tôi đáp lời...ông ấy chắc lẽ nhận thấy được điều đó. Là một thành 
viên của gia tộc Rias, ông ấy nên ít nhiều chấp nhận tôi. Ngoài ra, khi 
chúng tôi đến Underworld trong kỳ nghỉ hè, ông ta cũng có nói rằng 
các thành viên gia tộc có thể nhận được lãnh địa của riêng họ. Kaa- 
san hỏi tôi 


“Mẹ nhớ là họ điều hành các công ty du lịch và khách sạn ở nhiều 
quốc gia khác nhau phải không? Ở Nhật; Tokyo, Kyoto, Osaka và các 


thành phố lớn khác thì có chuỗi khách sạn cũng thuộc sở hữu của ho. 
A đúng rồi, họ cũng tham gia vào ngành công nghiệp điện anh. Đó là 
những gì mẹ đã nghe từ Rias-san.” 


“Ka-Kaa-san, chỉ tiết quá rồi đó.” 


Họ đúng là có một khách sạn ở Kyoto...và việc họ đầu tư vào ngành 
công nghiệp điện ảnh cũng có liên quan đến tôi. Sau khi kaa-san nghe 
tôi nói, bà tiếp tục 


“Nói mới nhớ, hồi quý một có một buổi dự giờ phải không? Vào hôm 
đó, chẳng phải là otou-san và onii-san của con bé có ghé ngang nhà 
chúng ta à? 


À - đúng là có chuyện đó. Lúc đó là vào cuối quý một. Chủ đề của 
lớp học hôm đó là tạo hình đất sét. Sau buổi quan sát lớp học, otou- 
san của Rias và Sirzechs-sama có gặp mặt cha mẹ tôi và bắt đầu trò 
chuyện với nhau, sau đó họ còn ghé nhà chúng tôi nữa. 


“Thế vào lúc đó...cha của Rias senpai có nói gì không ạ?” 


“Ờ, có. Ông ấy nói “Tôi hi vọng là trong tương lai anh chị sẽ tin tưởng 
giao phó cháu nhà cho chúng tôi”. Đối với cha mẹ, đó quả là một yêu 
cầu khó chấp nhận...thế, con dự tính làm gi thé? Cha mẹ chưa bao 
giờ nghiêm túc hỏi con hiện đang có những tâm tư, nguyện vọng gi, 
nhưng cha con và mẹ mong con hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết 
định.” 


Kaa-san hỏi tôi, nhung muốn xác nhận câu trả lời của tôi. Tôi nắm 
được rồi, vậy bên nhà Gremory đã nói vậy à. Điều đó có nghĩa là tôi 
vẫn sẽ tiếp tục là một thành viên thuộc gia tộc của Rias, và tôi cũng 
muốn gửi lời cam tạ gia tộc Gremory vì sự quan tâm của họ. Gia tộc 
Gremory quả thật sự có những Qủy cao cấp tốt nhất! Mặc dù cả nhà 
chúng tôi biết ơn thiện ý của nhà nhà Gremory, cha mẹ tôi vẫn muốn 
xác nhận ý muốn của tôi là gì và tôn trọng quyết định của tôi, tôi 
thật sự biết ơn tất cả...Tou-san và kaa-san đều cho rằng là tôi có sẽ 
chọn một lối đi khác. ...Tôi thật sự không muốn để cha mẹ tôi lo 
lắng. Bên cạnh đó, tôi vẫn - vẫn giữ danh tính thật của mình với họ. 
Tôi gật đầu, và nói với kaa-san với sensei 


“Vâng, đúng vậy ạ. Sau khi tốt nghiệp đại học. Con sẽ làm việc ở một 
công ty sở hữu bởi otou-san của senpai. Nhưng con còn có những 
hoài bảo khác nữa...Con muốn tách ra riêng trong tương lai... và tự 
tạo lập công ty của riêng mình.” 


Vâng, ước mơ xa hơn của tôi là - độc lập khổi Rias, có dàn tùy tùng 


của riêng mình, có sự nghiệp Quy của riêng mình khi tham gia vào 
Rating Games! Ngoài ra, tôi gần như là bất tử, thế nên nếu ước mơ 
và tham vọng của tôi không thành sự thật thì nó sẽ không xứng đáng 
với công sức bỏ ra; một con Quy già đã nói với tôi điều đó trước đây! 
Đặt mục tiêu cao hơn thì sẽ có nhiều ước mơ và tham muốn có thể 
đạt được hơn! Tôi bày tỏ suy nghĩ của mình ngay tại chỗ. ...Dĩ nhiên 
là tôi nói tránh mấy chỗ liên quan đến Qủy. 


“Đó có thể chỉ là một công ty con của nhà Gremory, cho dù là vậy 
con vẫn muốn mở một công ty của riêng mình dự trên chính sức của 
mình. Con muốn thành lập một công ty theo ý tưởng của riêng con. 
Thành lập một công ty ở thành phố này cũng tốt, hoặc thành lập ở 
quê nhà của senpai cũng không tệ.” 


Bắt đầu từ thành phố Kuoh cũng ổn. Lúc đó, tôi không biết phải làm 
gì nếu lãnh thổ của chồng lấn với lãnh thổ của Rias. Nếu chuyện đó 
diễn ra chắc tốt nhất là hai đứa bàn thảo rõ ràng về vấn đề lãnh thổ. 
Khi đó, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết những suy nghĩ và ý tưởng 
của tôi...kaa-san ngồi cạnh tôi có vẻ như bất ngờ với câu trả lời của 
tôi 


“Gon thật sự suy nghĩ xa đến vậy ư?” 


Mặc dù tôi đã nói vậy, mẹ không có vẻ gì là tin tưởng tôi, và biểu 
cảm của cho thấy rằng bà hoàn toàn bất ngờ khi nghe tôi nói vậy. 


“À thì, con cho rằng sau cùng chúng ta đang bàn đến là tương lai của 
mình, thế nên con phải bày tỏ suy nghĩ của bản thân về vấn đề này.” 


Mặc dù tôi nói vậy....Thật ra thì tôi chưa nói gì với cha mẹ về vấn dé 
này cả, thế này họ chắc ngạc nhiên lắm. Cho dù nếu họ không nhìn 
nhận đúng về suy nghĩ của tôi, tôi vẫn có hoài bão của riêng mình. 
Mặc dù, tôi không thể cho mọi người biết, ước mơ lớn nhất của tôi là 
có nguyên một dàn harem! Kaa-san chắc chắn sẽ cốc đầu tôi, và 
sensei khi nghe thấy thế thì sẽ sốc lắm. GVCN của tôi cất lời trong 
khi mỉm cười với kaa-san 


“Okaa-san, cô có biết con cô, Issei-kun rất có tiếng trong lớp không? 
Đặc biệt là với học sinh chuyển trường từ nước ngoài; Argento-san, 
Shidou-san, và Quarta-san thường được em ấy quan tâm đấy. Tôi lúc 
nào cũng thấy việc này. Điều này không phải việc dễ chịu gì mấy. 
Nếu muốn biết về văn hóa đại chúng nước ngoài, thì nên hỏi Issei- 
kun; đó là điều được truyền tai nhau giữa các giáo viên.” 


Danh tiếng của tôi ở trường không được tốt cho lắm, cơ bản thì 
không có lời khen nào hết. Gần đây, danh tiếng của với các cô gái có 


về cải thiện hơn trước. Kiba...cũng có nói tốt cho tôi trước mặt các 
bạn gái. Ánh mắt họ nhìn tôi thay đổi dần dần. Thật sự, mọi người 
nên có những người bạn như thế! Nếu đó là Matsuda và Motohama, 
họ chắc chắc sẽ không thể nào làm được điều đó! Tên điển trai ấy 
thật sự tuyệt vời. Kiba! Cảm ơn cậu rất nhiều! - Trong lúc tôi đang 
nghỉ về điều đó, sensei sau khi khen tôi, thở dài tuyệt vọng. 


“Chỉ có một vấn đề chính là cháu nhà thả dê hơi nhiều. Đã có những 
lời phàn nàn từ các nữ sinh...” 


“Tôi rất xin lỗi ạ! Tôi thật lòng xin lỗi! Ise! Con cũng phải xin lỗi 
nữa!” 


Thật hả kaa-san, bà ngay lập tức ấn đầu tôi xuống và xin lỗi rối rít 
khi nghe thấy thế. Um - vì mẹ đã nói vậy, tôi không còn lựa chọn 
khác ngoài việc phải xin lỗi! 


“Em xin lỗi vì mấy trò quấy rối của mình!” 


Tôi thật lòng xin lỗi vì như vậy ở tuổi này! Thế là, với sự xấu hổ, 
nhiệt huyết cháy bỏng, và kết thúc bằng một lời xin lỗi, buổi nói 
chuyện ba bên hoàn tất. Nhưng ước mơ về tương lai của tôi - có bao 
gồm cả việc tiến bước cùng với Asia, Xenovia và Ravel. Thế nên 
Ravel.... Em nhất định phải an toàn trở về đấy. 


Vào buổi ăn tối hôm đó- 
“Kakakaka! Lâu lắm rồi tôi mới uống đã đời thế này!” 


Ở ban ăn, tou-san vui vẻ uống sake. Tou-san cực kì ấn tượng về chí 
hướng của tôi sau khi nghe kaa-san kể lại nội dung cuộc nói chuyện 
ba bên. Ông ấy hân hoan, nhưng cũng lúc đó cha tôi lại khóc. 


“Ôi! Thằng Ise nhà tôi trước giờ trong đầu chỉ nghĩ tới những thứ 
biến thái! Tôi không ngờ nó lại thật sự suy nghĩ xa xôi đến vậy...” 


Sakana của Tou-san thật ra là tôi thì phải. Chuyện này thật sự có hơi 
xấu hổ. Các cô gái thì lấy tay che miệng cười khi nhìn tou-san... Sau 
khi kaa-san nghe tou-san nói thế, bà ấy cũng nhiệt tình nói theo 


“Thật sự, tôi cũng có hơi ngạc nhiên khi nghe thằng Ise nói vậy. Khi 
nghe nói Gremory-san dự định sẽ nhận Ise vào làm việc ở công ty của 
mình sau khi nó tốt nghiệp, tôi cực kì vui sướng. Nhưng Ise, con giờ 
đây thật sự biết lo nghĩ xa đến vậy, mẹ cảm động muốn khóc luôn 
đây này.” 


Áaaa, ba ấy thật sự lau nước mắt nơi khóe mắt! Với hai người nha 
tốt quá tốt, tôi chắc chết vì nhục quá. Làm ơn cha mẹ dừng lại đi ma! 


“,,.Ngày nay, chuyện đó thật sự không có to tác gì đâu, học sinh cao 
trung có thể quyết định tương lai của mình từ rất sớm.” 


-Mặc dù tôi nói vậy nhằm chữa thẹn, tou-san và kaa-san thầm chí có 
về còn hạnh phúc hơn. Tou-san sau đó năng ly trong lúc nói với kaa- 
san 


“Dù là gì đi nữa, hôm nay là ngày để ăn mừng! Kaa-san, đem ra đầy 
cho tôi chai sake đắt tiền mà Sirzechs-san tặng tôi lúc trước đi!” 


“Vâng, vâng, tôi biết rồi. Thực tình, ông không cư xử giống người lớn 
gi hết.” 


Kaa-san đứng dậy và lấy chai sake từ tủ bếp. Ôi- ôi, thực sự luôn, hai 
người đó. Tình hình của tôi cứ lặp đi lặp lại hoài. Tôi hiểu lí do vì 
sao... đó là do cái miệng tôi mà ra cả. Ngồi bên cạnh tôi, Rias nói 


“Ise, em cần phải nói cho cha mẹ mình biết về chuyện tương lai.” 
«Ê? Thì phải từ từ chứ. Em muốn lựa chọn thời điểm phù hợp hơn.” 


Kể từ lúc tôi tái sinh thành Qủy, tôi vướng vào đủ thứ chuyện, thế 
nên tôi không tìm được thời điểm phù hợp để nói cho hai người họ 
biết. Nhưng mục tiêu tương lai tôi chọn chi vì tái sinh thành Quy 
thôi, và nó khác hoàn toàn với suy nghĩ của tôi vào một năm trước 
đây. Năm trước, tôi chi có những suy nghĩ rất mơ hồ kiểu “Tạm thời, 
minh đậu đại học trước cái da’. Cha mẹ tôi cũng biết được việc này. 
Rossweisse-san cũng nói chuyện với tôi một cách nghiêm túc 


“Vậy cũng không phải là cách đâu. Cậu cần phải ngồi xuống nói 
chuyện nghiêm túc với gia đình về tương lai của mình. Nếu cậu 
không giải thích rõ ràng mọi thứ với họ, cha mẹ cậu có thể sẽ không 
hiểu rõ, và mọi chuyện sẽ dễ vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu lắm 
đấy. Cậu cũng không nói rõ ràng về tương lai của mình lúc học năm 
hai đại học với gia đình, thế nên hai bác và giáo viên rất phiền muộn 
lắm đấy, Ise-kun.” 


Những lời đó rất hợp với người có tư cách là giáo viên.... Nhưng tôi 
không biết nói gì cả. Rosweisse-san nói cũng có lý. Mặc dù tôi liên tục 
vướng vào rắc rối sau khi tôi tái sinh, tôi càng ít nói chuyện với gia 
đình tôi hơn trước.... Sau khi nghe Rossweisse-san nói vậy, Xenovia 
dẫn lời, những người khác cũng tán đồng. 


“Đúng như mong đợi từ một giáo viên của Học viện Kuoh.” 
Koneko-chan cũng gật đầu tán thành 


“...Mặc dù chị ấy đôi lúc cũng quên mất tư chức của minh, chi ấy 
vần thực sự là một giáo viên.” 


Vâng, quả đúng vậy, chị ấy là một giáo viên. Sau đó má của cô bắt 
đầu ửng đỏ lên. Rossweisse-san ho nhẹ để lấy giọng sau đó nói tiếp 


“Mọi người có mặt tại đây sẽ làm việc cho công ty của nhà Gremory 
sau khi tốt nghiệp đại học phải không? Các giáo viên trong trường 
gọi các cậu bằng cái tên [thành viên Nhóm nguyện vọng vào 
Gremory].” 


f - vậy chúng tôi được gọi vay à. [thành viên Nhóm nguyện vọng vào 
Gremory] ht’. Da phần mọi người ở đây thuộc nhóm đó, và chi có 
Irina là không phải do cô ấy có liên hệ với Nhà thờ. 


“Tiện thể nói đến chuyện này, có [thành viên nhóm nhiệm vọng vào 
Sitri] không thế?” 


-Rias hồi. À, thành viên của gia tộc nhà Sitri. Cựu chủ tịch Sona cũng 
là con gái của một đại gia mà, và thầy cô giáo trong trường cũng biết 
việc này. Trong lúc chúng tôi đang thảo luận thông tin về trường học, 
otou-san vừa khóc vừa nắm lấy tay của Rias, cha tôi cúi đầu và nói 


“Không chỉ Ise mà cả Asia-chan cũng nhận được lời mời từ công ty 
gia đình con, Gremory-san. Tương lai của hai đứa con của nhà bác 
thật sự sáng lạng rồi! Bác thật sự không biết làm để cảm tạ nhà 
Gremory cho đủ. Cảm ơn con rất nhiều, Rias-san!” 


Áaaaa, cha tôi vòng tay quanh người Rias sau khi ông ấy say. Tôi đã 
không kịp ngăn ông ấy lại! Mặc dù Rias bị giật mình, cô ấy ngay lập 
tức bình tĩnh lại và mỉm cười rồi nói 


“Không đâu ạ. Nhà con chỉ muốn đảm bảo tiếp cận được nguồn nhân 
lực của năng lực từ sớm thôi ạ. Dựa trên nguyên tắc ấy, dù là Ise hay 
là Asia, cha và anh của con đều nghĩ là làm vậy sẽ có ích cho tương 
lai.” 


“Ohhh, bác thật sự biết ơn đấy, nghe con nói vậy, bác thậm chí nhẹ 
lòng hơn nữa!” 


“Thằng Ise lọt được vào mắt xanh của Rias-san, tương lai của nhà 
chúng ta thật sự trải đầy tài lộc mà.” 


Lời nói của Rias lam cho cha me tôi roi lệ vi quá vui mừng. Asia do 
được nói tới có vẻ là cũng không biết nói gì bây giờ, và tôi thì có thể 
xấu hổ ôm mặt mình thôi. ...Thôi nếu lần tới mình kể cho họ nghe về 
tương lai kiểu này, phản ứng của họ chắc chắn sẽ mãnh liệt hơn thế 
nữa. Lần tới, tôi nhất định phải nói cho họ biết từ từ thôi không do 
tôi không chịu nổi chuyện này xảy ra lần nữa đâu. Con trẻ chúng tôi 
cũng suy nghĩ riêng mà. Sau khi nói sơ lượt như vậy, tôi tiếp tục 
dùng bữa với mọi người. 


Sau buổi ăn tối đầy sự xấu hổ, mọi người quay ra làm việc riêng. Vẫn 
chưa tin tức gì mới về Ravel; sau khi giết thời gian ở phòng khách tôi 
sau đó đi tắm, rồi tôi đi lên lầu hai. ...Một hộp cát-tông cực kì to nằm 
giữa hành lang của lầu hai. 


“...Sao ở đây có hộp cát-tông? Của ai thế ta, và tại sao nó lại nằm 
đây?” 


Tôi đi lại gần nó hơn một chút...liệu có lẽ nào Gasper đang ở trong 
này? Chỉ có em ấy là có thể chui vào đây thôi. Nhưng tại sao em ấy 
lại nắm gần phòng tôi? Tôi cảm thấy rằng điều này cực kì quái lạ, 
thế nên tôi mở cái hộp để nhìn coi trong đó có gì - 


cc 2) 


Bên trong tôi thấy một cô gái với mái tóc vàng óng. Nằm cuộn người 
trong chiếc hộp đó là - Valarie! Sau đó cặp mặt hồng của cô ấy nhận 
ra tôi, cô ấy khẽ cười. 

“À, xin chào.” 


“V-Va-Vaalerriee—!” 


Hanh lang vang vọng tiếng hát bất ngờ của tôi. Dĩ nhiên là phải vậy 
rồi! Một chiếc hộp cát-tông nằm giữa hành lang cũng khá là bình 
thường thôi. Tôi còn tưởng là Gasper đang ở trong nữa, và tôi không 
ngờ lại nhìn thấy trong chiếc hộp lại là Valeria! 


“Vâng, là tôi đây.” 


Sau khi nói vậy, cô ấy đứng vậy ngay lập tức và bước ra khỏi chiếc 


hộp. Một khoảng thời gian trước, như một phần thưởng cho việc dap 
tắt sự nổi loạn của các chiến binh Nhà thờ, chúng tôi được trao cho 
một mảnh của Chén Thánh từ một nhân vật có tiếng bên Nhà thờ. 
Sau khi biến nó thành một chiếc vòng cổ, Azazel-sensei tặng nó cho 
cô ấy. Theo cách đó, có thể nói là chúng tôi thành công trong việc 
giúp cô ấy lấy lại nhận thức. Có lẽ bởi vì là bán-ma cà rồng, sau khi 
lấy lại nhận thức, cô ấy ngay lập tức có thể rời khỏi giường và đi lại 
xung quanh...nhưng dù là vậy đi nữa vẫn cần phải cẩn thận, nên cô 
ấy phải hạn chế vận động. ...Nhưng tôi thực sự không ngờ là cô ấy 
sẽ đi đến nhà tôi, và cả việc xuất hiện trong một chiếc hộp cát-tông 
nữa chứ. 


“T-tại sao cô lại ở trong cái hộp cát-tông thế...” 


Cô ấy chỉ vừa lấy lại nhận thức thôi, nên đi lại vẫn không tốt lắm, đó 
là lí do tôi hỏi cô ấy như vậy. Tôi lo lắng cho Valerie, nhưng cô ấy 
đáp lời với một nụ cười 


“Tôi muốn bắt chước Gasper. Gasper chỉ cần nằm ở trong thùng cát- 
tông là có thể bình tĩnh lại, thế nên tôi cũng muốn thử.” 


...T-tôi hiểu rồi. Nhưng cô ấy học cái kiến thức văn hóa đó ở đâu sau 
khi thức giấc lần đầu tiên vậy trời! Không, có thể thể là Valeria đã 
hỏi Gasper về việc này. 


“...Á, sao cũng được. Thế cô cảm thấy sao rồi?” 

Tôi thở dài trong lúc hỏi cô ấy. Valerie trả lời tôi với giọng chán nản 
“Ổn cả rồi, cảm ơn vì đã lo lắng. Nhờ vào ma pháp dịch chuyển, tôi 
có thể ghé thăm cậu. Ngày hôm nay, tôi đã đi cùng với Gasper.” 


Vậy là sẽ có hơi khó khăn nếu cô ấy đi bộ đến nhà tôi. Sử dụng ma 
pháp dịch chuyển đúng là tốt hơn thật. Nói vậy thì Gya-suke cũng 
đang ở đây. 


“Gasper hiện giờ đang ở cùng với Koneko-san chuẩn bị bài vở cho 
Ravel-san. Tớ không muốn làm phiền họ thế nên tôi đến đây.” 


Valeria nói vậy. Thế là Gasper đang cùng với Koneko-chan viết bài 
cho Ravel-san, người đang nghỉ học tại trường... Em ấy quả là một 
đàn em tốt bụng làm mọi việc vì bạn bè. Đột nhiên, Valerie nhìn vào 
một hướng xa xăm ở hành lang, đầu cô ấy xoay ngang qua khi nói 


“Nhắc mới nhớ, tớ không nghe thấy giọng của “mọi người'.... Lạ thật 
đấy.” 


-Hm.... ‘Moi người” là dang nói tới tac dung phụ của Chén Thánh bên 
trong người cô ấy. Gô nàng có thể thấy nhưng người ở những thế 
giới khác. Cô ấy còn có thể trò chuyện với bọn họ nữa. Ban đầu 
sensei nói rằng chuyện đó là không thể nào. Và nếu cô ấy tiếp tục 
làm vậy, tâm trí của cô ấy sẽ bị tổn hại. Lúc chúng tôi bắt gặp Valeria 
lần đầu tiên, do giao tiếp với người đã khuất quá nhiều, tâm trí cô ấy 
bi tôn hại nghiêm trọng. Nhưng hiện nay Valerie không còn sử dung 
Chén Thánh bên trong cơ thể mình nữa và cũng với việc có chiếc 
vòng cổ làm từ Chén Thánh thật, cô ấy nhìn tốt hơn rất nhiều hồi còn 
ở Romania. Tôi không muốn nói về chủ đề này nữa, nên tôi hỏi sang 
chuyện khác với một nụ cười 


“Nếu có gì bất tiện trong đời sống hằng ngày, cô chỉ cần nói và mọi 
người sẽ giúp cô.” 


“Ê, nếu cậu đã nói vậy.” 
Valeria đưa ngón tay lên cằm trong lúc bắt đầu suy nghi-. 


“Có vẻ như không có việc gì hết. -Nếu tôi có thể ở cùng với Gasper 
thì tôi sẽ không cô đơn.” 


...Tôi hiểu rồi, nếu có Gya-suke bên cạnh cô ấy sẽ không cô đơn. Hai 
người ấy cuối cùng cũng có thể sống yên bình bên nhau. Không dễ 
dàng gi để cô ấy tinh dậy sau giấc ngủ sâu, thế nên sẽ rất không công 
bằng nếu họ không thể sống hạnh phúc bên nhau. Valerie đan hai tay 
nhau như thể đang cầu nguyện và nói với tôi 


“Với việc mọi người sát cánh bên tôi, tôi rất hạnh phúc nhưng thể 
mình đang mơ vậy...” 


Khi nghe nói vậy tôi rất vui. Chính xác bởi vì chúng tôi phải đi đến 
đất nước của phe Tepes để chiến đấu trước đây. Vâng, sẽ thật không 
công bằng nếu chúng tôi không được hưởng hạnh phúc mỗi ngày 
cùng nhau với Valerie! Chúng tôi cũng cầu mong có một cuộc sống 
yên a và bình lặng- Đột nhiên, suy nghĩ về việc Ravel đang thế nào 
xẹt qua tâm trí tôi một lần nữa. Tôi cảm thấy một chút cô đơn. Nhận 
thấy việc vậy, Valerie nói với tôi 


“Ravel Phoenix-san” 
Valeria nhìn lên trần nhà sau đó nói tiếp 


“Ravel-san và onii-san của cô ấy chắc có lẽ vẫn còn sống. Tôi nghĩ là 
cậu sẽ gặp lại họ sớm thôi.” 


Cô ấy thấy vậy ở đây ra, và lam sao cô biết điều đó? Valeria có như 
đã cảm thấy gì đó khi nói vậy 


“,,.Tại sao cậu lại nghĩ vay?” 
Valeria vé mặt suy tư sau nghe thấy câu hỏi của tôi, 


“... Tôi không biết giải thích bằng lời sao cho cậu hiểu, tôi chỉ đơn 
giản biết là vậy thôi...” 


... Tôi biết rồi, nếu ai đó khác nói vậy, thì sẽ không chắc chắn lắm, 
nhưng vì Valerie có sự sống phụ thuộc vào Chén Thánh ở bên trong 
cơ thể mình như, thì có cơ sở để tin tưởng hơn rất nhiều. 


“Cảm ơn cậu. Nói sao giờ nhỉ, tớ cảm thấy cậu đã giúp tớ nhẹ lòng 
một chút rồi day.” 


Tôi biết ơn Valerie. Nhưng nói thật thì tôi vẫn cẩm thấy lo lắm. 
Nhưng những lời của Valerie đã giúp tôi có thêm hi vọng Valerie tiếp 
tục mỉm cười. 


“Thật ra...tôi phải là người nói lời cảm ơn. -Về việc Gasper và tôi có 
thể ở bên nhau một lần nữa, tôi thật sự cảm kích, cảm ơn cậu.” 


Valerie Tepes nở một nụ cười thật tươi với tôi. 


“A — Valerie! Đây không phải là nơi cậu nên đứng! Cậu không được 
chạy ra khỏi phòng của Koneko-chan được! Cơ thể của cậu vẫn chưa 
phục hồi hoàn toàn mà!” 


Vội vàng chạy xuống cầu thang là Gasper. Nhìn qua thì chắc là khi 
em ấy nhận ra Valerie biến mất khỏi phòng, em ấy đã sốt xắn đi tìm 
kiếm cô ấy. Với Gasper mà nói bất kể có việc gì liên quan đến 
Valerie, cu cậu sẽ xoắn quay cả lên, nhóc này không có khí chất của 
một cậu con trai chút nào hết. 


“Lúc này không phải là lúc đi lung tung đâu, cậu phải ở gần mình.” 
“Ufufu, Gasper quả là nghiêm khắc.” 

Nhìn thì Gasper khá là đáng để tin cậy đó chứ. Sau khi có một cô gái 
cần phải bảo vệ, con trai thường sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhìn hai 
đứa này, trái tim của tôi như thể được hồi phục vậy. Sau đó, đúng 


như những gì Valeria đã nói, tiên đoán của em ấy thành sự thật. 


Phần 3 


Vào buổi trưa ngày hôm sau- 

Thành viên của [DxD] được gọi khẩn trương có mặt ở phòng 

CLB Nghiên cứu Huyền bí. Azazel-sensei nhìn vào cả nhóm chúng tôi 
trong lúc nói 

“Chắc là có tin tức gì mới.” 

“Thế có việc gì thế sensei” tôi bước tới hỏi, sau thì sensei trả lời 


“- Raiser Phoenix và Ravel vẫn an toàn. Cả hai không có gặp gì nguy 
hiểm cả.” 


-Gì cơ ...tôi lặng người đi. Nước mắt tôi bất chợt tuông rơi. Cảm giác 
không yên trong lòng cuối cùng cũng biến mất. Tâm trạng tôi cuối 
cùng cũng tốt lên. Nhìn xung quanh, đồng đội của tôi trước đây lo 
lắng về Ravel nay cuối cùng cũng thể thở phào nhẹ nhõm rồi. 


“Koneko-chan, Ravel, cậu ấy an toàn! Thật tuyệt làm sao!” 


“Mn! Tốt thật! Gya-kun! Ta ơn trời! — Ravel ngốc, làm chúng ta lo 
chết đi được! Đại ngốc...!” 


Koneko-chan và Gasper cùng học chung với em ấy đều òa lên khóc. 
Sau khi đợi chúng tôi bình tĩnh lại, sensei nói tiếp 


“Người đảm bảo cho sự an toàn của cả hai đó là- Ma Vương Ajuka 
Beelzebub.” 


Hết chuyện này thì đến chuyện khác. 


Tập 20 - Buổi Tư Vấn Hướng Nghiệp của Belial 
Cha mẹ 


Đêm đó— Sau khi nghe hết báo cáo của Azazel-sensei, đội [DxD] tạm 
thời giải tán. Đến ngày kia, để đem về cặp anh em Raiser và Ravel 
Phoenix, họ phải gặp người được nhắc đến trước đó là Maou Ajuka 
Beelzebub. Sau khi tắm dưới nhà tắm lớn cùng Asia, Rias bắt đầu nói 
chuyện khi bước lên cầu thang. 


“Thật tốt khi cả Ravel-san và Raiser-san đều an toàn.” 


Asia nhẹ lòng đặt tay lên ngực mình. Asia, người đã lo lắng cho cả 
Ravel và Raiser, nói như vậy với Rias, quả là một cô em gái dễ 
thương. Rias cười đáp 


“Ù, đúng là tốt thật. mặc dù chị rất tin tưởng Onii-sama va Azazel, 
nhưng chị vẫn cảm thấy như có chuyện không hay đã xảy ra với họ, 
hóa ra chị đã lo thừa rồi.” 


Đúng, nếu như điều đó mà xảy ra... .Trên thế giới này không gi là 
chắc chắn cả. Rias cũng hiểu nguyên tắc này. Trong trận chiến với 
Phe Anh hùng, người Rias thương yêu nhất — Hyoudou Issei đã mất 
đi cả cơ thể. Nếu phải nhớ lại lần ấy, thì quả thực là điều kì điệu khi 
cậu có thể sống sót được. Đáng ra, nếu cậu ấy có chết, thì đó cũng là 
điều dễ hiểu. Vậy mà, một chuyện như vậy lại xảy ra, một lần nữa. 
Cả Raiser và Ravel có thể sẽ phải chịu kết quả tệ nhất. Vậy nên khi 
biết được tin họ vẫn an toàn, cô cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. 
Dù sao, với Raiser thì cô đã muốn đánh bại anh ta trong một Rating 
Game chuyên nghiệp. Còn Ravel thì em ấy là quản lí xuất sắc của Ise, 
cô hoàn toàn tin tưởng em ấy. Nếu không có Ravel, thi Ise cũng sẽ 
không thể suôn sẻ tiến bước để nhận ra ước mơ và tham vọng của 
mình. 


Rốt cuộc thì làm sao hai người họ lại ở cùng Ma Vương Ajuka 
Beelzebub được? Tin này hiện đang là tuyệt mật, và chỉ được vài 
người biết tới, thậm chí không phải Quỷ Cao Cấp nào cũng đều biết 
về nó. Và cũng có một chuyện còn đáng chú ý hơn. —Vi trí hiện tại 
của Nhà vô địch Diehauser Belial. Hoàng đế Belial rõ ràng là đã biến 
mất cùng anh em nhà Phoenix. Vậy mà sao chi có tin tức về hai anh 
em họ? Chính xác thì Hoàng dé Belial đã đi đâu? ... Bí ẩn này vẫn 
chưa được giải đáp. Vẫn còn đó những quan ngại trong lòng Rias. Cô 


hiểu rằng sự lo âu của mình có lẽ đang theo một chiều hướng tôi tệ. 
Khi Cao Cao của Phe Anh hùng triệu hồi Samael, khi họ vượt qua Phe 
Tepes, luôn có một cảm giác khó diễn tả thành lời; và cuối cùng, hậu 
quả lần nào cũng là thảm kịch. Chính bởi điều này mà cô đã cảm 
nhận được một điềm báo đáng quan ngại. 

Sau khi bước lên cầu thang, hai người hướng về phòng khách để lấy 
đồ uống trong tủ lạnh. 


“Ara, không phải là Asia-chan và Rias-san đây sao.” 

Mẹ của Ise đang loay hoay với thứ gì đó trên bàn phòng khách. 
“Chúng con vừa mới tắm xong. Mẹ đang làm gì vậy ạ?” 

Rias và Asia tò mò lại gần để nhìn một cái — 

“À, đống album ấy mà.” 

Mẹ của Ise nhặt chúng lên rồi mở một quyển ra cho Rias và Asia xem. 
“O, là album ảnh a.” 


Me của Ise bay album ảnh khắp chiếc bàn phòng khách, và trong đó 
là những bức hình của tuổi thơ Ise. 


“Ah, đó là Ise đấy. Ta cũng đã cho các con xem đống này rồi.” 


Họ từng thấy chúng trước đây trong phòng Ise, khi mà cái sự kiện họ 
bị Kokabiel tấn công chưa diễn ra. Vào lúc đó, họ đã vô tình quá 
phan khích khi xem chúng. Rias và Asia đều ngồi xuống sofa, cầm lẫy 
những quyển album để trân quý những bức hình tuổi thơ của Ise. 
Trước đây, ho đã quá phấn khích vì chúng, đến noi không nhận ra 
rằng tiêu đề của mỗi quyển khác nhau. Chúng đều thể hiện nội dung 
là [Issei, Lần đầu OO] 

“Mẹ thực sự ghi hết từng bước trưởng thành của Ise vào đây nhi.” 
Rias lặng lẽ nói khi cô nhẹ nhàng mỉm cười. 

“...Đây là đứa con duy nhất của mẹ mà. Dù có thế nào, đối với chúng 
ta, Ise mãi là đứa con đáng yêu của ta. Đó là lí do tại sao ta thỉnh 
thoảng ngắm những bức hình thời thơ ấu này, lúc đó, trông nó thật 
sự rất dễ thương.” 


Rias và Asia đều thấu hiểu những lời của bà ấy. —Ise được bố mẹ 
mình hết mực yêu thương. Có thể cảm thấy được điều đó không chỉ 


nhờ nụ cười hiện tai của mẹ cậu ấy và cả những bộ album ảnh này, 
mà họ thật sự có thể nhận thấy được tình yêu và sự quan tâm sâu sắc 
của bà dành cho cậu. Đột nhiên, tay của mẹ Ise dừng trước một tấm 
hình. 


“Ah — tấm này.” 


Cả Rias va Asia đều tập trung nhìn vào bức ảnh mẹ Ise đang chi vào. 
Đó là hồi Ise còn ở tiểu học. Cậu đang đứng cầm một cái cần câu to 
hơn hẳn bản thân mình với vẻ đầy tự hào. 


“Tấm này... có chuyện gì với nó sao?” 
Rias hỏi mẹ Ise. 


“Cây cần câu này là cái chồng của mẹ thích nhất hồi đó. Ông ấy rất 
thích câu cá. Ông ấy cũng đã dạy cho Ise. Dù không đi câu đã lâu, 
nhưng hồi còn trẻ ông ấy thường đi với Ise ra sông hay biển để câu 
cá.” 


...Đây là lần đầu tiên họ được nghe câu chuyện này. Ise đã thực sự đi 
câu. Dù họ đã biết rằng cậu ăn con cá mình câu được hồi huấn 
luyện... mẹ Ise tiếp tục 


“Hồi còn nhỏ, Ise bị ảnh hưởng bởi bố nó nên cũng hay đi câu. 
Nhưng rồi một ngày, nó đột nhiên ngừng câu cá.” 


“Chuyện gi đã xảy ra?” 
Đối với câu hỏi của Asia, bà ấy nở một nụ cười gượng gạo. 
“Gái cần câu trong bức hình bị Ise làm gãy.” 


Những gì mẹ Ise vừa nói chính là — một kí ức tồi tệ của tuổi thơ 
cậu. 


“Lúc đang câu cá bên bờ biển, Ise tranh thủ lúc bố nó đang nghỉ mà 
lấy cái cần câu, tất nhiên là không xin phép rồi. Ise thật sự rất mong 
được sử dụng cái cần câu của bố mình, nó muốn dùng cái cần câu ấy 
bắt một con cá thật to để được khen ngợi... nhưng mà cuối cùng, nó 
dùng cái cần câu sai cách và làm gãy nó. Bố nó đã rất giận, và tất 
nhiên nó vừa khóc vừa xin lỗi, lúc đó đúng là rắc rối thật.” 

...Mỗi đứa trẻ sẽ luôn có những ki niệm như vậy hồi còn nhỏ. Ban 
thân Rias cũng đã từng gây rối khi cô còn bé để được cha mẹ khen 
ngợi, nhưng cô lại vướng vào rắc rối lớn hơn. Những kí ức trẻ thơ 


chợt ùa về, va cô cũng không tin được hồi nhỏ minh từng như vậy. 
Mẹ Ise nói với một biểu cảm khá cô đơn 


“Bố nó dặn nó phải cẩn thận để sau này không xảy ra nữa và tha lỗi 
cho nó. Nhưng mà Ise, thằng bé... không muốn đi câu cá sau cái lần 
đó nữa. Có lẽ nó không thé tha thứ cho bản thân được. Thang bé là 
như vậy đấy. Nếu làm ai đó buồn, thì nó cũng sẽ buồn theo, và sẽ 
không quên hết mọi chuyện dù cho đã xin lỗi.” 


“...Tính cách Ise-san như vậy, nói sao nhỉ? Con cũng có thể hiểu điều 
đó.” 


Asia thành thật đáp. ...Đúng là vậy, Rias đồng tình. Cau ấy, Ise, là 
người như vậy. Mỗi lần một thảm kịch xảy ra, dù không phải lỗi của 
mình, nhưng cậu vẫn đứng ra nhận trách nhiệm cho điều đó. —Vào 
những lúc đó, nếu có thể làm gi, thì cậu sẽ làm; mọi người khi đó sẽ 
buồn nếu thấy điều đó, nhưng cậu cứ luôn phản xạ thế. Ise chưa hề 
quên những gi đã xảy ra với Asia. Nếu đã mạnh mẽ hơn, thi Asia sẽ 
không chết. Nhưng chính bởi vậy mà cậu đã trở nên mạnh mẽ như 
bây giờ. 


“...Thằng bé, nó từng làm điều gì khiến Asia-chan buồn chưa? Không, 
nó chắc chắc sẽ không làm Asia-chan khóc đâu nhỉ. Mà còn ngược 
lại, nếu không thể giúp được gì Asia-chan có khi nó còn thấy buồn ấy 
chứ.” 


—À...Rias không nói nên lời. Mẹ của Ise luôn để ý cậu ấy, và hiểu 
cậu rất rõ. Cô cảm nhận được rằng tình cảm của mình không thể 
bằng bà ấy được, có lẽ nên nói rằng là chính mẹ cậu ấy còn quan sát 
cậu kĩ hơn cả cô. 


“...Mẹ biết a?” 
Nghe thấy câu hỏi của Asia, mẹ Ise cười. 


“Tất nhiên là ta biết chứ, dù gì ta cũng là người mẹ sinh ra nó mà. 
Ise, nó có hơi bảo bọc Asia-chan quá mức. Chắc chắn trong thâm tâm 
nó chưa từng tha thứ cho bản thân mà cứ giữ cái thái độ đó.” 


Dù mẹ Ise không biết danh tính thực của họ, bà ấy vẫn có thể cảm 
nhận những thay đổi thường ngày. Đây có lẽ là bản năng làm mẹ của 
bà ấy. ...Khi cái ngày không thể che giấu chuyện được nữa đến, thì 
Rias đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó. Mẹ của Ise tiếp lời 


“Cũng như lúc nó ngừng câu, chắc chắn rằng lúc này nó vẫn chưa tha 
thứ cho bản thân.” 


Ba giơ một ngón tay lên. 
“Chỉ duy nhất một thói xấu là Ise vẫn chưa thay đổi từ hồi nhỏ.” 
“Thói xấu gì vậy mẹ?” 


Nghe Rias hỏi vậy, bà cúi đầu xuống và ngắm một bức hình thời Ise 
còn trẻ thơ. 


“Nếu có làm gi sai, nó chắc chắn sẽ không tha thứ cho ban thân. Lỡ 
nhắc tới điều đó thôi cũng sẽ làm nó thiết tha xin lỗi. Và cái biểu cảm 
thì lúc nào cũng vậy (đau đớn và hối tiếc). Các con sẽ nhận ra ngay 
khi nhìn thấy. Cha của nó cũng biết về cái thói xấu này. Thằng bé sẽ 
luôn trưng ra bộ mặt như vậy.” 


...Quả thực, cậu ấy luôn đi xin lỗi ‘Em sai rồi, ‘Em xin lõi’ trong hối 
hận. Rias nhớ lại biểu cảm giống y mọi lần khi ấy của cậu (đau đớn 
và hối tiếc). 

“,..Rias-san, Asia-chan. Dù giờ không phải lúc để nói điều này, nhưng 
hãy để mẹ nói. —Ise, mẹ sẽ giao phó thằng bé cho các con. Nó có thể 
biến thái và ngu ngốc, nhưng nó là người rất thành thật.” 

“Vâng, thưa mẹ chồng.” 

“Vâng, thưa mẹ.” 


—Me của Ise chậm rãi gật đầu khi giữ chặt tay hai cô gái nay. 


Tập 20 - Buổi Tư Vấn Hướng Nghiệp của Belial 
Life 2 - Sự thật đằng sau bữa tiệc 
Phần 1 


Ngày hôm sau--. Khi bình minh vừa lóa dạng, tôi - Hyoudou Issei với 
Asia cùng đi tới một nơi. Đó là một khoảng không gian rộng lớn ngay 
bên dưới thành phố Kuoh. Bên trong cấu trúc dang vòm được bảo vệ 
nghiêm ngặt bằng nhiều lớp lá chắn. Ở trung tâm cấu trúc này là một 
vật to lớn có dạng tròn, một quả trứng rồng. Đây là trứng của một 
giống rồng hiếm đã được Tannin-ossan tin tưởng giao cho chúng tôi 
trước trận chiến với những chiến binh phe Giáo hội, trứng của loài 
[Spectre Dragon]. Một con [Spectre Dragon] đã chuyển tới sống ở địa 
giới, nhưng môi trường ở đó không phù hợp để ấp trứng nở được, 
nên chúng tôi đã đem nó tới đây bên dưới thành phố của nhân giới 
một nơi phù hợp để làm điều đó hơn. Kể từ đó, nó đã được các thành 
viên của [DxD] ở thành phố Kuoh chăm sóc. Hôm nay là lượt của tôi, 
nhưng Asia cũng đi cùng để quan sát. Còn có một vị khách khác nữa 
ngoài chúng tôi, và khi thấy cô ấy, tôi đã bật cười. 


“Tôi không ngờ là cô cũng quan tâm tới quả trứng này đấy.” 
Tôi nhìn vào Ophis đang ôm chặt cứng quả trứng. 
“Ta, chưa từng nuôi nang tré con. Td mò.” 


Đúng vậy, ngoài chúng tôi chia nhau ra đến đây mỗi ngày, thì Ophis 
cũng hàng ngày đến đây. Vì [trứng], [ấp trứng] và [rồng] là những 
điểm mấu chốt dấy lên sự hứng thú trong lòng cô ấy. Ophis nói rằng 
cô ấy chưa từng thấy một con rồng nở ra khỏi vỏ dù đã sống rất lâu, 
nên cô ấy muốn tận dụng cơ hội này để chứng kiến điều đó. ...Vì 
thế, có cảm giác như thể cô ấy là một người mẹ khi mà cô ấy cứ ôm 
chặt nó như thế. ...Thấy những hành động đáng yêu đó, tôi không 
thể nào nhịn cười được. 


“Hehefufu—“ 


Tôi không biết là cô ấy đã học nó từ ai hay ở đâu, nhưng Ophis đang 
sử dụng kĩ thuật hà hơi cho phụ nữ mang thai... Hơn nữa, kĩ thuật 
đó của con người lại vô dụng với một quả trứng. Đúng hơn là chúng 
sẽ tự mình chưi ra khỏi quả trứng thôi! ...Ravel và Raiser sẽ trở về 


sau hai ngày bi Ajuka Beelzebub-sama giam lồng. C6 thé nói rang hai 
người ho an toàn rồi, nhưng vi dia vị va lịch trình của Beelzebub- 
sama, nên có rất nhiều chuyện cần ngài ấy lo, và đó là lý do phải đợi 
đến hai ngày. ...Có vẻ chuyện này có liên quan tới chính trị. Rốt 
cuộc, tại sao Ravel và Raiser bị cuốn vào chuyện đó chứ... 


11 2 
eee 


Thật ra, nơi nay vẫn còn một vi khách khác. Dang ngồi ở một khoảng 
cách khá xa, một người đàn ông trong cái áo choàng đen đang chú 
tâm quan sát Ophis. Thật khó tin, ngay cả Ác Long Crom Cruach cũng 
ở đây! Bất kể khi nào ông ta biết Ophis ở đây, thì ông ta cũng sẽ tìm 
đến đây và quan sát kĩ càng từng hành động của Ophis. ...Không thể 
nói ông ta là một Ác Long nguy hiểm... nhưng ông ta vẫn khá đáng 
sợ. Bởi việc nói chuyện với ông ta khá khó khăn, nên chúng tôi chẳng 
biết làm gì trừ việc tin tưởng ông ta. Dù Tannin-ossan tin tưởng ông 
ta tuyệt đối, thì việc làm thân với ông ta cũng không hề đơn giản... -- 
Khi tôi đang nghĩ về chuyện đó, Asia đã bước tới chỗ ông ta. Em ấy 
ngồi trước mặt Crom Cruach và nói. 


“U-Umm, nếu ngài muốn, hãy ăn cái này.” 

Thứ Asia lấy ra từ túi của mình - là một nai chuối. Ophis cũng dùng 
chuối làm thức ăn vặt. Không chỉ thế, em ấy cũng đã nói chuyện với 
bốn anh em Ác Long và Fafnir. Có lẽ, trong tâm trí Asia đã ngầm cho 
rằng [Rồng = Chuối] 

“Đây là chuối. Vị của nó rất ngon đấy.” 


cc > 
eee 


Crom Cruach lặng lẽ nhận quả chuối từ tay Asia. Tôi hoi bối rối 
trước việc phải phản ứng như thế nào. Sau khi Asia đưa quả chuối 
cho ông ta, em ấy cúi đầu, rồi quay trở lại. Asia cười mỉm và nói 
“Đôi khi em tới đây để xem Ophis thế nào rồi.” 

Quan hệ giữa Asia và Ophis rất tốt đẹp. Asia có khả năng làm thân 
với rồng rất tốt. ...Azazel-sensei thường nói rằng em ấy có rất nhiều 
tiềm năng làm một người huấn luyện rồng. -Em ấy nói rằng ở loài 
rồng có một điều gì đó mà em ấy không giải thích được. 


“...Asia, chuyện gì đã xảy ra với Fafnir sau đó?” 


Tôi hỏi về Fafnir. 


Trong cuộc chiến tại Thiên đàng, ông ta đã bi trọng thương khi cố 
gắng bảo vệ Asia. Vị Long Vương đã nhận những đòn tấn công cực kì 
chí mạng để bảo vệ Asia-. Sau trận chiến với Rizevim, Fafnir đã chìm 
vào giấc ngủ để hồi phục. Dù những vết thương của ông ta đã được 
Asia chữa trị...Asia lộ vẻ mặt buồn bã trong khi lắc đầu. 


“Ra vậy.” 

Vẫn không có hồi âm, và dù Asia có gọi ông ta thì cũng không có đáp 
lại. Độ nghiêm trọng của chấn thương đã vượt quá những gì được dự 
đoán. Asia đã nói với mọi người rằng cả sức mạnh thể chất lẫn ý 
thức của Fafnir đều chưa trở lại bởi không hề có hồi âm từ ông ta.... 
Ophis đột nhiên lên tiếng. 


“Không cần lo. -Fafnir hiện vẫn đang chiến đấu.” 


Như thể vọng lại lời cô ấy, Crom Cruach cầm quả chuối trong khi nói 
với về mặt nghiêm túc. 


“Hắn là một Long Vương. Hắn không thể gục ngã dễ dàng thế đâu.” 


6652222 


Asia và tôi nhìn nhau; chúng tôi đều đang rối rắm với những lời nói 
của hai con rồng kia. Lúc đó, đã gần đến buổi trưa rồi. 


“Chà, gần tới giờ ăn trưa rồi. Ophis, cô tính làm gì đây?” 


Với một về mặt tiếc nuối, Ophis đặt quả trứng xuống và tiến tới chỗ 
chúng tối. 


“Ta, sẽ không bỏ lỡ bữa ăn nào đâu.” 


Trời, cô ta tham lam thật đấy, vị Long Thần loli này.... Mà chúng tôi 
đang tính trở về nhà, nhưng còn vị rồng còn lại dang tính làm gi nhỉ? 


“Ông có kế hoạch gì---“ 

Dù tôi đã nói vậy, nhưng ông ta đã đi mất rồi. Vì ông ta biết rằng 
Ophis sẽ đi về với chúng tôi, nên ông ta nhanh chóng rời đi.... Nhưng 
tôi đã không nghĩ rằng ông ta, Crom Cruach sẽ mang theo quả chuối 
đi cùng--. 

Phần 2 


Hai ngày sau, đó là dịp cuối tuần--. Hôm nay là ngày mà chúng tôi sẽ 
diện kiến Ajuka Beelzebub-sama, và là ngày mà Ravel và Raiser trở 


về. Chúng tôi đều đã sẵn sàng, va chúng tôi dự tính sẽ dùng vòng 
dịch chuyển dưới nhà tôi để đến vị trí của Beelzebub-sama. Để làm 
mình bình tĩnh lại, tôi lên lầu để uống chút nước. Khi đang ngồi trên 
sofa ở phòng khách, bố đang đánh bóng cây cần câu trong khi nói với 
tôi 


“Này, Ise. Bố tính đi câu cá, sao chúng ta không đi cùng nhau nhỉ? Mẹ 
con cũng sẽ đi cùng đấy. Gọi cả Asia-chan luôn nhé.” 


Bố mỉm cười khi nói với tôi. ...Câu cá sao. Cùng với Asia, bốn người 
chúng tôi sẽ đi cùng nhau? ... Hm, dù nó không tệ, nhưng nó quá sai 
thời điểm. Nếu Asia và tôi đi câu cá trong tình cảnh này, tôi sẽ thấy 
CÓ lỗi với những người khác lắm. Tôi gãi gãi đầu mình trong khi xin 
lỗi bố. 


“Xin lỗi, bố. ...Giờ con đang hơi bận. Có vài việc rất quan trọng cần 
phải làm ngay bây giờ. Hay là để dịp khác bố nhé?” 


Nghe lời đáp lại của tôi, biểu cảm của ông ấy có nét gì đó cô đơn với 
một nụ cười gượng khi nói 


“... Bố hiểu. Dù bố vẫn muốn có dịp đi câu cá với con cái, nhưng con 
cũng là học sinh trung học rồi, và có những ưu tiên của riêng mình.” 


“Con xin lỗi.” 

“Nói gì vậy chứ, không sao đâu. Lần tới chúng ta sẽ đi cùng nhau!” 
Dù bố có nói như thế với tôi...tôi không thể nào cho ông ấy biết sự 
thật cả. Dù nó thật đau khổ, nhưng tôi phải nói vậy để bảo vệ bố mẹ 
của tôi khỏi những mối nguy hiểm. Sau đó, mẹ tôi đến bên cạnh tôi 
và thì thầm 

(Bố đã rất vui khi biết rằng con sẽ tự thành lập công ty của riêng 
mình sau này, nên ông ấy muốn đi câu cá với con tại bờ biển để có 


một cuộc trò chuyện chân tình với con đấy.) 


--Chà. ...Ra là vậy. Bố thật sự đã rất vui. Đó là lí do ông ấy kêu tôi đi 
câu cá. 


(...Ah — Con hiểu, nhưng phải để lần tới thôi.) 
Sau khi nghe tôi nói thế, mẹ cười buồn và võ lưng tôi trong khi nói 


(Được rồi, để mẹ làm bạn đồng hành với bố hôm nay. Đi hoàn thành 
công việc của con đi.) 


Me tôi nói thé trong khi lay đi cái cốc trên tay tôi. 


(Nhưng mà con biết đấy, Ise. Bố con, ông ấy muốn có một cuộc nói 
chuyện tử tế với con như một người cha. Con không được quên đâu 
đấy, nhớ chưa?) 


... Một cuộc trò chuyện đàng hoàng với bố? Tôi cảm thấy hơi ngượng 
với một cuộc đối thoại nghiêm túc giữa hai người.... Tôi đã là một 
cậu trai lớn tướng rồi, nên nói chuyện như thế với bố tôi có về hơi 
khó khăn... 

(Con hiểu rồi.) 

Sau đó, tôi xuống lại tầng dưới--. 

Đã đến giờ; những thành viên của Hội nghiên cứu những điều thần 
bí, nhà Sitri, Griselda-san và Azazel-sensei đã tập hợp lại tại tầng 
hầm. Dulio đang trong nhiệm vụ canh gác ở Thiên đàng, và Ikuse 
Tobio đang làm nhiệm vụ ở đâu đó nên cả hai bọn họ đều không thể 
đến được. Bên Vali cũng không thể đến được. Dù chúng tôi đã gọi 
Kuroka và Le Fay, nhưng có về họ vẫn theo phe Vali... 


Nghĩ lại về những gì bố mẹ tôi vừa nói, tôi hơi có chút sao nhãng. Tôi 
rõ ràng đã chọn đi đón Ravel về đây, nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ về 
những gì bố mẹ tôi đã nói... 

“Chuyện gì vậy, Ise?” 

Nhận ra tôi có vẻ hơi kì lạ, Azazel-sensei tò mò hỏi tôi. 

“Ah, xin lỗi, em chỉ đang lo lắng chút chuyện thôi.” 

Có lẽ đã đoán được, Rias nói 

“Có chuyện gi với phụ huynh a?” 


Như mong đợi từ Rias, chị ấy hiểu rõ tôi thật. Sensei thở dài, và rồi 
tiếp tục. 


“Ta còn đang tưởng có chuyện gi; vậy là có cãi vã gì với bố me a? Dé 
những thứ kì lạ vướng bận trong đầu lúc này sẽ càng thêm phiền nhủ 
về sau đấy. Cứ nói ra đi cho nhẹ lòng.” 


Có lẽ nói ra sẽ tốt hơn. Nên tôi kể với mọi người những chuyện đã 
xay ra. 


“Cũng không phai chuyện gì lớn. Họ muốn đi câu cá cùng em, nhưng 
mà em từ chối rồi. Lý do là vì có những việc khác cần hoàn thành 
trước.” 

Sau khi nghe tôi nói, sensei đưa tay lên cằm, và nói một cách hùng 
hồn 

“..,Câu cá, hÙ. Và cùng với con trai ông ấy.” 

Sensei nói với tôi một cách nghiêm túc 

“Nghe cho rõ này, Ise. Dù lần này cậu không thể đi đươc, thì hãy đi 
câu cá cùng ông ấy vào lần tới.” 

“Ơ? Thì, tất nhiên rồi. Đó là những gì em tính làm.... Mà sao lại đột 
nhiên thế, sensei?” 


Sensei đặt tay lên vai tôi. 


“Cha mẹ, họ sẽ không ở bên cậu lâu đâu. Một ngày nào đó, họ sẽ đi 
xa. Thế nên, khi mà họ vẫn còn trên đời, cậu nên hoàn thành thật tốt 
nghĩa vụ mà bậc con cái nên làm.” 


“À, vâng, em biết rồi...” 


Đột ngột, Akeno-san và tôi nhìn thẳng vào nhau - chị ấy đáp lại là 
một nụ cười nhạt. ....Bố mẹ sẽ không thể bên tôi mãi mãi? Đúng là 
vậy; và vì tôi vẫn còn bố mẹ, có lẽ rằng tôi là người may mắn nhất 
trong số những người ở đây. ...Tôi đã quyết tâm rằng ngay khi có 
thời gian, tôi sẽ đi câu cá với bố. Đôi khi, tôi cũng cần dành thời gian 
với gia đình của mình! Tôi một lần nữa xác định tư tưởng của bản 
thân. Sensei nhìn mọi người và nói 


“Những lời đó, em cũng phải nhớ thật kĩ đấy, Rias.” 

“Em hiểu rõ việc đó. Nhưng mà, không phải đến giờ rồi sao?” 

Đáp lại lời trả lời bình tĩnh của Rias, sensei thở dài. 

“Thật là, đám trẻ thời nay... mấy đứa hãy chuẩn bị hết đi.” 

Một luồng ánh sáng tỏa ra từ tay của Azazel-sensei, và vòng dịch 
chuyển dưới chân chúng tôi bắt đầu sáng lên. Đích đến là vị trí của 
Ajuka Beelzebub-sama -- đó là cách duy nhất mà chúng tôi có thể giải 


thích sơ sơ về nó. Sau một vài giây, chúng tôi được bao phủ bởi ánh 
sáng tỏa ra từ vòng ma pháp, và dịch chuyển tới đích đến-- 


Phan 3 
Note: Chỗ [GÌ CƠ!?] thi là phản ứng của n+1 người cùng một lúc. 


Khi ánh sáng dan tan biến, nơi mà chúng tôi đáp xuống là — một bãi 
biển đầy cát. Đúng vậy, có nhìn thé nào đi nữa, thì nó vẫn là một ban 
biển. Bầu trời thì... đen kịt. Giờ là ban đêm. Tiếng những con sóng xô 
bờ vang vọng trên bãi biển vắng bóng người. ...Ở địa giới không có 
biển. Cũng khó mà nói rằng đây là một cái hồ khổng lồ được.... 
Nhưng mà bầu trời thì không giống với địa giới luôn. Thế, đây là 
nhân giới à...? Trong khi đang nghĩ ngợi, tôi thấy ‘nó’ lơ lửng trên 
không trung. -Nó là một thứ gần giống với mặt trăng, và có tới hai 
cái. Ở nhân giới, chỉ có một mặt trăng có thể quan sát được trên bầu 
trời đêm tại Trái đất. Vậy nơi này là đâu...? Mọi người đã nhận ra 
rằng đây không phải là nhân giới hay địa giới, và bắt đầu tìm kiếm 
xung quanh. 


“ — Đây là nơi được biết đến như một khu vực góp phần vào sự tái 
tạo của một chiều không gian khác, [Another World]. 


Một giọng nói đột nhiên vang lên. Khi tôi nhìn về phía tiếng nói đó — 
có một người đang ngồi trên một cái ghế tại một phía của bãi biển. 
Đó là một người đàn ông mang đến cam giác đầy mê hoặc -- Ma 
Vương Ajuka Beelzebub-sama. Đặt bên cạnh Beelzebub-sama là một 
chiếc giường. Hơn nữa, có vẻ như có ai đó đang nằm ngủ trên đó. 
.... Chiếc ghế va cái giường được đặt trên bãi biển có về hơi lệch 
tông. Thường thì, khi tới một bãi biển, không phải nên là dù che 
nắng và ghế xếp sao? ...Cảm giác thần bí thật sự rất hợp với phong 
cách lạ lùng của của vị Ma Vương này. Beelzebub-sama gấp quyển 
sách đang đọc lại và chào chúng tôi. 


“Đã lâu không gặp, những thành viên của gia tộc Gremory...không, 
bây giờ, ta nên gọi là những thành viên của [DxD].” 


Azazel-sensei bước lên phía trước, và bắt tay với Beelzebub-sama. 


“Gũng đã được một thời gian từ lần cuối chúng ta gặp nhau tại địa 
giới rồi, Ajuka.” 


Beelzebub-sama mỉm cười trong khi bắt tay. 


“Đây là lần đầu ta được gặp gỡ ông như thế này mà không có sự xuất 
hiện của những vị VIP khác đấy, Cựu Thống lĩnh Azazel-dono.” 


“Ta cũng vậy, mà ông đã chuẩn bị những thứ này từ trước rồi à?” 


Sensei nói vậy trong khi nhìn xung quanh bãi biển. Beelzebub-sama 
cười châm biếm và đáp lại 

“Có thể nói là cuộc gặp gỡ của chúng ta gây ra nguy hiểm cho chính 
phe phái của mình, cho dù có sự xuất hiện của những thành viên 
[DxD] để can thiệp đi nữa.” 


Sau khi hai con người có tầm cỡ chào hỏi nhau, Rias đưa ra một câu 
hỏi. 

“Ajuka-sama, còn Raiser và Ravel thì sao?” 

Beelzebub-sama nhìn về phía cái giường. 

“Raiser Phoenix mới vừa được đưa đi một lúc trước bởi nhà Phoenix. 
Nhưng họ nghĩ rằng sẽ thích hợp hơn nếu giao lại tiểu thư cho cô. 


Ravel-san ở đằng kia kìa.” 


Nhìn về phía cái giường - Ravel đang yên giấc ở đó. -Um! Tôi, và tất 
cả mọi người đều không thể chờ đợi mà chạy tới bên em ấy. 


“Ravel! Ravel!” 
“Ravel!” 


Koneko-chan và tôi đồng loạt gọi tên của Ravel từ bên cạnh chiếc 
giường. Nhằm trấn an chúng tôi, Beelzebub-sama lên tiếng 


“Con bé chỉ đang ngủ thôi.” 

Đáp lại lời gọi của chúng tôi, Ravel lên tiếng. 

“...NÑmn...Ise...sama? Cả Koneko-san nữa...?” 

Ngay khi vừa mở mắt ra, Ravel đã nhận ra tôi và Koneko-chan! 
“Uwaaaaaahhh!” 

Nhìn thấy Ravel được an toàn, Koneko-chan ôm cham lấy em ay 
trong khi khóc nức nở. Tôi thi có chút ngần ngại trong việc ôm lấy 
em ay....Nhung tôi không thể ngăn nước mắt nhạt nhòa, khi được 
nhìn thấy Ravel vẫn an toàn! Nhìn xung quanh, mọi người đều đang 
thở phào với đôi tay đặt trước ngực. ...Ra vậy, không chỉ Ravel, mà 
Raiser cũng đã trở về nguyên vẹn với gia tộc Phoenix. Sensei bổ xung 


thêm một chút thông tin. 


“Còn nữa, đội đặc vụ của ta - nhóm Slash Dog, cũng đã đến dinh thự 


nha Phoenix với vai trò vệ sĩ của Raiser. Không có chuyện gi xảy ra 
với họ cả.” 


Vậy ra nhiệm vụ của Ikuse-san là làm vệ sĩ cho Raiser. ...Tuy vậy, để 
đội đặc vụ của Grigori đi làm vệ sĩ, thì có vé như sự an toàn của 
Raiser khá là quan trọng đấy... Nó có vẻ liên quan đến việc Ravel 
nằm ngủ ở đó. Có vẻ như hai người họ đã vướng vào một sự vụ nào 
đó. Sau khi xác nhận rằng anh em nhà Phoenix vẫn an toàn, 
Beelzebub-sama nói với chúng tôi 


“Cha, việc mời mấy cô cậu và cả Cựu Thống lĩnh tới đây không chi 
để thông báo rằng con bé được an toàn đâu.” 


Nói vậy, Beelzebub-sama lay từ trong túi ngài ấy ra - một quân cờ 
vua. ...Nhắc đến Beelzebub-sama, tôi nhớ rằng ngài đã tạo ra [Những 
quân cờ tội lỗi]. Đây là điều mà ai cũng biết cả...nhưng tôi chưa 
từng được thấy qua một quân cờ nào có hình dạng như thế. Nó 
không giống với [Tốt] hay [Mã], và cũng chẳng giống với [Tượng], 
[Xe], hay là [Hậu]. 


“Gó một mối liên hệ nào với quân cờ này không? Nó không hề giống 
với một quân cờ bình thường nào cả.” 


Đúng vậy, khí tức tỏa ra từ quân cờ đó - đó chắc chắn là một quân 
cờ tội lỗi. Những Quỷ tái sinh đang ở đây và tôi đều có thể cảm nhận 
được. Và từ miệng của Beelzebub-sama - là một sự thật chấn động. 


“—Đây là quân [Vua].” 
[“—Sao!?”] 


...Sao có thé? La nó thật sao!? Những người dang ở đó đều đứng 
hình. Đây là điều đương nhiên rồi! Đó là vì những gì mà chúng tôi 
biết được về Quân cờ tội lỗi cho tới bây giờ là quân [Vua] không hề 
tồn tại. TÙ những gi được day, sau khi trở thành Quy cao cấp, tất cả 
những gì chúng tôi cần làm là chạm vào [Tượng đài] bên trong lâu 
đài của Ma Vương hoặc của những lãnh chúa và chúng tôi sẽ trở 
thành [Vua]. Sau đó, chúng tôi sẽ có chức tước cho mình cùng mới 
một bộ Quân cờ tội lỗi. Đó là lí do mà họ đã nói rằng quân [Vua] 
không tồn tại...Dù tôi đã nhắc đến việc mọi người đều đơ người ra 
đó, thì có một người là ngoại lệ, và người còn giữ được sự bình tĩnh 
tuyệt đối là - Azazel-sensei. 


“.,,Dù đã có nghe những lời đồn đại rồi, nhưng đây thật sự là lần 
đầu tiên ta nhìn thấy nó.” 


“Sensei biết về nó a?” 
Sau khi nghe câu hỏi của tôi, sensei đưa tay lên cằm. 


“Ta đã cho rằng nó chi là tin đồn thôi. Vốn di, sau khi kí thỏa thuận 
với phe Quỷ, ta vẫn tiếp tục đi tìm kiếm thực hư về chuyện này .” 


Không, không, tôi chỉ đang quá kinh ngạc khi thấy quân [Vua]! Ngay 
cả đối với một Quỷ cao cấp đồng thời là [Vua] như Rias cũng có vẻ 
đang có sự ngờ vực tột độ trong khi nhìn vào quân cờ mà Beelzebub- 
sama đang cầm trên tay. 


“...Quân...[Vua]? Làm sao có thé? Công nghệ để chế tạo quân [Vua] 
vẫn chưa phát triển đúng không? Không phải chỉ cần hoàn thành quá 
trình xác nhận để trở thành [Vua] thông qua [Tượng đài] là đủ rồi 
sao? Đó cũng là cách hệ thống hoạt động đó giờ chả phải sao?” 


Nghe những gì Rias nói, Beelzebub-sama gật đầu. 


“Chà, quân [Vua] ban đầu không hề tồn tại. Thứ mà cô vừa nói chính 
là hệ thống Quân cờ tội lỗi nguyên thủy, và quá trình xác nhận để trở 
thành [Vua]...không, ta chỉ có thể nói rằng đó là toàn bộ quy trình 
xác nhận. Nhưng nhằm không để lộ việc có tồn tại quân [Vua] trong 
thời điểm hiện tại, cũng là do khi một người hầu Quỷ thăng cấp, việc 
quân cờ trong cơ thể họ dung hợp hoặc chèn ép với quân [Vua] đã 
xem là một việc làm nguy hiểm.” 


Beelzebub-sama nghịch quân cờ trong tay ngài ấy trong khi nói tiếp 


“Khả năng của quân cờ này - chi đơn giản là cường hóa sức mạnh. 
Nhưng, sự tăng cường không dừng lại ở con số 2 hay 3 lần. Miễn là 
có người nắm git nó, thì nó có thể là 10 lần, hay thậm chí lớn hon 
100 lần cũng khả thi. Nó có nghĩa là, sức mạnh có thể được cường 
hóa vượt xa mức bình thường. Đó là lí do quân [Vua] bị nghiêm cấm. 
Những kẻ nắm được sức mạnh này có thể nổi dã tâm với chính 
quyền, và thậm chí có thể làm tổn hại đến chính quyền. Sức mạnh 
quá lớn sẽ khiến cho kể nắm giữ nó trở nên mù quáng.” 


...Cường hóa sức mạnh thuần túy. Tăng cường lên hàng chục hay 
thậm chí là hàng trăm lần về cơ bản là giống với khả năng của con 
rắn của Ophis nhỉ? Phe Cựu Ma Vương có biết về điều này 
không?...Tôi chịu, và dù chúng có biết, thì tôi thắc mắc liệu chúng đã 
dùng nó chưa. Vậy tại sao quân [Vua] lại được Ma Vương tạo ra--. 
Tôi không nghĩ là họ sẽ ghét những Ma Vương hiện tại chỉ vì họ đã 
dùng quân [Vua]. Tôi vẫn còn nhớ Phe Cựu Ma Vương đã từng nuôi 
dưỡng những cảm xúc độc ác mạnh mẽ. ...Chúng đã gom những con 


rắn lại sau khi nhờ đến sự giúp đỡ của Ophis, và rồi dam chìm ban 
thân trong sức mạnh. Nếu chúng có khả năng sử dụng quân [Vua], 
thì hàng loạt Quỷ Cao cấp và Quỷ tái sinh có khả năng gây bạo động 
sẽ xuất hiện. ...Diadora chắc chắn sẽ đánh mất bản thân mình nếu sở 
hữu sức mạnh của quân [Vua]. Việc cấm nó cũng là chuyện dễ hiểu. 
Beelzebub-sama tạo ra một vòng tròn nhỏ bên cạnh tay ngài ấy. Sau 
khi truyền vào đó một ít năng lượng, thông tin về hàng tá người đột 
nhiên xuất hiện trên bãi biển. ...Tôi có cảm giác rằng họ là những 
người mà tôi đã từng thấy trong những đoạn video và tạp chí Rating 
Game. Rias và Sona-zenkaichou cũng nhận ra sự quen thuộc đó, và 
biểu hiện của họ có vẻ đang bối rối. Trong hoàn cảnh đó, Beelzebub- 
sama lại có thêm một phát ngôn gây sốc khác. 


“Những người ở đây đều là những đấu thủ có thứ hạng cao trong 
Rating Game. Điểm chung của bọn họ là đều xuất thân từ 72 trụ cột 
của Solomon — Quy cao cấp thuần huyết. Hơn thế nữa, họ đều là 
những người đã sử dụng quân [Vua]. Đây là ý tưởng của những 
người có quyền ở địa giới. Việc này được giấu nhẹm. Kết quả là 
những người sử dụng quân [Vua] được biết đến như là Quỷ cấp tối 
thượng, và thậm chí cũng không hề nói quá để gọi họ là Quỷ cấp Ma 
Vương.” 


[“—GÌ CƠ!?] 


...Gid thì mọi người câm nin luôn. Những gi mà Beelzebub-sama nói 
thật sự quá bất ngờ. Sau khi bình tĩnh lại, Sona-zenkaichou hỏi 
Beelzebub-sama 


“...Vậy, sức mạnh thực sự của những người được liệt kê ra trong 
bang xếp hạng là...?” 


“A, bọn chúng, phần lớn những kể đó đều sự dụng một loại sức 
mạnh mà không thé cho là là sức mạnh của chính minh’ để liên tục 
leo cao trong bang xếp hạng. Phần lớn những người quan lý điều 
hành Game đều là những kẻ bên phe bon chúng. Bằng cách giữ lại 
quân [Vua], sử dụng cách đút lót để để đổi lấy quyền thương mại, 
cùng với những ý tưởng của những kể có quyền, chúng đã thông 
đồng từ trước để thao túng trận đấu của mình. Chúng đang liên tục 
thi đấu với những hành vi bất công và gian trá. Dù vậy, vẫn có 
những người sử dụng sức mạnh của bản thân để trở thành những 
đấu thủ dẫn đầu. Ví dụ như là, Cựu Long vương Tannin, và Rudiger 
Rosekreutz. Đó là một xu hướng thường thấy với những Quỷ tái 
sinh.” 


...Câu chuyện khó tin đó đã khiến mọi người lắng nghe trong yên 


lặng. Một chuyện được xác nhận trong những thông tin đó là nó 
không dính dáng đến Tannin-ossan. Đúng vậy, sức mạnh thực sự của 
ông chú Quỷ cấp tối thượng đó là hàng thật giá thật. Beelzebub-sama 
nhún vai. 


“Thì, nó cũng giống với những cuộc thi ở nhân giới thôi...Rating 
Game của địa giới cũng có những góc khuất tương tự. Ta chỉ là 
người khởi xướng, và không hề tham gia vào điều hành hệ thống. 
Thậm chí còn có cả những thứ [Không được động vào], và [Không 
được nói ra] đang được sử dụng. Với vai trò người khởi xướng, bất 
kể là thời đại nào, chỉ một bước nhỏ khỏi thứ mình đề xướng là mọi 
thứ đều sẽ đi trật hướng hết.” 


Sau khi hệ thống Rating Game được hoàn thành, phần lớn các quyền 
lợi đều được chuyển lại hết cho người quản lí hiện tại. Tôi đã không 
ngờ đến chuyện đó; Ajuka Beelzebub-sama rõ ràng đã tạo ra Game, 
nhưng khi Rating Game bắt đầu kết hợp với các ý tưởng của những 
kẻ khác thì nó sẽ trở nên đáng kinh tởm. Tôi cũng được biết rằng đối 
với những nhà sáng chế, khi họ trộn lẫn nó với ý tưởng của những 
người khác, thì họ sẽ cảm thấy rất phiền toái. 


“Nói vậy là để biết rằng, dù cuộc thi khá là khốc liệt, miễn là một 
người thực sự có sức mạnh, thì ai cũng có thể có được danh tiếng 
qua những trận Rating Game. Với những kẻ quý tộc, đó không phải là 
lừa đảo...nhưng những người chơi có khả năng vượt qua tình trạng 
hiện tại chỉ có những trường hợp đặc biệt như các cô cậu thôi. Với 
những người khác, đó là nhiệm vụ bất khả thi.” 


Sự cảnh giác cùng với kĩ năng nửa vời sẽ khiến việc vượt qua đám 
người quý tộc đã gây ra chuyện này là không thể. 


“Lí do mà những người có thứ hạng cao không không có nhiều thay 
đổi về thứ bậc là vì...?” 


Kiba, người thường xuyên xem những trận Rating Game tiếp tục hỏi 
Beelzebub-sama 


“Trạng thái giằng co này xuất hiện do có những sự điều chỉnh 
hoàn hảo để cân bằng nó. Chỉ là có những Quỷ lão làng vẫn đang bí 
mật điều khiển một số thứ để thu về lợi nhuận. Nó thật sự chỉ là một 
cuộc thi cho những người xếp hạng cao dưới trướng của những Quỷ 
đó để chúng có thể kiếm được thật nhiều tiền. Miễn là chúng còn có 
thể điều khiển cuộc thi, thì lợi nhuận mà chúng thu về sẽ ngày càng 
tăng thêm. Bất kể việc một Quỷ tái sinh có gây chú ý đến mức nào, 
miễn là chúng sử dụng [Vua], thì những người thách đấu những kể 


xếp hạng cao dưới sự điều khiển của những tên đó chắc chắn sẽ phải 
đối mặt với một rào can mang tên gian lận.” 


Lời nói của Beelzebub-sama khiến cho Sona-zenkaichou khuyu gối 
xuống đất. 


“ Sao có thể...!?” 


Với Sona-zenkaichou, người đang dự định xây dựng một người 
trường Rating Game mà bất cứ ai cũng có thể vào học, thì thông tin 
này như một nhát dao cứa mạnh vào tim vậy...--Quân [Vua]. Những 
kẻ ngồi trên cùng của bảng xếp hạng đang điều khiển các thứ bậc. 
Một sự thật tàn nhẫn. 


“...Tất cả chuyện này đều là sự thật chưa được phơi bày. Nếu có ai 
biết về chuyện này, nó sẽ khiến cho những giá trị của địa giới bị lung 
lay nghiêm trọng...” 


Saji, người ủng hộ cho Sona-zenkaichou lộ rõ ra sự phiền não. 
“,..Sirzechs cũng không thể làm gì với chúng được, đúng chứ?” 
Azazel-sensei hỏi Beelzebub-sama. 


“Giờ thì chỉ có thể đứng nhìn thôi. Nhìn từ bên ngoài, đó chi là bộ 
mặt chính trị mà chúng đang giả vờ tích cực giải quyết chuyện đó, 
nhưng nếu chúng hành động hấp tấp, thì sự cân bằng của đại giới sẽ 
sụp đổ. Với những vấn đề liên quan đến sự tồn vong của chủng tộc 
và hơn cả là những mâu thuẫn nội bộ, thì phe trẻ và già đang rơi vào 
một tình huống căng thẳng mà mọi thứ có thể sụp đổ trong nháy 
mắt. Hơn nữa, đối thủ là vô số những Quỷ già gian trá; chúng sẽ làm 
tất cả mọi thứ vì lợi nhuận của bản thân và vì quyền lợi của tầng lớp 
quý tộc bọn chúng. Ở vài khía cạnh, chúng thậm chí còn phiền phức 
hơn cả phe Cựu Ma vương bởi chúng đang ẩn giẫu một bí mật còn 
đen tối sâu xa hơn nhiều so với họ. Ngay cả với những Siêu Quỷ như 
Sirzechs và ta cũng chỉ có thể xê dịch đôi chút trên bề mặt của nền 
chính trị.” 


Rating Game bị trói buộc cùng với chính trị và kinh tế.... Phía sau 
bức màn, những con Quỷ có sức mạnh đang giật dây cuộc thi vì lợi 
ích cá nhân. Hiện tại, chúng tôi đã biết được một tình cảnh hết sức 
khó tin...tôi không thể nào tin tưởng một trận đấu chuyên nghiệp 
nữa rồi! Trong trận đấu giữa nhà Gremory và nhà Bael, nó có thể 
cũng là một cuộc chiến giữa phe Ma vương và phe Đại Ma vương sau 
cánh gà, và đó là lý do tại sao một kiểu thi đấu khác được áp dụng. 
Trận đấu đó thật sự rất trung thực. Có lẽ đó là những cố gắng của 


Sirzechs-sama trong việc thực hiện một thỏa thuận ngầm dé trận đấu 
của chúng tôi không bị điều khiển. Với nét mặt giận đữ, Rias tiếp tục 
hỏi Beelzebub-sama 


“Nhưng, vì sao ngài lại nói cho chúng tôi biết những thông tin này? 
Không phải đây là thông tin cực kì tối mật mà chi có những quý tộc — 
và Ma vương được biết thôi sao?” 


Beelzebub-sama yên lặng nhắm mắt lại. 


“Người mà đáng lẽ không nên biết về chuyện này, hay nói đúng hơn, 
người không được phép biết gì về chuyện này, đã biết tất cả. Người 
đó là Hoàng đế Diehauser Belial. Ông ta đã biết hết sự thật về việc 
này.” 


--Cái gì!... Tên của Hoàng để thật sự được nhắc đến. Và có vẻ như 
ông ấy cũng biết được sự thật về Rating Game. 


“Diehauser có chính cống không?” 


“Ừm, ông ta có đức tính trung trực và chỉ sử dụng tài năng và kĩ 
thuật của ban thân để trở thành Quán quân của Quy. Ong ta có thé 
đạt đến vị trí đó mà không cần đến quân [Vua]. Đó là lí do đằng sau 
sự cố đã xảy ra vài hôm trước. -Rizevim Livan Lucifer đã thành công 
trong việc chiếm lấy Agreas nhờ vào sự giúp đỡ của Hoàng đế. Tất cả 
là vì mục đích theo đuổi sự thật của tất cả mọi thứ.” 


[“—GÌ CƠ!?”] 


...Sao có thể được!? Chúng tôi lại một lần nữa bị bất giờ trước thông 
tin này. Vị Hoàng đế Belial đó, ông ta thật sự tiếp tay cho Rizevim và 
Qlippoth!? 


Nhà Vô địch thật sự đã tham gia vào vụ việc khiến cho Agreas bị 
cướp mất....tôi có vé đã có vài manh mối nhỏ về nó. Khi chúng tôi 
đến học viện Auros, Nhà vô địch đã ghé qua thăm chúng tôi và nói 
chuyện với lũ trẻ. Sau đó, có về như ông ấy đã đi tới Agreas để quay 
phim...ra vậy, vào lúc đó, Nhà vô địch đã theo phe địch và đồng hành 
cùng Rizevim...--Sau tất cả, chúng tôi đã bị cuốn vào trận chiến ở 
Học viện Auros, và nó là do Nhà vô địch một tay tao ra. ...Khốn thật, 
tôi trở nên tức giận hơn hẳn việc bất ngờ; chuỗi sự kiện đó bắt đầu 
khiến tôi rối bời. Rias đã sốc đến mức vai của chị ấy bắt đầu run lên. 


“Nhà Vô địch...thật sự đã tham gia vào một vụ tấn công khủng bố... 
tôi không thể tin được vào tai của mình!” 


“Ông ta chắc chắn da rời di bởi đã phát hiện ra sự that. Có thể nói 
ông ta đã suy nghĩ kĩ càng, và không làm chuyện này chi vì một phút 
bốc đồng.” 


Ngay cả Xenovia, người luôn luôn nhanh nhau, cũng có về nghỉ ngờ 
trước những hành động của Nhà vô địch. Beelzebub-sama thở dài. 


“Ông ta có lí do của riêng mình. ...Nếu chịu tìm hiểu gốc rễ của vấn 
đề, thì có thể nói rằng đó là lỗi của đám Quỷ già kia. ...Lối suy nghĩ 
của đám Quỷ già đó đang dần dần bóp méo đi những chuẩn mực của 
địa giới. Cuối cùng thì nó cũng chạm đến giới hạn. Và Nhà vô địch đã 
sử dụng cơ hội này để hành động.” 


Lí do riêng của Nhà vô địch--. ... Với lí do rang địa giới, Quỷ, va tất cả 
các phe đều là ké thù của mình, ông ta thật sự... Vì số lần tôi gặp 
ông ta mới chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tôi không nghĩ rằng ông 
ta là kẻ xấu. Tuy nhiên, vì tôi chẳng khác gì một đứa nhóc có quá ít 
kinh nghiệm, có lẽ tôi đã không thể nhìn ra được rằng ông ta là một 
kẻ xấu....Tôi van còn chút bận tâm tới một chuyện, nên tôi hôi 
Beelzebub-sama 


“Tại sao chuyện này lại xây ra với Raiser và Ravel...? Có lẽ nào 
Hoàng đế Belial đã sử dụng nó như là một cuộc khủng bố?” 


Tới giờ tôi mới nhận ra rằng Nhà vô địch đã kéo theo anh em nhà 
Phoenix vào chuyện này. Beelzebub-sama đáp lại 


“Để có thể gọi ta ra. Ông ta chỉ muốn nói chuyện với ta, và đó là lí do 
ông ta sử dụng họ. Trong một trận đấu, khi xuất hiện những hành vi 
sai trái, thì ta sẽ tự mình giải quyết nó. Để có thể hoàn thành điều 
kiện đó, hành vi lần này xảy ra do Nhà vô địch đã sử dụng kĩ năng 
của mình lên hệ thống. Kĩ năng của ông ta có tên [Worthless]; đó là 
sức mạnh để vô hiệu hóa hoàn toàn một kĩ năng đặc biệt. Ông ta đã 
vô hiệu hệ thống đầu hàng của Rating Game, dẫn đến chương trình 
khẩn cấp được kích hoạt. ...Để có thể xác nhận chính xác vì sao 
Hoàng đế lại làm chuyện đó, ta đã tự dịch chuyển bản thân tới đó.” 


...Vậy ra đó là sự thật đằng sau sai phạm đó. Hoàng đế đã sử dụng kĩ 
năng của bản thân để vô hiệu hóa hệ thống của Rating Game, và kết 
quả là, Beelzebub-sama đã tự mình dịch chuyển đến đó sau khi cảm 
thấy hứng thú với sai phạm đó. 

“Ừm, hai người đã nói về chuyện gì?” 


Đáp lại câu hồi của Azazel-sensei, Beelzebub-sama gật đầu 


“Đúng vay, là về quân [Vua] và nó cũng giúp xác nhận rằng ông ta 
đang hợp tác với Rizevim. -Nhưng, nếu chi có vậy, việc anh em nhà 
Phoenix có mặt ở đó là quá nguy hiểm.” 


“Cuối cùng, chuyện gì đã xảy ra?” 


Tôi hỏi Beelzebub-sama thêm lần nữa, nhưng người đáp lại là Azazel- 
sensei. 


“Rating Game sử dung máy quay cho khán giả, và vi những mục dich 
khác như giám sát.Máy quay dùng cho giám sát không chỉ được sử 
dụng bởi người quản lí, mà trong một số trường hợp, thì những kẻ 
quý tộc cũng có thể xem được. Cuộc đối thoại giữa Ajuka và Nhà vô 
địch cũng đã bị quan sát bởi chúng. Hai anh em nhà Phoenix có mặt 
lúc đó cũng có thể bị nghỉ ngờ có dính líu tới chuyện đó. Lí do là vì, 
khi Ajuka và Hoàng đế đang nói chuyện về quân [Vua], thì nó dẫn tới 
những vấn đề bí mật khác bị nói ra. Nếu không giải quyết mọi 
chuyện khéo léo, thì hai anh em họ sẽ bị trừ khử.” 


“Bị trừ khử, sao có thể...!” 


Chỉ vì có mặt ở đó, Ravel sẽ bị trừ khử? Chuyện đó thật quá sức vô 
li! Beelzebub-sama cười mia. 


“Đó là việc chúng sẽ làm. Để có thể duy trì vị thế của bản thân, đám 
già đó chắc chắn sẽ thản nhiên làm những chuyện như vậy. Trong 
quá khứ, những người biết được sự thật về quân [Vua] cũng đã bị 
chúng trừ khử không chút nhân từ. Lo rằng chuyện đó sẽ xảy ra, Nhà 
vô địch đã sử dụng anh em nhà Phoenix và rồi giao họ lại cho ta. Dù 
có là đám già đó, chúng cũng sẽ không dám hành động liều lĩnh với 
ta.” 


...Vậy ra đó là sự thật đằng sau nguyên nhân của sự kiện đã xảy ra 
trong trận đấu giữa Nhà vô địch Belial và Raiser.... Beelzebub-sama 
tiếp tục nói 


“Cả hai bọn họ đều được giao lại cho ta. Trước khi đảm bảo an toàn 
cho họ với sự chắc chắn tuyệt đối, ta đã không để chúng đi. Với 
những người trẻ như cậu với một tương lai rực rỡ trước mắt lại bị 
sát hại bởi những âm mưu của những kẻ đó, đó là một chuyện mà ta 
không thể nào chấp nhận.” 


Dù Raiser và Ravel bị kéo vào vấn đề tối mật này, họ đã được an 
toàn, tất cả đều nhờ Beelzebub-sama đã làm tất cả để bảo vệ họ. 
....Với chúng tôi, người đàn ông mê hồn này đang đứng tai vi trí cao 
nhất trong địa giới ở một nơi mà chúng tôi không thể thấy được. 


Nhung, vì đã bảo vệ cho anh em Phoenix lần nay, ngài ấy là một vị 
Ma Vương xứng đáng với sự tin tưởng của chúng tôi. Nghĩ về việc 
này, tôi mạnh được như hiện tại cũng là nhờ ngài ấy đã giúp tôi 
chỉnh sửa những quân cờ của mình. Sau khi lấy lại tỉnh thần, Sona- 
zenkaichou đứng dậy, và nheo mắt lại. 


“Ajuka-sama, kế hoạch với Nhà vô địch là gì khi ông ta không còn ở 
đây nữa?” 


Chị ấy đã hỏi một câu then chốt. Beelzebub-sama nói 


“— Những gi chúng ta vừa bàn luận sẽ được thông báo cho toàn bộ 
địa giới và một số phe khác.” 


[“—GÌ CƠ!?”] 


Sau khi nghe mục đích của Nhà vô địch từ Beelzebub-sama, mọi 
người đều đang bị sốc. ...Như những gi Saji đã nói, nếu mọi người 
biết về chuyện này, thì những giá trị của địa giới sẽ bị tổn hại. Và 
còn đó là những hi vọng và mơ ước của những Quỷ trung cấp và hạ 
cấp đối với Rating Game--. ...Bên trong nó là một màn đen tăm tối; 
nếu mọi người biết về sự chi phối về xếp hạng, những người đang 
dốc sức vì giấc mơ của họ và những đứa tré đang mơ ước về tương 
lai, hi vọng của họ sẽ bị nghiền nát. Xếp hạng đầu, Nhà vô địch tuyệt 
đối; sự thật được nói ra bởi Hoàng đế Belial sẽ có trọng lượng hơn 
bất kì ai khác. Với một biểu cảm cay đắng và gương mặt đẫm lệ, 
Sona-zenkaichou nói 


“,.„Gó lẽ nó sẽ phải trả giá bằng nhiều nạn nhân hơn cả trong quá 
khứ.” 


Cuộc chiến vì Agreas, và cuộc chiến sau đợt tấn công ở Thiên Đàng 
đã kết thúc với rất nhiều thương vong. Mục đích của Hoàng đế có lẽ 
sẽ chỉ mang tới nhiều thương vong hơn nữa mà thôi. Đó là vì những 
người biết được sự thật sẽ tập hợp lại và nổi loạn. Beelzebub-sama 
thở dài. 

“S có một số lượng đáng quan ngại người phải hi sinh. Nhất là vì 
rắc rối lần này mang tính chất khá căn nguyên. Cùng với trận chiến ở 
Agreas, tổn thất đã gánh chịu là điều không thể chối bỏ được.” 

“Vậy hiện giờ thì Nhà vô địch đang ở đâu?” 


Rias hỏi. Cái gì cần nói cũng đã nói, cần hỏi cũng đã hỏi; vậy thì Nhà 
vô địch đã đi đâu rồi? 


“Ông ta đã buộc phải dich chuyển đi. Ông ta chắc han đã sử dung 
sức mạnh của Rizevim, hoặc có thể là sức mạnh của tên Ác Long nổi 
danh bởi ma pháp của nó, Aši Dahaka. Ông ta cho rằng nếu ở lại quá 
lâu cùng ta thì sẽ rất nguy hiểm.” 


Beelzebub-sama đáp lại. Tuy nhiên, những nghỉ ngờ của tôi vẫn còn. 


“...Nhưng, tại sao chuyện đó chi xảy ra với trận đấu của Raiser? Nó 
sẽ không hoạt động với một đối thủ khác sao... ?” 


Với câu hỏi của tôi, Beelzebub cười nhẹ. 


“Cậu sẽ sớm có được đáp án cho mình thôi. Ông ta thông thái đến 
không ngờ đấy.” 


...? Tôi không hiểu lắm. Ông ta có lí do gì để sử dụng Raiser hay sao? 
Azazel-sensei hắng giọng rồi nói 


“Nhưng mà, Ajuka. Vì video từ máy quay giám sát có thể đã bị xem, 
nên điều đó có nghĩa rằng đám Quỷ già đó chắc đã nghe hết cuộc đối 
thoại của ông với Hoàng đế Belial rồi. Chúng có thể sẽ tìm đến để 
chất vấn sự sơ suất của ông đấy.” 


“Về vài khía cạnh, những gì xảy ra trong video đó đã bị can thiệp rồi. 
Giờ thì, mấy tên già đó sẽ có những nước cờ sai lệch...” 
Sensei nhún vai. 


“Ra vậy. Dù Nhà vô địch có làm gì, thì cũng sẽ có một lời đáp trả 
thích hợp. Vì đó là ông, ông chắc chắn đã có chuẩn bị rồi.” 


“Giờ thì chuyện là như vậy. Sau tất cả thì ta vẫn là Ma Vương. Đó 
cũng là chuyện mà Sirzechs không thể làm được, chuyện mà chi ta 
mới có thể làm.” 

“Ta hiểu, ông nói đúng. -Nhưng dù có bao nhiêu chuyện xảy ra đi 


nữa, chúng ta vẫn cần phải giữ thương vong ở mức thấp nhất.” 


“Ừm, tất nhiên là ta hiểu rồi. Ta chắc chắn sẽ không để bất kì người 
dân vô tội nào trở thành nạn nhân.” 


Azazel-sensei và Beelzebub-sama có thể trò chuyện một cách ăn ý. Hai 
người họ đúng là thuộc hàng VIP, và thật sự xứng đáng với vị trí lãnh 
đạo chủng tộc của họ. 


“Một lần nữa cảm ơn ông vì những gì đã làm vì Ravel và Raiser, 
Ajuka.” 


“Tất nhiên ta sẽ phải làm gì đó rồi, Cựu Thống lĩnh. Hiếm khi có 
những người trẻ tuổi với tương lai xán lạn đến vậy xuất hiện, nên 
làm sao ta có thể để họ cứ thế mà chết được? Tình cảnh hiện tại của 
Rating Game là kết quả của thái độ lơi lỏng của ta. Nếu có thể, ta 
muốn thanh lọc những yếu tố trong môi trường Game trong khả năng 
của mình. Raiser Phoenix cũng như các Quỷ trẻ các cậu có thể sẽ là 
những người nắm giữ tài năng cần thiết để có thể xoay chuyển 
Rating Game.” 


Tôi bước lên trước và cúi đầu. 


“...Tôi không hiểu những vấn đề phức tạp đó, nhưng tôi tuyệt đối tin 
tưởng vào Azazel-sensei và những Ma Vương khi nói về khía cạnh 
chính trị của mọi việc. Nhưng, xin hãy nhận lời cảm ơn này. Tôi thật 
sự biết ơn ngài vì đã giúp đỡ cho Ravel và Raiser!” 


Đó là một ý nghĩ thành thật. Vốn dĩ, vấn đề chính trị của Rating 
Game và mặt tối của nó là quá xa vời với chúng tôi. Nhưng người đã 
cứu Ravel là người đàn ông này, nên tôi biết ơn ngài ấy về điều đó. 


“...Gảm ơn.” 
“Ah, cảm ơn ngài!” 


Koneko-chan đang đứng sau lưng tôi cũng cẩm ơn ngài ấy trong khi 
cúi mình. Gasper cũng làm theo chúng tôi. Với hai em ấy, vì bạn của 
mình đã được giải cứu, nên họ bày tỏ lòng biết ơn với Quỷ vương. 
Những thành viên của [DxD] ở đó cũng cúi người với sự cảm ơn. 
Một nụ cười hiện lên trên gương mặt của Beelzebub-sama. 


“Chà, các cô cậu Quỷ trẻ đây sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng, 
hãy cố gắng vượt qua chúng. Tình cảnh ngoài tầm với sẽ có những 
người ở phía trên giải quyết. Sau cùng thi, dù có chuyện gì xảy ra đi 
nữa, các cô cậu cũng cần thể hiện tinh thần nhiệt huyết của minh, và 
bảo vệ những gì mà bản thân cần bảo vệ!” 


Thật súc tích! Ah, kể nào dám tấn công chúng tôi chắc chắn sẽ phải 
trả giá gấp vạn lần. Bất cứ điều gì cần bảo vệ sẽ được chúng tôi bảo 
vệ bằng tất cả sức mạnh của bản thân. Chúng tôi là như thế đó. Đó 
không chỉ là điều mà chúng tôi đã làm, mà còn là điều mà chúng tôi 
sẽ tiếp tục làm trong tương lai. -Trong khi tôi đang nghĩ ngợi những 
điều đó, Azazel-sensei giơ ngón trỏ lên và hỏi Beelzebub-sama 


“Một câu hỏi thôi. -Có bao nhiêu quân [Vua] đang tồn tại?” 


“Dây chuyền sản xuất đã bị dừng lại ngay từ lúc bắt đầu giai đoạn 


phát triển. Thậm chí không ai biết đến phương pháp sản xuất chúng, 
và chi có ta tạo ra chúng, nên việc có thêm những quân mới là 
chuyện không thể. Tóm gọn lai, chi có một số ít do ta tạo ra trong 
giai đoạn sån xuất đầu tiên còn tồn tại. Ta vẫn luôn theo dõi chúng 
cẩn thận; trừ một ít của ta, thì có tổng cộng là 9 quân. Hoàng đế đã 
đưa quân của ông ấy cho ta. Hiện giờ ta đang nắm giữ 4 quân.” 


Tôi không biết là lúc nào, nhưng Beelzebub-sama đã tạo ra quân 
[Vua] thứ hai từ tay ngài ấy. Tôi nghĩ rằng đó là quân mà ông ấy đã 
lấy từ Hoàng đế. Sau khi nghe lời đáp lại, ánh mắt sensei trở nên 
nghiêm trọng. 


“...Gó năm quân dang nằm trong tay của đám Quỷ quý tộc. Nhiều 
đến không ngờ. Nếu trường hợp tệ nhất xảy ra, nó sẽ đủ cho một 
cuộc phản động.” 


...Những Quỷ sử dụng quân [Vua] có thể làm đối thủ với Quỷ cấp tối 
thượng, và thậm chí là Quy cấp Ma Vương. Với năm Quy còn sót lai, 
sensei không thể biết được chúng sé gây ra những chuyện gi. 


“Ta đang dự tính sẽ dành vài ngàn năm để giành lại chúng. Đây là 
trách nhiệm mà ta nên hoàn thành dưới danh nghĩa người sáng tạo ra 
nó.” 


Quân cờ mà ngài ấy lấy được từ Hoàng đế có thể gọi là giành lại. 
Nếu có ai đó ngoài ngài ấy lấy được nó, thì han là ké đó sẽ tạo ra 
những tội ác không tưởng. Mà thật ra, thật tốt khi mà quân cờ của 
Hoàng đế không bị Rizevim lấy mất.... Hay là nó không có tác dụng 
với Rizevim nhỉ? Có lẽ đã nhìn thấu được những suy nghĩ của tôi, 
ngài Ma Vương nói 


“Nếu quân [Vua] được sử dụng bởi ai đó đã quá mạnh, hoặc là ai đó 
có kĩ năng đặc biệt, thì có thể xảy ra tình trạng quá tải. Trong trường 
hợp xấu nhất, nó có thể ảnh hưởng đến mạng sống của họ. Giả sử có 
được cứu sống đi nữa...thì cũng sẽ chẳng có gì tốt đẹp hơn.” 


Ra là có một lí do như vậy. Đó không phải là một thứ có thể được sử 
dụng bởi những người đã mạnh sẵn. Có lẽ đó là lí do khiến phe Cựu 
Ma vương đã không sử dụng nó? Nếu Rizevim sử dụng quân [Vua], 
thì có thể hắn ta sẽ phải chết, vậy đó là lí do hắn ta không sử dụng 
nó...? Vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Beelzebub- 
sama nói với Azazel-sensei. 


“Còn một chuyện nữa, Cựu Thống lĩnh Azazel-dono.” 


“Gì vậy? ” 


“Sẽ thật tốt nếu ông nhận ra. Thanh thật mà nói, nếu ta là kẻ dich, 
thì để hạ gục [DxD], ông sẽ là người đầu tiên mà ta nhắm đến.” 


--Mn. ...Không ai lường trước được chuyện đó từ Beelzebub-sama, và 
mọi người đều tập trung sự chú ý vào hai người họ. Beelzebub-sama 
tiếp tục 


“Ông thật sự quá tài giỏi. Không chỉ trong đội này, mà kể cả với 
những phe khác, ông vẫn là một vị cố vấn xuất chúng. Lần tới khi 
Indra và Hades nhắm đến cái gì đó, đó sẽ là ông...Ta hi vọng ông đã 
nhận ra điều đó.” 


Sensei nhún vai và cười châm biếm. 


“...Đó là những gi mà Thần Hủy diệt đã nói. ...Nhưng, ta ít nhiều 
cũng đã chuẩn bị vài biện pháp phòng thân cho mình.” 


...Nhắm vào sensei sao. Sensei là vị ân nhân đã chỉ dạy chúng tôi. Và 
như là cầu nối giữa những phe khác nhau, ông ấy cũng có liên quan 
đến một vài cuộc nói chuyện với VIP. Nhìn vào trạng thái hiện giờ 
của mọi việc, lí do mà đội [DxD] tồn tại cũng là nhờ vào sensei. Vì 
vậy mà sensei là một nhân tố rất quan trọng với cả chúng tôi, và cả 
những VIP của các phe khác. ...Đó là lí do khiến ông ấy sẽ trở thành 
mục tiêu của nhiều người. Làm ơn, sensei; đừng để bất kì chuyện gi 
xảy ra với bản thân trong tương lai cả. Nếu ông gục ngã, thì tương 
lai sẽ trở nên mờ mịt...mà, sensei không phải dạng sẽ dễ dàng bị hạ 
gục đâu. Nhưng lời khuyên của Beelzebub-sama cũng đủ đáng sợ rồi. 
Azazel-sensei hỏi ngược lại Beelzebub-sama 


“Ta có nghe rằng ông cũng tự đâm đầu vào vài chuyện kì lạ? -Ông 
biết vị trí của [Innovate Clear] và [Telos Karma] đúng chứ? Ông làm 
thế với [Team] của bản thân...nó có liên quan đến không gian này, 
phải không?” 


Đột nhiên, Azazel-sensei lại kể tên hai thanh Longinus.... Chuyện gì 
vậy? Dù tôi có biết được rằng Beelzebub-sama đã điều hành [Team] 
của ngài ấy đâu đó ở Nhật Bản...thì hai thanh Longinus có dính dáng 
gì đến không gian này? Beelzebub-sama lắc đầu. 


“Thật xin lỗi, nhưng đây là lĩnh vực của ta. Dù đó có là một người đã 
quen thuộc với Sacred Gear như ông, thì cũng chưa chắc là ông sẽ 
hiểu được. Nếu ông muốn biết vì sao, thì lí do là nó đang tồn tại ở 
bên ngoài thế giới.” 


Sensei thở dài tiếc nuối trong khi nói “Ta hiểu rồi”. Lúc này, một vòng 
ma pháp liên lạc xuất hiện bên cạnh tai của Beelzebub-sama. 


Beezebub-sama lang nghe giọng nói đó. 
“,,.Một đường dây nóng, huh.” 
Beelzebub-sama nheo mắt lại. 


“...Ho, về vài mặt thì đó là một nước cờ bất ngờ của bon chúng đấy, 
nhưng lại là một nước đi sai.” 


Ngài ấy quay lại và nói với chúng tôi 
“Mọi người nên rời đi ngay di.” 
“Chuyện gì đã xảy ra?” 


Rias thắc mắc về sự cố bất ngờ,và một tin tức gây sốc được Ma 
Vương thông báo. 


“__Ophis đã bị tấn công bởi một Ác Long.” 
[--GÌ GƠ!?”] 


Tôi và mọi người đều cam nin—Da tâm của những kẻ đó một lần 
nữa biến thành hành động. 


Phần 4 


Tầng trên tại biệt thự nhà Hyoudou--. Tập trung lại trong phòng của 
Ophis là những thành viên lúc trước, và thêm cả Dulio vừa vội vàng 
tới đây sau đó. Sau khi được đưa về, Ravel đã trở lại phòng mình để 
nghỉ ngơi. Koneko-chan đã đi cùng em ấy. Tuy nhiên, Ophis đang 
nằm trên giường...với quần áo đã rách nát tả tơi. Asia đang trị liệu 
cho cô ấy. Những vết thương ngoài da dần dần mờ đi đến khi biến 
mất hẳn. ...Khi chúng tôi vội vã trở về từ chỗ của Beelzebub-sama, 
thì Ophis đã bị thương nghiêm trọng. Gãy toàn bộ tứ chi, cùng với 
gương mặt cũng bị trọng thương. Cơ thể cô ấy chi chít những vết 
thương do móng vuốt, và cô ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê. Kể cả 
sau khi được chữa trị, thì cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. ...Nếu cô ấy vẫn 
còn ở trạng thái vô cực, thì mấy cái vết thương đó sẽ chẳng là gì cả. 
Nhưng mà giờ thì cô ấy không còn trong trạng thái đó nữa. Cho dù cô 
ấy có mạnh hơn bất kì ai trong căn phòng này, thì cô ấy vẫn có thể bị 
thương. ...Nhưng, đó là ké nào? Tôi không thể nghĩ đến bất kì ai có 
khả năng đánh bại Ophis. Và cô ấy bị tấn công ở đâu? Trong khi 
những nghi ngờ đang lấp kín tâm trí tôi, Dulio lên tiếng 


“...Có vẻ cô ấy đã bị tấn công tại khu vực dưới lòng đất đó. Lúc đó, 


tôi đã cảm thấy lo lang, và nhanh chóng tìm đến đó. Vào thời điểm 
đó, tên Ác Long đã bỏ trốn. Người đã đến đó trước tôi là Crom 
Cruach.” 


ERETT 


Tại nơi mà Dulio dang chi vào, Crom Cruach dang đứng dựa vào 
tường ở đó. Dulio nói tiếp. 


“Ophis, cô ấy...để bảo vệ trứng của [Spectre Dragon], cô ấy đã bị 
đánh bại.” 


ria Nói cách khác, Ophis bị thương đến mức này là dé bảo vệ qua 
trứng... ... Á, lũ khốn đó, chúng chắc chắn đã có chủ đích nhằm vào 
quả trứng đó. Vì đó là Ophis, cô ấy chắc chắn sẽ hi sinh bản thân để 
bảo vệ nó. Nếu mục đích của lũ khốn đó là để đánh bại Ophis, thì 
chúng chắc chắn sẽ nhắm vào quả trứng để tấn công cô ấy. Khi mà 
Ophis đang bảo vệ quả trứng, thì ngay cả Ác Long cũng có thể đánh 
bại cô ấy. Nhưng cô ấy đã không làm gì cả, hay là chúng đã sử dụng 
một kĩ thuật mà Ophis không thể chống cự được...? Dù là thế nào, 
chúng cũng đã gây thương tích cho Ophis đến mức đấy trong khi cô 
ấy không thé phan kháng. Chúng thật sự là một đám xấu xa khốn 
kiếp...chó thật! 


“...Uhh. ...Ophis.” 


Tôi đã tức giận đến mức cả cơ thể tôi đang run lên. ...Cô ấy rõ ràng 
đang sống một cuộc sống yên bình. Cô ấy đang cùng chúng tôi sống 
bình an mỗi ngày. Cô ấy đã rất hứng thú với trứng [Spectre Dragon], 
và muốn bảo vệ nó. Cô ấy chỉ muốn sống một cuộc sống bình 
thường! Sự giận dữ đang trào ra khỏi cơ thể của tôi. Cạnh tôi, Rias 
và Asia đang cố gắng làm dịu tôi. 


“...Ise-san.” 


“Ise, bình tĩnh lại đi. Em sẽ chỉ làm theo những gì ma chúng muốn 
nếu không giữ được cái đầu lạnh. Mọi người có thể hiểu được cơn 
giận của em. Chị, cùng với mọi người cũng đang căm giận không 
kém gi.” 

“...Em biết, tất cả là vì tên đó...tất cả đều nằm trong kế hoạch của gã 


khốn đó...chết tiệt!” 


--Rizevim, Qlippoth! Đúng vay, chi có tên đó là tôi cần phai...! Tôi 
kiềm chế lại cơn giận trong lòng mình, và bình tâm lại. Lúc đó, một 
vòng ma pháp liên lạc xuất hiện bên tai của sensei. 


“Gi vay, da xay ra chuyén gi?” 


Chuyển sự chú ý qua sensei, tôi nhận ra ông ấy không thé thốt ra lời 
nào, và có một biểu cảm nhục nhã. 


“..-Chét tiệt!...Sao lại thành ra như thế? Lù khốn kiếp, chúng thật sự 
đã làm ra một chuyện như thé...!” 


Sau khi đấm mạnh vào ngực vài lần, sensei điều chỉnh lại nhịp thé va 
nói với tôi 


“Ise, hãy bình tĩnh mà nghe ta nói. Hiểu chứ? Phải tuyệt đối bình tĩnh 
mà nghe ta nói.” 


“Thực sự là đã có chuyện gi xảy ra rồi, sensei? Chuyện gi vậy?” 
“Bố mẹ của em, họ vừa bi bắt cóc bởi Qlippoth.” 


Khoảnh khắc nghe câu nói đó, có thứ gì đó đã tuôn trào trong tôi. 


Tập 20 - Buổi Tư Vấn Hướng Nghiệp của Belial 
BỊ kích động 


Những thành viên của [DxD] đã tập hợp tại phòng VIP tại tầng cao 
nhất của Biệt thự nhà Hyoudou. Sau khi di chuyển từ phòng của 
Ophis sang phòng này, tôi - Kiba Yuuto, và những đồng đội của mình 
đang quan sát vô số màn hình được đặt bên trong phòng VIP, và kiểm 
tra một đoạn video được ghi lại. -Đó là video quay lại những gì đã 
diễn ra trong khu vực đó. Vì đó là quả trứng quý giá mà Cựu Long 
Vương Tamnin đã tin tưởng giao lại cho chúng tôi, nên nó đã được 
giám sát để đề phòng những tình huống ngoài dự tính. Nó cũng là 
một giống rồng hiếm, nên còn có nhu cầu ghi lại khoảnh khắc mà nó 
ra đời. Đó là lí do mà những chiếc máy quay giám sát được cài đặt 
trong khu vực dưới lòng đất. Đoạn phim được quay lại bởi một 
lượng lớn máy quay đang được chúng tôi xem lại. ...Những gì mà 
đoạn phim ghi lại, là một con Ác Long duy nhất đột ngột xuất hiện 
tại khu vực dưới lòng đất cùng với Ophis, người đã đối đầu với nó. 
Sau đó...cô ấy đã phải chịu đựng một trận vũ lực thô bạo tới mức 
không tưởng. ...Đó là một khung cảnh quá sức tàn nhẫn. Mọi người 
đều không thể quan sát nó thêm nữa. Những đòn tấn công hung tàn 
của con Ác Long là quá sức tàn khốc. ...Với lớp vay den và phần 
bụng màu kaki, nó là một con Ác Long mảnh khẳnh giống hình dạng 
một con rắn. Dựa vào hình ảnh từ đoạn phim, nó có một cơ thể to 
lớn và dài khoảng 20 mét. Dù có hình dáng giống với một con rắn, nó 
lại có tứ chi, và có tới 4 cái cánh. Không rõ chất long nhỏ ra từ cái 
miệng khổng lồ của nó là nước dãi hay là độc. Cùng với điệu cười 
cứng ngắc của nó, đó là một cảnh tượng xấu đến kinh tém. Nhìn 
thấy cảnh này, tôi có cảm giác rằng mình đã từng thấy nó truoc đây; 
Rossweisse-san che miệng cô ấy với một biểu cảm kinh tôm và nói 


` [Abyss Rage Dragon] - Níðhöggr là một con Ác Long huyền thoại đã 
từng sống tại vùng Bắc Âu. Ngay cả khi đã bị trừng phạt, hắn vẫn là 
một con Ác Long phiền phức mà sau đó đã hồi sinh lại. Vì lòng hận 
thù không đáy của hắn, ngay cả khi tận thế Ragnarök đến - dù là tận 
thế của thế giới, hắn cũng sẽ sống sót và tồn tại. ...Theo như ghi 
chép, lần cuối hắn bị đánh bại đã là vài trăm năm trước. Chuyện hắn 
đã tự hồi sinh, hay thông qua Chén Thánh là một ẩn số.” 


Nidhégegr, hw. Tôi cũng đã đọc về truyền thuyết đó. Tại vùng đất 
băng giá Niflheim của Na-uy, đó là nơi cư trú của Níðhögsr. Hắn là 
một con rồng đầy lòng tham. Vì hắn luôn cảm thấy đói bụng, hắn 


nuốt chửng tat cả mọi thứ trong tầm mat của mình. Tên Níðhöggr đó 
liên tục tấn công Ophis một cách thô bạo trong khi cô ấy không có sự 
phản kháng nào cả. Hắn sử dụng chân trước để đạp Ophis vài lần, 
giẫm lên Ophis vài lần, và thậm chí còn dùng cái miệng khổng lồ đó 
để cắn Ophis. Tại sao Ophis lại không kháng cự chút nào? Lí do nằm 
ở chân trái của Níðhögøsr. -Bố mẹ của Ise dang bất tinh trong những 
cái móng vuốt của Níðhögsr. Với một biểu cảm cay đắng, Azazel- 
sensei nói 


“...Tên khốn đó, hắn đã bắt cóc bố mẹ của Ise từ trước, rồi mới đến 
chỗ của Ophis. Dù chúng ta không biết được hắn đã nói gì, nhưng 
chắc chắn là hắn đã dùng bố me của Ise như con tin....” 


Đúng vậy, trong cuốn phim đó, khi tên Ác Long đột nhiên xuất hiện 
tại khu vực dưới lòng đất đó và đối mặt với Ophis, hắn đã nói gì đó 
với cô ấy. Níðhöggr cầm bố mẹ của Ise mà han đã bắt cóc và đưa ra 
trước mặt Ophis, và rồi Ophis dừng trạng thái chiến đấu lại. Cô ấy đã 
đầu hàng trước màn vũ lực tàn ác đó của tên Ác Long. 


“,..Hắn thậm chí còn nhìn chằm chằm quả trứng. Thật đáng 
khinh...!” 


Cả Rias-zenbuchou và Sona-zenkaichou đều tức giận đến run lên khi 
xem cuộn phim đó. Trong cuốn phim, Níðhöggr đã tấn công giả lên 
quả trứng vài lần, và Ophis sẽ đứng chắn trước quả trứng để bảo vệ 
nó. Vào lúc đó - tên Ác Long sẽ tấn công liên tục đầy bạo lực lên 
Ophis. Nhìn thấy vị Long Thần với sự kiên cường lớn đến vậy, mọi 
người đều đã rơi lệ trong sự thương xót. Cô ấy là một người bạn của 
Ise-kun. Không thể phủ nhận rằng vì bố mẹ của bạn mình đang bị sử 
dụng như con tin mà cô ấy đã nghĩ rằng 'nếu bố mẹ của cậu ấy chết, 
thì cậu ấy sẽ buồn lắm'. Đó còn là vì sự hứng thú đối với quả trứng 
[Spectre Dragon] mà cô ấy đã chăm sóc và trở nên gắn bó hơn. -Thế 
nhưng, tất cả đều đã bị tên Ác Long xấu xa đó lợi dụng. Ngay cả với 
Ophis, dù cô ấy đã từng nắm giữ sức mạnh vô tận, thì hiện tại nó đã 
bị hạn chế; thiếu đi sức mạnh để chịu đựng những đòn tấn công đó, 
thì việc cô ấy thất bại là không thể tránh khỏi. 


“,,.Nhưng ma, làm sao mà tên Ác Long xâm nhập được vào đó?” 


Griselda-san bình tĩnh hỏi. Xung quanh Thành phố Kuoh là những lá 
chắn mạnh mẽ. Khu vực dưới lòng đất cũng nằm trong phạm vi 
những lá chắn đó nên sẽ không dễ để có thể phá vỡ nó. ...Nhắc đến 
chuyện đó, trong quá khứ, đã có những lần mà lá chắn đã bị phá vỡ 
bằng vũ lực, hoặc có những kẻ địch đứng canh chừng bên ngoài lá 
chắn. Tôi đã sợ rằng lần này, cả hai chuyện đó sẽ cùng xảy ra. Bên 


cạnh việc xuyên thủng lá chan, chúng cũng da bắt cóc bố me của Ise- 
kun, những người đã đi ra bên ngoài lá chắn. Khi bố mẹ của Ise ra 
ngoài để đi câu cá, đã có những đặc vụ đặc biệt âm thầm bảo vệ họ, 
nhưng họ đều đã bị đánh bại khi sự cố đó xảy ra. 


Sensei trả lời 


“,..Lilith. Hắn có lẽ đã lợi dụng một liên kết nào đó giữa cô ta và 
Ophis vì cô ta được sinh ra từ Ophis. Dù sao thì, phe kia đã có được 
bản sao của Ophis...Khi tình thế bắt buộc, chúng sẽ xúi giục cô ta 
làm theo những gì mà chúng cần. Giờ thì, chúng ta sẽ tìm hiểu xem 
chúng đã đâm thủng lá chắn như thế nào...thật là, dù ta không nên 
nói vậy với tư cách người thiết kế, nhưng nó đúng là cái lá chắn vô 
dung...!” 


Với gương mặt hối tiếc, sensei nhắm mắt lai va tim lấy tóc mình. 


“Trong lúc đó, Níðhögsr đã cảm nhận được sự xuất hiện của Crom 
Cruach vừa dịch chuyển tới đó, và ngay lập tức chuồn đi. Có lẽ việc 
Crom Cruach có liên quan đến Ophis, và việc Crom Cruach xuất hiện 
ở đó là hai điều mà hắn đã không ngờ đến.” 


Đúng như lời sensei nói. Trong cuộn phim, sau khi Crom Cruach xuất 
hiện ở đó, tình thế ngay lập tức thay đổi. Níðhöggr đã bi bất ngờ 
ngay khoảnh khắc hắn thấy Crom Cruach. Qua bộ dạng hoảng loạn 
đó, có vẻ như hắn không hề nghĩ đến viễn cảnh Crom Cruach sẽ xuất 
hiện ở đó. Trong cuộc phim, Crom Cruach đã nhận ra sự thay đổi của 
Ophis, nhưng lúc ông ta nhìn lại về phía Níðhöggr, thì tên Ác Long đó 
đã bắt đầu dịch chuyển đi rồi. Cảnh cuối trong cuộn phim là cảnh 
Crom Cruach tiến lại gần Ophis, và Dulio xuất hiện. Sau đó, Dulio 
cong Ophis đang bi thường tới căn phòng trong Biệt thự Hyoudou. 
Tuy nhiên, thông tin này đã được hệ thống mạng thông minh của 
Beelzebub-sama biết được trước cả Azazel-sensei. Đó là toàn bộ câu 
chuyện về việc Ophis bị tấn công. 


ERETT 


Ise-kun cứ xem đi xem lại cuộn phim với biểu cảm trống rỗng, va 
ngay cả khi nó đã kết thúc, cậu ấy vẫn lặng thỉnh. 


Đã hiểu rõ toàn bộ sự việc, Ise-kun - đang lặng mình chìm trong 
trong luồng khí tức màu đỏ. Cậu ấy đang liên tục tỏa ra một áp lực 
khác với trước đó. Sức ép đáng kinh ngạc của áp lực đó khiến mọi 
người không dám thốt ra một từ nào; họ chỉ có thể quan sát trong khi 
nuốt nước bọt. Bậc sinh thành quý giá của cậu ấy đã bị bắt đi, và bị 
đối xử như những con tin. Ophis, người mà cậu ấy đã chăm sóc cẩn 


thận va bảo vệ, cũng da bị trọng thương. -Đó là một phần mà đáng 
lẽ ra tuyệt đối không được chạm vào; nó là một tồn tại hết sức thiêng 
liêng. Nhìn thấy Ise-kun trước mắt mình, tôi chìm vào suy nghĩ. 
Qlippoth - Rizevim Livan Lucifer đã giẫm đạp lên nơi thiêng liêng đó 
mà không hề kiêng nể gì. -Hắn ta đã kích động cơn thịnh nộ của 
rồng. Nếu sự phẫn nộ của một Thiên Long được giải phóng, thì 
chuyện gi sẽ xảy ra? Và hậu quả dành cho ké đó là gì? Ise-kun -với 
một ánh mắt trống rỗng cất tiếng 


eae Ra là như vay, Vali. Cuối cùng thì ta đã hiểu được suy nghĩ va 
cảm xúc của người từ sâu thẳm trong tim mình.” 


Đột nhiên, Ise-kun chuyển ánh nhìn sang phía Crom Cruach. 
“.,.Crom Cruach, tại sao ngươi đã không đến đó sớm hon...” 
“Ta chỉ đến đó vì mục đích quan sát Ophis.” 


Ise-kun nghe lời đáp ngắn gọn đó, và rồi tiếp cận trực diện ông ta, và 
nắm lấy ngực ông ta. 


“...Ngươi, không phải ngươi luôn theo dõi Ophis sao? Không phải 
ngươi muốn biết một con rồng là gì từ Ophis sao...!? Vậy thì tại sao, 
tại sao lại có chuyên như vậy xay ra...!” 


ERETT 


Đối diện với câu hỏi của Ise-kun, gã Ac Long không đáp lại. Rias- 
zenbuchou chen vào giữa hai người bọn họ và tách họ ra. 


“Dừng lại đi, Ise. Bây giờ dù em có truy cứu ông ta thế nào đi nữa, 
thì cũng sẽ chẳng thay đổi được gì.” 


Rias-zenbuchou đã phần nào xoa dịu được Ise-kun, nhưng khí tức của 
cậu ấy vẫn cứ tỏa ra mạnh mẽ trong khi hét lên 


“...Em biết chứ! Em hiều rõ mọi thứ! Nhưng, nhưng...! Chết tiệt! Bố, 
và mẹ đang...! Tên khốn đó...! Tên khốn Rizevim...!” 


Vì cơn giận của Ise-kun, cậu ấy đang dần đánh mất bản thân mình. 
Chúng tôi cũng hiểu được cam giác của cậu ấy. Phần lớn mọi người 
ở đây đều được chăm sóc bởi bố mẹ của Ise-kun, và sống chung cùng 
với Ophis. Bằng việc treo mạng sống của họ lên bờ vực nguy hiểm, 
hắn rõ ràng đã kích động sự giận dữ của chúng tôi. Ngay cả tôi... 
cũng cảm thấy tức giận vô cùng! -Nhưng, cứ tiếp tục thế này thì 
chẳng được gì cả. Hoàn toàn công cốc. Nếu chuyện cứ thế này, Ise- 


kun - cậu ấy sẽ lại đi vào vết xe đổ của tôi. Bi cuốn vào sự trả thù, 
hoàn toàn xem thường những thứ quan trọng, và bỏ mặc cảm xúc 
của những người quan trọng với cậu ấy. Tôi nắm lấy vai của Ise-kun 
và nói 


“Bình tĩnh lại, Ise-kun.” 


Ise-kun hất tay tôi ra, và tiến lại gần tôi. Với gương mặt đầy sự phẫn 
nộ, cậu ấy nắm lấy ngực áo tôi. 


“...Cau, cả cậu cũng bảo tôi phải bình tĩnh lại...? Khi mà Ophis đã bi 
tấn công như vậy, và thậm chí là khi bố mẹ tôi đã bị bắt đi...!?” 


“Đó chính xác là lí do vì sao cậu phải bình tĩnh lại. Đây rõ ràng là cái 
bẫy của kẻ thù. Không chỉ với con tin, mà với cả Ophis, tất cả đều 
dùng để làm cậu mất đi sự bình tĩnh. Nếu cậu cứ tiếp tục thế này, thì 
cậu chi đang tạo điều kiện cho chúng thành công.” 


Ise-kun tiếp tục giữ áo tôi, và cúi đầu xuống. 
“—Lũ khốn đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng.” 


...Thật là, cứ thế này chẳng có tác dụng gì cả. Tôi xoay chuyển tình 
thế và nắm lấy Ise-kun, rồi đẩy cậu ấy sát vào vách tường của căn 
phòng. Đối mặt với cậu ấy, tôi tuyên bố 


“...Tớ không thể thay thé cậu được. Quân [Tốt] của Rias Gremory chi 
có thể là cậu. Thế nên tớ không thể lấp vào chỗ của cậu được. Đó là 
vì người bạn thân nhất đã nói thế này với tớ -- cậu là quân [Mã] của 
Rias Gremory. Đó là lí do tớ sẽ mãi mãi là một quân [Mãi]. 


Đó - là quá khứ, trước trận chiến với những chiến binh nổi loạn của 
Giáo hội; những gì mà Ise-kun đã nói khi tôi không còn giữ được cái 
đầu lạnh. Tôi đã trả lại cho cậu ấy tất cả. Khi đã nhận ra, Ise-kun đã 
bất ngờ, và rồi nở nụ cười mỉa mai. 


“...Những lời nói lúc đó, cậu đã trả lai cho tớ.” 


“Tớ sẽ không bảo cậu không được tức giận. Nhưng làm ơn hãy trở về 
con người bình thường của cậu. Nếu cậu quên đi những lời mà chính 
mình đã nói ra, thì cậu chắc chắn sẽ không thể thể hiện sức mạnh 
thật sự của mình. Giá trị thật sự của Hyoudou Issei, là cậu ấy có thể 
kiềm chế được cơn giận của mình, không để tầm nhìn của mình bị 
hạn hẹp, và luôn tìm được sơ hở của đối thủ.” 


Đúng vậy, cậu đã luôn đối mặt với những kẻ thù mạnh hơn; dù sức 


mạnh của cậu đã bi đối thủ nắm rõ, thì cậu vẫn sé luôn nhắm vào 
những sơ hở của chúng. Hyoudou Issei luôn đối mặt trực diện với đối 
thủ, và luôn nhắm vào điểm yếu của đối thủ bằng những đòn tấn 
công và phòng thủ tối ưu nhất. -Nếu cậu mất đi đặc trưng của mình, 
thì điều đó sé chi giúp ích cho kẻ thù mà thôi. Vì không muốn thay 
cậu ấy như vậy, tôi phải ngăn cậu ấy lại. 


“Hơn nữa, không phải chỉ mình cậu cảm thấy buồn cho bố mẹ của 
mình.” 


Tôi chuyển hướng sang phía Asia. Ise-kun cũng nhìn theo hướng đó. 
Đang đứng đó là một cô gái với những giọt nước mắt không ngớt. 
“...Asia.” 


Nhìn thấy Asia đang khóc, đôi mắt của Ise-kun cuối cùng đã lấy lại 
được phần nào màu sắc vốn có. Asia nấc lên trong khi đáp lại 


“,..Với em, họ là người bố và người mẹ mà em đã phải vất vả lắm 
mớii có được. Ise-san, em cũng...” 


Asia vỡ òa trong nước mắt. Với một người không có bất kì người 
thân nào như cô ấy, thật không dễ dàng gi để cô ấy có được một ‘gia 
dinh’ trong thế giới này. Cô ấy đã tìm được những người mà mình có 
thể gọi là bố và mẹ. -Không chi mình Ise-kun phải cảm nhận sự đau 
đớn và buồn bã khi bố mẹ cậu ấy bị bắt đi. Nhìn thấy Asia như thế, 
Ise-kun lắc đầu và che mặt mình. 


“...Về những gi anh đã nói. Anh xin lỗi, Asia. Xin lỗi, mọi người...” 


Có vẻ như cuối cùng cậu ấy cũng đã có lại được sự bình tĩnh. Ise-kun 
quay người lại và nói với tôi 

“__Kiba, thật tốt khi có cậu.” 

Đó là câu của tớ. Cậu đã giúp tớ quá nhiều lần rồi. Chuyện này còn 
chẳng đáng để nhắc đến nữa. Chỉ là đáp lại một ơn nghĩa nhỏ bé 
trong vô vàn những gi mà tớ còn nợ cậu. Khi Ise-kun đã bình tinh lại, 
có ai đó gõ cửa. Khi đến xem đó là ai, chúng tôi nhận ra đó là Kuroka 
và Le Fay-san. 

“Ara, đang bận việc gì sao nya~?” 


“Ah, chào mọi người.” 


Sau lời chào hỏi ngắn gon, Azazel-sensei hồi hai người ho. 


“Kurorka, Le Fay, hai người đã đi đâu thé? Dù là ta có được biết là 
hai người đã đi cùng với Vali...” 


Kuroka không chờ cho sensei nói xong mà cắt ngang 


“Thì, bọn tôi vừa mới đi cùng nhau. Ở đó, sau khi có được một vài 
thông tin quan trọng, thì bọn tôi đã gấp rút trở về nhanh hết sức có 
thể nya~” 


Kuroka nhìn qua tất cả chúng tôi và nói 


“_— Bọn tôi đã phần nào xác định được nơi ẩn nau của bon chúng, 
Agreas.” 


[“—Sao!?”] 


Moi người đều bat ngờ trước thông tin nay! Căn cứ của Qlippoth 
nằm ở thành phố trên không Agreas! Nơi đó cuối cùng cũng bị tìm 
thấy--. Sau khi nghe tin này, sensei không thể không bật cười. 


“Đúng lúc lắm, Kuroka. Như câu nói “có thù tất tra’, đã đến lượt 
chúng ta ra tay rồi!” 


Đúng vậy. Chúng tôi sẽ không để mình bị bọn chúng bắt nạt trong im 
lặng. Kể từ lúc đó, chúng tôi bắt đầu cuộc họp để bàn về kế hoạch 
tác chiến cho chiến dịch sắp diễn ra ở Agreas--. 


Tập 20 - Buổi Tư Vấn Hướng Nghiệp của Belial 
Life 3 - Hyoudou Issei 
Phần 1 


Việc lập chiến lược cho chiến dịch Agreas được giao lại cho những 
chiến lược gia như Azazel-sensei và Chủ tịch Sona thảo luận. Tôi — 
Hyoudou Issei về lại phòng mình và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến. 
Ngay sau đó, tôi chú ý đến tấm ảnh nằm trên bàn. Tấm ảnh chụp tôi, 
Bố Mẹ, và Asia. Chụp vào năm ngoái ngay trước nhà khi Asia chuyển 
n sO ra đi rồi tÙ tÙ trượt 
xuống. .... Phải chi tôi đi câu cá cùng ho thì chuyện này sẽ không xay 
đến, phải chứ? Không đâu, kết quả của việc đó là do tôi rơi vào tình 
huống không gặp được Ravel..... nhưng mà, ít nhất thì tôi cần phải 
nói vài lời với Bố Mẹ mình! Ừm, sao tôi lại không cân nhắc đến tình 
huống như vậy chứ? Chính xác thì bởi ké thù là một tên khốn nguy 
hiểm, chẳng lạ gi khi Bố Mẹ tôi bị nhắm đến! Đâu đó trong đầu, tôi 
vẫn giữ quan niệm rằng Bố Mẹ mình là những người rất bình thường 
của thế giới này, chẳng liên quan gì đến mấy chuyện siêu nhiên cả. 
Tôi tin dù mình có tái sinh thành Ác Quỷ thì họ vẫn có thể sống một 
cuộc đời bình thường trong nhân giới. — Mục tiêu của cái nhóm 
khốn khiếp kia là vậy, hoàn toàn chà đạp lên mọi thứ mà tôi nghĩ tới. 
....Khi không còn lời nào để nói, tôi nghĩ trong lòng.... tôi hy vọng Bố 
và Mẹ vẫn an toàn. Cơn tức giận của tôi là vô tận khi hướng đến bọn 
khốn đó, tôi sẽ không tha cho chúng. — Chắc chắn, tôi sẽ mang hai 
người họ trở về. Trong khi quyết tâm đến vậy thì ai đó gõ cửa. Người 
bước vào là — Ravel. 


“Ise-sama...... 
Vừa mới vào phòng, Ravel đã nhìn tôi với vé lo lắng rồi. 
“Chuyện gì vậy, Ravel? Em không cần nghỉ ngơi à?” 


Tôi mỉm cười khi nhìn vào em ấy, nhưng khuôn mặt của em ấy vẫn u 
ám với về không vui. 


“Ừm, giờ em ổn rồi. So với chuyện đó thì..... quả thực em đã khiến 
anh lo lắng. Và khi anh tham dự buổi tư vấn hướng nghiệp, em 
không có ở cạnh anh..... Em vô dụng trong tất cả những thời khắc 
quan trọng, với tư cách là quản lý của anh, em thấy quá hổ then......” 


“Vấn đề không phải là vay. Ravel an toàn là đủ rồi.” 


“N-Nhưng...... Em chẳng thể làm gì cả trong những lúc quan trọng...! 
Trong suốt [Cuộc Nổi Dậy Của Ác Quỷ], tình trạng bất ổn ở Romania, 
cái lần với Auros, và cả lần này nữa....! Em là quản lý của anh, thế 
mà lại không ở bên Ise-sama.... Nếu chuyện đó không xảy ra với em 
thì Bố Mẹ của Ise-sama cũng sẽ không....” 


Ravel khóc nức nở. Dù em ấy đã dùng tay che mặt lại, những dòng 
nước mắt vẫn chảy qua đôi bàn tay ấy. ... Thì ra em ấy cũng bận tâm 
đến chuyện đó. Rõ ràng là em ấy đã luôn giúp tôi, nhưng Ravel vẫn 
cứ nghĩ mình không thể đồng hành cùng tôi trong những tình huống 
quan trọng đó. Tôi — lặng lẽ đến gần, rồi ôm em ấy thật chặt. 


“Em sai rồi, Ravel à. Vì anh có Ravel trông chờ mình, nên anh mới có 
thể đối mặt với kẻ thù và niềm tự tin chiến đấu, em biết chứ? Nên, 
đừng khóc nữa.” 


one Em sẽ luôn, luôn đồng hành cùng Issei-sama. Bất kể là một trăm, 
một nghìn năm hay thậm chí là tương lai xa hon nữa—” 


“Cảm ơn em. Vì em đã nói thế, Ravel, anh sẽ không chết đâu.” 
Tôi ôm cô nàng quản lý dễ thương của mình chặt hơn nữa, và tôi thề. 


“_ Chắc chắn, bon anh sẽ trở về sống cùng mọi người.” 


Tôi thấy việc có thể ôm Ravel, người được an toàn trong vòng tay 
mình, thực sự rất tuyệt. Đúng vậy, chắn chắn là tôi sẽ không chết. 
Tôi cũng không để bất ai khác chết cả.— Bố, Mẹ, con sẽ đến cứu hai 
người! 


Cuộc họp chiến lược đã đến hồi kết, và mới có nửa ngày trôi qua kể 
từ lúc Kuroka chuyển thông tin đó đến cho chúng tôi. Tất cả thành 
viên của [DxD] đều tập trung trong căn phòng bên dưới nhà 
Hyoudou, nơi có vẽ vòng tròn ma thuật dịch chuyển khổng lồ. Thành 
viên gồm nhà Gremory, nhà Sitri, Irina, Griselda-san, và [Brave Saint] 
Dulio, Slash Dog Ikuse-san, Kuroka và Le Fay. Cuộc chiến lần này sẽ 
— khủng lắm đây. Hiện tại, kể thù vẫn tin là chúng tôi dang tìm vị trí 
của Agreas và vẫn chưa xác định được. Nếu chúng tôi mắc sai lầm 
trong việc tính toán thì sẽ dẫn đến một cuộc tấn công bất ngờ vào 
Qlippoth nằm ngoài mong đợi của chúng. Với chúng tôi thì đây là 
cuộc tấn công phủ đầu. Nhờ sự kiên trì của Vali mà cuối cùng cũng 
phát hiện ra vị trí của Agreas. Mặt khác thì thành phố nổi đã được 


dịch chuyển đến đó va có thé di chuyển ra chỗ khác mà không dé gi 
bị phát hiện. ..... Nghĩ lại thì, tên đó (Vali) sẽ không đi cùng chúng 
tôi; có lẽ cậu ta đang đơn độc tìm nơi Rizevim đang ẩn náu. Sairaorg- 
san và Seekvaira-san, hai người không hề có mặt ở đây mà lại ở Thế 
Giới Ngầm để đối phó với bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra. Cơ mà nếu là 
thời điểm thích hợp thì họ sẽ hợp sức chiến đấu cùng chúng tôi. Lần 
này, ngay sau khi được dịch chuyển qua ma trận, chúng tôi sẽ liền 
bắt đầu cuộc chiến ở thành phố Agreas. Azazel-sensei vừa nói vừa 
nhìn vào chúng tôi. 


“Kuroka nói cho ta tọa độ gần đúng với nơi Argeas dừng lại. — Ajuka 
cũng sẽ giúp ta dịch chuyển đến đó. Tuy vậy, thuật dịch chuyển của 
anh ta có thể được coi là loại đặc biệt, nên lượng người dịch chuyển 
một lần cũng hạn chế theo. Nhưng, nếu không có ma thuật của anh 
ta thì không thể vượt qua rào cản để đưa chúng ta đến Agreas đâu.” 


Tôi cũng chú ý thấy cái ma trận nằm trên nền đất trông khác hẳn 
những cái trước giờ. Chắc là Beelzebub-sama dùng ma thuật của 
mình để điều khiển. Dù không trực tiếp ở đây, ngài ấy vẫn có thể 
điều khiển ma trận từ xa. Ngài ấy thậm chí còn dùng đến một loại 
thuật dịch chuyển đặc biệt mạnh...nhưng, chí ít mà không làm vậy 
thì không thể tấn công vào căn cứ của Qlippoth được. Sensei nói tiếp. 


“Nhóm đầu tiên — là đơn vị nghỉ binh.” 
Cựu chủ tịch Sona và người nhà Sitri bước tới. 


“Nhà Sitri chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý 
của kẻ thù rồi tạo sơ hỡ.” 

“Tôi cũng đi.” 

Nhóm đầu tiên sẽ là nhà Sitri, Dulio, và Sơ Griselda (+ vài thành viên 
[Brave Saint]) sẽ vào thành phố để đánh lạc hướng. Làm vậy sẽ thu 
hút sự chú ý của quân thù —, Sensei xoay về phía Rias. 

“Nhóm thứ hai là lực lượng chính. Rias, Ise, và thành viên của ORC.” 
Đúng vậy đấy, chúng tôi sẽ là lực lượng chính. Sau khi dịch chuyển 
đến Agreas, tôi sẽ đi cứu Bố Mẹ mình và chúng tôi cũng sẽ làm hao 


tổn lực lượng của Qlippoth càng nhiều càng tốt. Rias gật đầu. 


“Được, tôi hiểu rồi. Dù gì thì tôi cũng được Ogifu-sama và Ogibo- 
sama chăm sóc mà. Một thành viên trong gia đình nên đi cứu họ nhi.” 


Mọi người trong ORC đều gat đầu tán thành. 


“Vậy Tobio, cậu di cùng nhóm Rias. Ngay khi đến noi, lập tức bat tay 
vào hỗ trợ họ trong bóng tối. — Về phần ta, ta sẽ đi sau mấy đứa. Ta 
sẽ hướng đến những phòng cấp năng lượng bên trong Agreas. Nếu 
được, ta sẽ dừng nó lại.” 


Azazel-sensei cũng tính đột kích vào nơi đó. Phải rồi, nếu thầy ấy có 
thể ngăn chặn Agreas, tốt nhất nên làm như vậy. Chúng tôi không 
cho phép nơi tổ chức Rating Game thiêng liêng đó bị sử dụng như 
vậy. Đó là nơi Sairaorg-san và tôi đã từng giao chiến. Sensei quay lại 
hỏi Le Fay. 


“Le Fay, Vali sao rồi?” 


“Ngai ấy và những thành viên khác đang chờ gần Agreas. Nếu mọi 
người di chuyển bất cẩn thì Agreas và ông của Vali-sama có thể trốn 
thoát mất.” 


Vali và Bikou hiện đang để mắt đến nó. Kuroka bắt đầu cười khúc 
khích. 


“Vì khi bắt đầu tiến công, ngài tính xóa sổ chúng trong một đợt tiến 
công nhanh chóng sao? Đối với Vali, khó lắm cậu ta mới nắm được 
đuôi kẻ thù, nên chắc cậu ta không để chúng chạy nữa đâu nya~.” 


Ra là cậu ta đã quyết tâm đến thế à. Dẫu vậy, chúng tôi cũng có yếu 
tố bất ngờ mà, nên sẽ là dịp tốt thôi. Tôi cũng vậy, vì sắp đến đó, tôi 
có thể thanh toán nợ nần với những tên khốn đó. Nhưng Sensei có vẻ 
hơi nghỉ ngờ, bởi thầy ấy đang dùng tay chống cằm mình. 


“Nhờ vào sự kiên trì của Vali, chúng ta đã tìm được nơi ẩn náu của 
chúng..... chắc không sai đâu. Tuy nhiên, lần này Rizevim lại hành 
động giữa thanh thiên bạch nhật. Trong khi hành động nhắm vào 
Ophis và bắt cóc Bố Me Ise cũng không phải động thái tồi, có vé nó 
khá là thiếu kiên nhẫn với một kẻ gian manh như tên khốn đó. Cảm 
giác như hắn đang rất sốt ruột. Hay hắn muốn ta nghĩ theo cách này 
và tính toán như thế...?” 


Tôi không hiểu những gì sensei nói cho lắm... Bởi sự chú ý của mọi 
người đều tập trung vào sensei, thầy ấy giữ tỉnh táo và cảnh báo 
chúng tôi. 


“Dù sao thì tất cả hãy cẩn thận. Tên khốn đó không đơn thuần là 
người bình thường đâu. Chúng ta không biết hắn sẽ giở trò gì. Mấy 
đứa cần chú ý đến từng bước. Ngay cả trong trường hợp xấu nhất, 
chúng ta vẫn phải cứu Bố Mẹ Issei khỏi nơi đó!” 


“RO ! 2) 


Chúng tôi nghiêm túc đồng thanh đáp lai. Sensei nở nụ cười táo bao 
và nói với chúng tôi. 


“Nhưng, nhớ kỹ điểm này nhé. — Bọn khốn đó đã vào lãnh địa, nơi 
chúng ta không nên vào. Cái bọn khốn kiếp đáng chết đó. Chúng ta 
không thể tha cho chúng được. Nếu có thể đánh bại chúng thì hãy 
cho chúng về với cát bụi. Ta cho phép day.” 


“RO ! 2) 


Chuyện hiển nhiên ma! Vì chúng tan công ta, ta tra miếng thật mạnh 
thôi! — Vali, nếu ngươi định xông vào thì có thể làm sớm hơn 
không? Tôi có thể từ bỏ mọi thứ chỉ để tiêu diệt bọn khốn đó! Trong 
khi tôi ngày càng quyết tâm thì nhóm đầu tiên gồm nhà Sitri và 
những người khác bắt đầu chuẩn bị dịch chuyển rồi —. Cuộc tấn 
công bất ngờ vào Agreas đã bắt dau! 


Phần 2 


Khi chúng tôi đến nơi, tiếng nổ vang lên khắp nơi. Kèm theo những 
tiếng nổ lớn ấy, mặt đất cũng rung chuyển dữ dội. 


Địa điểm mà chúng tôi đến là phía tây tính từ quản trường trung tâm 
thành phố. Gần nơi đó có một khu công viên rộng lớn có trồng nhiều 
cây xanh. Nhìn lên trên, có thể thấy được vài đám mây khói ở xa xa. 
Hình như nhà Sitri, Dulio, và những người khác đến trước chúng tôi 
đã đánh đữ lắm. Đi cùng chúng tôi là Slash Dog Ikuse-san. Anh ta và 
hắc khuyển - Jin cùng tiến lên phía trước. 


“Xin lỗi nhé, nhưng bọn tôi cần phải làm việc của mình rồi. - Tôi 
chúc mọi người gặp may mắn. Hyoudou Issei-kun, cậu nhất định phải 
cứu Bố Mẹ mình đấy.” 


“Tôi sẽ làm thé!” 


Xác nhận câu trả lời của tôi, Ikuse-san và Jin nhanh chân rời khỏi 
hiện trường mà chẳng hề có lấy một tiếng động dù là nhỏ nhất. Sau 
cùng thì anh ta đã nhận lệnh từ Azazel-sensei để bí mật hỗ trợ mà. 


“Đi thôi nào!” 
Dưới sự chỉ huy của Rias, chúng tôi tiến về phía Văn Phòng Chính 


Phủ tại thành phố nổi Agreas nơi Rizevim đang ở. Chỗ đó nằm ở góc 
phố hướng tây bắc sau khi ra khỏi công viên. Đã quen với địa điểm 


ấy, Rias dan dau, và chúng tôi theo sau cô ấy. Chúng tôi không bay 
trên không vì muốn tránh bị trông thấy. Ngước lên trời, chúng tôi có 
thể thấy được cả đống con Ác Long sản xuất hàng loạt đang bay về 
phía đơn vị nghỉ binh. ... Nơi đây đúng thực là căn cứ của Qlippoth; 
số lượng chúng không thể tưởng nỗi luôn. Băng qua công viên, chúng 
tôi núp dưới bóng của những tòa nhà để tiến lên mà không thu hút 
bất kỳ sự chú ý nào về phía bản thân. Sau vài phút —. Chúng tôi đã 
đứng trước một tòa nhà cao tầng. Toà nhà này có cấu trúc rất độc 
đáo. Đó là Văn Phòng Chính Phủ của Agreas. Chúng tôi đang núp 
dưới bóng của những tòa nhà cách không xa Văn Phòng Chính Phủ 
và quan sát xung quanh. Quanh đó có rất nhiều Ác Long đang chờ 
sẵn. Phía trên bầu trời, cũng có nhiều con Ác Long đang lượn vòng 
vòng. 


“.,. Hừm, chúng ta nên làm gi tiếp đây?” 


Rias đã cân nhắc đến việc xông thẳng vào Văn Phòng Chính Phủ. Lũ 
Ác Long đứng canh chỗ đó vốn đã nằm trong dự tính của chúng tôi. 
Bất kể chúng tôi có phát động một cuộc tấn công trực diện hay một 
cuộc tấn công bất ngờ thì cũng không thể tránh khỏi việc quân thù 
bảo vệ thành trì của chúng. Trong khi chúng tôi đang nghĩ bước tiếp 
theo là gi, Koneko-Bốn đã bịt mũi và nói. 


“ „„Hôi quá. Có vẻ như chúng ta đã bị phát hiện rồi.” 


Koneko-chan chi vào một nơi nhất định. Giữa vô số con Ác Long, một 
sinh vật dài ngoằn và mảnh khanh như rắn xuất hiện, đó là một con 
rồng vảy đen. Vầng hào quang dày đặc và mạnh mẽ của nó nằm ở 
cấp độ không thể đem lũ Ác Long sản xuất hàng loạt ra so được. — 
Nó là Níðhöggr. Ngay khi thấy hình dáng đó, cơn giận trong tôi liền 
trỗi dậy. ... Nó đã làm thế với Ophis... làm thế với Bố và Mẹ... để 
ngăn tôi lao lên vì cơn giận, Kiba đã đặt tay lên vai tôi, và Asia nắm 
lấy tay tôi. ...Tớ biết chứ, làm thế để giúp tớ bình tĩnh lại, phải 
không? Ah, không sao đâu. - Cảm ơn hai người. Tôi cam ơn Kiba va 
Asia trong tâm trí. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi đã cho phép bản 
thân bình tĩnh lại. Nhưng mà, tên khốn đó chẳng quan tâm gì cả và 
gọi chúng tôi, dù cho chúng tôi không hề muốn lộ diện. 


< <Guah, guhehehehe. BƯỚC RA DI! MAY KE DANG TRON Ở DANG 
KIA!> > 


... Chúng vốn đã biết. Tat cả chúng tôi nhìn nhau, rồi gật đầu. Chúng 
tôi thủ sẵn vũ khí, còn tôi cũng nhanh chóng vận giáp lên. Sau khi đã 
chuẩn bị cho trận chiến có thể bắt đầu bất cứ lúc nào xong, chúng tôi 
nhanh chóng di chuyển đến trước Văn Phòng Chính Phủ. Khi thấy 


khuôn mặt xấu đau xấu đớn của Níðhöggr, chúng tôi hiểu được lý do 
tại sao khi nay Koneko-chan lại nói Hôi qua’. ...Cái mùi hôi thúi tỏa 
ra từ Níðhögsr. Người nào cũng tỏ về kinh tém. Ddraig nói bang 
giọng mà ai cũng có thể nghe. 


[— Níðhöggr.] 


Sau khi nghe giọng Ddraig, con Ác Long nở nụ cười trên khuôn mặt 
xấu xí, khiến mọi người càng thấy kinh tém hơn. 


< < Tên đó, ngươi là Ddraig à? Guhehe. Đã lâu không gặp, ngươi 
thực sự đã trở nên nhỏ bé rồi sao. > > 


Tôi tiến lên một bước, và hỏi Nidhéger. 
“Thì ra ngươi là tên khốn đã khiến Ophis thành ra như thế?” 
Sau khi nghe câu hỏi của tôi, con Ác Long cười toáng lên. 


< <Guhe, guhehehe. Đúng đó, con trai của Lucifer bảo ta rằng có 
quả trứng cực ngon rồi gửi ta đến đó. Rồi, ta tìm thấy Ophis đã trở 
nên bé nhỏ tai nơi đó. Ta bảo a giao trứng cho ta, nhưng cuối cùng ta 
lại bị từ chối. Nhưng quả trứng đó đúng thật là rất ngon, nên ta 
muốn giành lấy cho bằng được. Chà chà, Bố và Mẹ ngươi, con trai 
của Lucifer đã giao chúng cho ta. Ngay khi ta cho Ophis thấy chúng, a 
thực sự rơi vào im lặng luôn đấy. Tuyệt lắm nhỉ. Ngươi có nghĩ thế 
không? > > 


... Tôi hiểu rồi, giống hệt những gi được ghi lai trong video... Cái 
giọng chói tai của tên khốn đó tiếp tục. 


< <Rồi ta đánh Ophis thật mạnh mà chẳng thèm kiềm lại! Sau đó, 
Ophis trông như để ta muốn làm gi thì làm, và å không phan công gi 
hết. Nên ta tận dụng chuyện đó và đánh Ophis mạnh hơn nữa! > > 


...Níðhöggr đã nói về sự tàn bạo của hắn với Ophis cùng nụ cười trên 
mặt. Tôi... giận lắm rồi; tôi không thể chịu đựng hơn nữa. Tôi lặng lẽ 
bắt đầu niệm chú cho bộ giáp đỏ thẫm thật sự. Níðhöggr chẳng hề 
chú ý đến tôi chút nào; trên mặt nó vẫn còn vê hớn hở, và thứ nước 
dai hôi thúi cứ chảy ra khổi miệng khi nó nói tiếp. 

< < Vì Ouroboros Dragon đó chẳng hề tỏ ra kháng cự gì cả, ta vui vẻ 
đánh a hết lần này đến lần khác, ta đá a hết lần này đến lần khác, va 


ta còn giậm với cắn a nữa; ta vuiiiii lammmmmm. > > 


Tôi điên lên đến nỗi nắm đấm mà tôi đang siết chặt đã run rẩy... — 


... Ah, ah, tên khốn đó... Tôi sẽ đập nát hắn đến nỗi chẳng còn mảnh 
vụn nào cả! Cả Rias lẫn Kiba... cả hai đều không ngăn tôi nữa. Một 
bước, bước nữa, và tôi sẽ ở đối diện con Ác Long đó. Tôi giữ vững 
quyết tâm mà mình đã có. Níðhögsr vẫn vui về nói vì nó đang coi 
thường đám người quanh nó. 


< <Guhehehe. Chuyện đó tuyệt lắm. Đơn giản là vượt xa cả tuyệt 
cơ! Nhưng mà, ta chưa ăn quả trứng nữa nên ta thấy rất là đói đó. Vì 
đây là một cơ hội hiếm có, sao ngươi không dé ta ăn ngươi luôn nhi? 
Ăn thịt của Ddraig bé nhỏ cũng không phải là quá tệ ha? À, phải rồi. 
Nhân tiện thì ta cũng thịt Bố Mẹ ngươi luôn. > > 

".ốốY Ah, tốt, tên khốn này - nó chắc chắn là thứ sinh vật độc 
ác vô tâm đã thối rửa đến tận xương tủy. Tôi nghiến chặt hàm, ép ra 
được vài lời. 

“Ta hiểu rồi, biết nhiêu đó đã là quá đủ.” 


Về phần bộ giáp đỏ thẫm, tôi đã lặng lẽ hoàn thành phần niệm chú 
cuối. 


“_— Và ta sẽ dẫn ngươi đến Thiên Đường rực sáng trong ánh đỏ 
thẫm.” 


[Cardinal Crimson Full Drive!!!!] 


Với cả co thể được bọc trong bộ giáp đỏ thẫm, tôi tap trung một 
lượng hào quang khổng lồ vào trong nắm đấm. 


“Vì ngươi muốn ăn ta, nên ta sẽ để ngươi no đòn.” 


[Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost 
Boost Boost Boost!†] 


Thanh âm sức mạnh của tôi tang gấp đôi vang vọng, và vầng hao 
quang được nhân đôi đã tập trung hết vào nắm tay phải của tôi! 


[Solid Impact Booster! !!!] 
“— Chúc ngươi ăn đấm ngon miệng!” 


Tôi thụi tay phải đã căn phồng vì kích thước của Solid Impact tăng 
lên! Níðhögsr tạo ra ma trận phòng ngự đối diện nó —. Nam đấm 
đầy động lực và giận dữ của tôi; nó đã dễ dàng phá tan ma trận 
phòng ngự của tên khốn đó, và liền đập thẳng vào mặt nó. Âm thanh 
đòn tấn công va chạm vô cùng mạnh. Cú đấm duy nhất của tôi đã 


khiến Níðhöggr to lớn bay đi. Tên khốn đó đâm xuyên lối vào tang 
trệt, nhưng đà không dừng tại đó, nó bay tiếp đến phía sau tòa nhà. 
Nhân cơ hội, đồng đội tôi bắt đầu đánh với lũ Ác Long nhân bản. Tại 
lối vào Văn Phòng Chính Phủ, cuộc hỗn chiến bắt đầu. 


“Holy Lightning Dragon!” 
< <Burraahh! > > 


Akeno-san vừa bay trên không trung vừa triệu hồi nhiều con Holy 
Lightning Dragon, và gần như ngay tức khắc thiêu cháy một lượng 
lớn Ác Long nhân bản. Gasper trực tiếp biến thành quái thú và triệu 
hồi nhiều con quái vật quanh khu vực đó. 


“Ta sẽ đập nát ngươi.”“Đúng vậy, đây là thời điểm quan trọng.” 


Kasha của Koneko-chan và ma thuật tấn công của Rossweisse-san 
chồng chéo lên nhau và tiêu diệt rất nhiều con Ác Long nhân bản. Đối 
mặt với lượng lớn Ác Long, đồng đội tôi quyết liệt chống lại chúng; 
họ quả là những người đồng đội đáng tin cậy! Chỉ sau một khoảng 
thời gian ngắn, Níðhögsr bay ra từ đống đổ nát, và đồng thời hét lên. 


2 7 7 7 7 7777 


< <OOOWWWWWWWWW! ĐAU QUAAAAAAAAAA! > > 


Mặt của tên khốn đó đã trở nên méo mó chỉ sau mỗi một cú đấm của 
tôi, rõ rang là xương đã gãy. Níðhögsr bước ra từ Văn Phòng Chính 
Phủ, và nhìn tôi với vẻ giận dữ. 


< <Œ-Gái quái gì thế! B-Bọn tiểu Quỷ chết tiệt! Ta sẽ giết ngươi! 
Chắc chắn, ta sẽ nuốt chửng ngươi! > > 

...Ah, chuyện đó sẽ đến nếu ngươi làm được. 

“Thế thì ngươi làm thử ta xem!” 


Tôi nhanh chóng phóng về trước, và tấn công ở tốc độ cả Níðhögsr 
cũng khó lòng mà theo kịp! Đối mặt với bụng nó, tôi ném cú đấm 
vào! Sau khi nó ngã ra sau, tôi tung một cú đá vào chỉ sau của nó. Và 
rồi, tôi tiếp tục đá vào lưng nó! Sau đó thì tôi trao vài cú đấm mạnh 
bạo vào mặt nó. 


< <Guha! Guh! > > 
Tên khốn đó chẳng có sức để ma đánh trả khi đang chống lại chuyển 


động tốc độ cao và những đòn tấn công của tôi. Hắn nôn ra máu tươi 
từ miệng ra. ... Hắn cả gan dám làm tổn thương người bạn quan 


trọng của tôi - hắn đã làm thé với Ophis. Ngươi nghĩ chi thế thôi thì 
chuyện đã êm đẹp sao... ? Ngươi còn dùng Bố Mẹ ta làm con tin, và 
đe dọa Ophis... ta chắc chắn sẽ không để ngươi đi chỉ với nhiêu đây 
thôi đâu! Tôi nắm lấy cổ Níðhögør với cánh tay đã to lên bởi Solid 
Impact. 


“Đánh hết lần này đến lần khác, đá hết lần nay đến lần khác... đó là 
những gi ngươi nói đấy.” 


Níðhöggr lắc cơ thể to lớn của mình và thoát khỏi thé kìm kẹp của 
tôi. Hắn bay nhẹ về sau, rồi dùng đà đó để lao vào tôi trong khi thủ 
sẵn vuốt ở chỉ trước khi đang nhắm vào tôi. 


< <Ta sẽ đè bẹp ngươi! > > 


Hắn định dẫm bẹp lên tôi hử... liệu ta sẽ bị ngươi nghiền nát dễ dàng 
thế sao?! Tôi lướt qua chỉ trước của hắn, và phóng Solid Impact khác 
vào mat han. 


“Đừng có mà bat nat Thần Long-sama của gia đình ta, tên khốn!” 


GOOON! Đó là âm thanh của một đòn mạnh khác. Với cú đấm mạnh 
bạo, tôi đánh tên khốn đó văng vào Văn Phòng Chính Phủ nữa! Đúng 
lúc đó, Rias bất ngờ bước tới. Đứng cạnh bên tôi, cô ấy nói. 


«— Ise, tốt lắm. Chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật đó để kết thúc han. 
Nếu chị không làm thế này với Ác Long thì chị sẽ không mãn nguyện 
được đâu.” 


“..„ Chuyên đó a. Em hiểu rồi.” 


Để đáp lại Rias, tôi triệu hồi wyvern xuất hiện từ những viên ngọc 
trên bộ giáp của tôi. Đám wyvern bay ra để đáp lại suy nghĩ của tôi 
và giải phóng thứ ánh sáng đỏ rực khi chúng bắt đầu bay vòng quanh 
Rias! Rias và tôi bắt đầu đồng bộ hóa hào quang và hơi thở của 
chúng tôi. ... Đó là kỹ thuật kết hợp mà Rias với tôi đã tập vô số lần 
trong bể bơi bên dưới nhà Hyoudou và tại các chỗ tụ họp của Rating 
Game—. Khi vầng hào quang đỏ của Rias và vầng hào quang đồ của 
tôi hòa làm một, lũ wyvern đã tạo ra một phép màu! Một con wyvern 
gắn vào tay phải Rias! — Đồng thời, lũ wyvern bắt đầu phân tách 
thành những dạng khác nhau! Đó là — một cái găng tay! Lũ wyvern 
liên tiếp gắn kết vào nhau từ đầu đến cuối, và dần tạo thành một lớp 
giáp! Sau khi tất cả wyvern đã bám vào, thứ xuất hiện là — [Công 
Chúa Tóc D6 Của Sự Hủy Diệt] vận bộ giáp màu đồ thẫm. Đúng vậy 
đấy, đây là kỹ thuật kết hợp của tôi với Rias! Bằng cách gắn wyvern 
vào cơ thể Rias, phiên ban nữ sẽ được tạo ra — Boosted Gear Scale 


Mail cá nhân của Rias. Với Rias va tôi đều đã mặc giáp, chúng tôi 
cùng thủ thế, và hét lên. 


ccc’ ! 9999 


— [Crimson Extinct Dragonar] 
Đó là tên của kỹ thuật kết hợp của chúng tôi! 
“Rias! Lên thôi nào!” 

“Vâng! Lên nào!” 


Chúng tôi ra dấu cho nhau, rồi lao lên với tốc độ cao. Hệt như hai vệt 
sáng đỏ thẫm, chúng tôi bay về phía Văn Phòng Chính Phủ, nơi 
Níðhögsr vừa bay vào. Rias và tôi phối hợp đánh cận chiến và ma 
thuật huỷ diệt, khiến Níðhögør lãnh thêm vô số don. Rias, hiện dang 
mặc giáp, đã được tăng cường ma lực bằng sức mạnh của 
Sekiryuutei, và thậm chí là còn mạnh hơn lúc bình thường nữa. Như 
thế này thì nếu chúng tôi tấn công kết hợp với nhau, đến cả Ác Long 
huyền thoại cũng sẽ phải đo ván. 


< <...Gah! Guaaahhh! OOOWWWWI>> 


Níðhöggr bị ném lên trời bởi cú đấm móc mạnh mẽ tran đầy sức 
mạnh của tôi khi hắn rên ri trong đau đớn vì cuộc tấn công không hồi 
kết của chúng tôi. Có vẻ như kỹ thuật kết hợp của chúng tôi thực sự 
có hiệu quả trong lần đầu sử dụng trong thực chiến! Cái kỹ thuật kết 
hợp này, dù cho nó có một số giới hạn, Rias vẫn có thể dùng kỹ năng 
Boost, Transfer và Penetrate của Sekiryuutei. Nói thì là vậy, Rias và 
tôi có thể sử dụng sức mạnh của Sekiryuutei để đánh với kẻ thù riêng 
biệt, và mỗi người trong chúng tôi đều có thể dùng những kỹ năng 
khác nhau. Dù là vậy, miễn là chúng tôi sử dụng thứ này thì tôi sẽ 
không thể dùng wyvern được, và đối với Rias thì có giới hạn thời 
gian... Nhận lấy cú đấm móc của tôi, Níðhöggr đâm sâm vào nền đất 
khi rơi xuống; rồi cả cơ thể của hắn bắt đầu được bao bọc trong thứ 
ánh sáng mờ nhạt. Sau đó, cứ như thể chẳng có gì xảy ra, nó lại đứng 
dậy! 


< <Guhehehehehe! Ta hồi phục rồi đây! > > 

Nụ cười kinh tởm của con Ác Long lại hiện lên trên mặt! Những vết 
thương mà hắn đã phải chịu đựng, nay đã biến mất! .... Thứ ánh 
sáng nhợt nhạt kia, và biến đổi con Ác Long đó... nó quen lắm! 


“Nước Mắt Phượng Hoàng?!” 


Đúng vậy, chúng là Nước Mắt Phượng Hoàng! Cái tên khốn kia đã 


đắc thang cho chúng tôi thấy thứ trong tay nó — Nước Mắt Phượng 
Hoàng. 


< <Quả thật là một vật phẩm tiện lợi mà. Những vết thương mà 
vừa nãy ta đã nhận, tất cả đã được chữa lành rồi! Ta không để các 
ngươi làm thế nữa đâu, ta chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi! 
>> 


Trong cơn giận, hơi độc mau đen bùng phát từ cả cơ thể Níðhöggr. ... 
Tôi hiểu rồi, chúng đã bí mật sản xuất Nước Mắt Phượng Hoàng. Đó 
là lý do tại sao chúng có thể dùng nó. Rias và tôi lại thủ thế để lại đối 
đầu với Nidhéger. 

“— Đám hơi độc đó, nó sẽ gây sát thương ngay khi chúng chạm vào 
cơ thể ta.” 


“Chuyện đã thành thế này rồi, chúng ta chỉ cần đánh đến khi hắn hết 
sạch Nước Mắt Phượng Hoàng thôi! Em sẽ đánh đến cùng!” 

Đúng đấy, sẽ ổn thôi miễn là Rias và tôi có thể đánh nó đến khi 
chẳng còn giọt Nước Mắt Phượng Hoàng nào sót lại cả! Giờ đây, điều 
đó chắc chắn là có thể! Ngay khi chúng tôi tính xông lên —. Một gã 
dan ông chen ngang giữa Níõhögsr và chúng tôi. 


«_— Những lời đó giống hệt lời của một con rồng. Nghe thấy nó thôi 
đã làm ta thấy thích thú rồi” 


Gã đàn ông mặc áo khoác đen — nó là Crom Cruach! Tên đó, sao hắn 
lại ở đây chứ? Dù tôi đang hoài nghỉ thì hắn cũng chẳng để tâm đến 
tôi khi hắn nói với Níðhöggr. 

“Níðhögsr... ngươi thực sự ngây thơ quá đấy.” 


Thấy Níðhöggr liên tục giải phóng hơi độc ra khỏi cơ thể, Crom 
Cruach thở dài. 


“.„. Crom Cruach, sao ngươi lại ở đây?” 

Hắn lờ câu hỏi của Rias đi. Rồi Níðhögsr nhìn về phía Crom Cruach. 
< <Guhehehe! Không phải Chủ Nhân Crom đây sao! Tuy tôi hơi sợ 
trong cuộc gặp cuối của chúng ta, cùng tôi, ngài và tôi, hãy nuốt 


chứng những tên nay—. > > 


DOON! Âm thanh của một của cú đánh rõ ràng và sắc bén. Nhìn về 
phía nơi phát ra, tay phải Crom Cruach đã thực sự hóa thành vuốt 


rồng khổng lồ, và đã đánh thang vào mặt Níðhögsr trong khi nó đang 
hạ cảnh giác. 


< <OWWW, ĐAU QUA! ĐAU QUÁ DI! S-Sao ngài lại đánh tôi chứ? 
>> 


Máu văng ra khỏi miệng khi nó hét lên trong đau đớn. Crom Cruach 
vặn cổ, và âm thanh giãn cơ vang lên. 


“... Cac ngươi thích mấy trò bip bom này lắm nhi.” 


Ngay cả khi đã tắm trong hơi độc của Níðhögøsr, Crom Cruach vẫn 
can đảm nói những lời đó. 

“Lúc đầu, ta định tìm hiểu xem loài rồng là gì bằng cách quan sát 
Ophis. Nhưng rồi ngươi sẽ can trở ta — gid, ta có thể tiêu diệt ngươi 
đến khi chẳng còn gì sót lại cả nhỉ?!” 

Crom Cruach ngước nhìn bầu trời - không, hắn đang nhìn lên tầng 
thượng Văn Phòng Chính Phủ, rồi hắn hét lên những lời hướng đến 
tên khốn đó. 


“Rizevim Livan Lucifer, ngươi có thấy không? Dù cho ngươi có muốn 
điều khiển lũ Ác Long thì người vẫn phạm sai lầm thôi.” 


Cùng với chiếc áo choàng bay phấp phới, Crom Cruach tuyên bố 
thẳng sau khi han đã đối mặt với Níðhögør. 

“Một con rồng thật sự sẽ không đời nào bị gò bó từ lúc sinh ra cho 
đến khi mất đi; nó chi sống theo ý chí của mình mà thôi. Đó mới là 
loài được gọi là rồng!” 


Đột nhiên, Crom Cruach hướng mắt về phía tôi rồi chỉ lên tầng 
thượng của Văn Phòng Chính Phủ khi hắn nói. 


“— Lên đi.” 


—Hw. Tôi bất ngờ trước hành động của Crom Cruach. Điều đó nghĩa 
là, tên này... muốn tự mình xử lý Níðhöggr sao? 


“... Vậy có được không?” 
Tôi hỏi để xác nhận. 


Vẫn như thường lệ, im lặng là lời đáp của hắn. 


“... Ta rat xin lỗi vi những chuyện trước đó.” 
Thấy tôi cúi đầu xin lỗi, hắn lắc đầu. 


“Không cần đâu. Vì ngươi là Thiên Long, nên cần gì phải cúi đầu 
trước Ác Long như ta.” 

Tôi không thể nói gì lại cả. Rias gật đầu khi cô ấy đối mặt với tôi — 
và Asia khi cô ấy nói. 

“Ise, Asia! Cứ giao nơi này lại cho bon chị, hai em đi trước đi! Hãy di 


và cứu Ogifu-sama với Ogibo-sama với tư cách là 'con trai’ va 'con gái 
họ!” 


! 


—Được thôi! Rias...! Cô ấy bảo Asia và tôi đi cứu Bố Mẹ minh... Ù, 
được rồi. Vai trò đó chỉ dành cho tôi với Asia thôi. Tôi nhìn về phía 
Asia. 


“Dù rằng nguy hiểm, nhưng em muốn đi chứ?” 
Đôi mắt Asia tràn đầy quyết tâm mạnh mẽ khi em ấy gật đầu. 
“— Đi nào.” 


...Được thôi, thé thì đơn giản rồi. Tôi dang rộng đôi cánh rồng, va 
kéo Asia vào vòng tay mình khi chuẩn bị bay. Tôi cần phải nhanh 
chóng lên tầng thượng! Nhưng bầu trời đã nhuốm một màu đen 
tuyền do cả đống lũ Ác Long nhân bản đang lượn xung quanh. Để có 
thể lên được tầng thượng, hình như tôi không còn lựa chọn nào khác 
ngoài việc phải vượt qua chúng. Có lẽ cái tên trên tầng thượng vừa 
mới quan sát Crom Cruach, vầng hào quang hắc ám lạnh lẽo kia — 
hào quang của của Rizevim bay đến chỗ chúng tôi từ sân thượng. Đã 
từng trải nghiệm vầng hào quang của tên khốn đó, cái hào quang 
lạnh lẽo và tan ác mà tôi không thé nào quên được. Khi tôi đang bế 
Asia theo kiểu bế công chúa và sắp bay ra thì cả lũ Ác Long sản xuất 
hàng loạt hợp lại thành nhóm và lao vào chúng tôi. Chúng bị thánh 
quỷ kiếm với hào quang dày đặc và bình lặng. Tức thì, đã có 3 nhát 
chém—. Với tốc độ thần thánh ấy, có vẻ một đường kiếm đơn lẻ đã 
tách ra thành 3 nhát. — Sandanzuki, thứ kỹ thuật mà Kiba đã thi 
triển. Đó là kỹ thuật của cựu đội trưởng Shinsengumi, Okita Souji. 
Dù cậu ta cấm bản thân sao chép kỹ thuật từ cố vấn của mình, sau 
khi cảm xúc đổi thay, cậu ta đã có thể sử dụng nó một cách hoàn 
hảo. Kỹ thuật ưa thích của Kiba ban đầu là kỹ năng chiến đấu tốc độ 
cao. Sandanzuki là một trong những kỹ thuật khéo léo nhất. Ngay 
trước mặt chúng, cả bầy Ác Long đã bị chém lìa bởi ba đòn đánh 
mạnh mẽ. Kiba giơ thanh thánh quỷ kiếm lên khi nói với tôi. 


“Ise-kun, đi nhanh lên! Xenovia, Irina, tớ muốn hai cậu di va hop sức 
với ho!” 


Để đáp lại lời Kiba, Xenovia và Irina chạy đi ngay sau khi họ xử lý lũ 
Ác Long với thanh kiếm của mình. 


“Để bọn tớ làm cho! Chúng tớ sẽ bảo vệ Asia thật tốt!” 


“Chúng ta được biết đến với cái danh hiệu Bộ Ba Giáo Hội ma! 
Xenovia và tớ sẽ hộ tống cậu đến đó, Asia à!” 


Xenovia và Irina vỗ vai tôi. Ngay khi tôi sắp bat đầu bay, Níðhöggr 
nhắm ma trận vào tôi như thể nó đang chuẩn bị tấn công! 


< <KHÔNG DAU, TA SẼ KHÔNG ĐỂ CÁC NGƯƠI ĐI! > > 


Hắn tính bắn ma trận vào tôi uw?! — Đúng lúc nó làm thế, đòn tấn 
công đã bị phân tán bởi vầng hào quang mạnh mẽ do Crom Cruach 
giải phóng. 


“Đối thủ của ngươi là ta. — Đã lâu lắm rồi kể từ lúc ta để các ngươi 
thấy nó, nhưng hôm nay, ta sẽ để các ngươi trải nghiệm.” 


Crom Cruach giải phóng vầng hào quang lớn hơn cả hồi trước. Mọi 
thứ xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những thành viên của 
Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu Những Điều Huyền Bí và lũ Ác Long đang 
chiến đấu với nhau đều đồng loạt dừng lại và hướng sự chú ý sang 
Crom Cruach. Được bao quanh bởi ánh mắt mọi người, cơ thể Crom 
Cruach bắt đầu biến đổi. Tay, chân, lưng, rồi đến đầu hắn; Tất cả 
biến thành dạng mà loài rồng ban đầu sẽ có. Toàn thân hắn tỏa ra 
vầng hào quang đen và vàng. Đôi cánh nhanh chóng trải rộng; Con 
rồng đó thật to lớn, vĩ đại, và hùng manh—. Ác Long của Ác Long đã 
giải phóng nguyên dạng. Mỗi hơi hắn thở đều có kèm ngọn lửa nhẹ. 


[— Được biết đến như là Ác Long mạnh nhất, đây chính là sức mạnh 
mà ta sở hữu!] 

Với đôi cánh đã mở rộng, cái dáng vẻ kinh hoàng ấy khiến con người 
không thể tránh khỏi việc cảm thấy mê hoặc. Khi Níðhögsr thấy 


được hình dạng thật của Crom Cruach, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy, 
và miệng cũng run theo. 


< <Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeehhh! > > 


Níðhögsr hét lên. Vang hào quang đen bao trọn cơ thể Crom Cruach 
quả là hàng thật, giá thật. Tôi... Tôi cũng thấy sợ trong một khắc. 


Nếu tôi ma chiến đấu chống lại han thi — không, tôi hiện đã hiểu sâu 
sắc rằng hắn không phải là loại đối thủ mà tôi có thể chiến đấu ngay 
lúc này... Crom Cruach chi vào thứ gi đó trong tay Níðhöggr; chúng là 
Nước Mắt Phượng Hoàng mà Níðhögøsr đang cầm. Crom Cruach đã 
nói một điều có chủ đích hợp với một con rồng trang nghiêm. 


[Ngươi có bao nhiêu thứ được gọi là Nước Mắt Phượng Hoàng? 
Mười? Hai mươi? Trước mặt ta đây, Crom Cruach, cứ tha hồ dùng 
chúng. — Nhưng, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi hơn ngàn lần! Ta sẽ đánh 
ngươi không ngừng đến khi ý thức của ngươi bị diệt vong!] 


Níðhögsr chẳng thé làm gì ngoài việc run ray toàn thân. Tôi không 
thể trách nó vì sợ chết được. Dù rằng nó có thể hồi sinh sau khi bị 
giết vài lần do lòng tham của nó, con Ác Long trước mắt chúng chẳng 
phải là đối thủ bình thường chút nào; cách nhau một trời một vực. 
Nó không có cơ hội nào cả. 


< <Guuwaaaaaaaaaaaaaahhhh! > > 


Những giọt lệ lăn dài trên mặt Nidhogegr trong khi nước dai liên tục 
chảy ra lúc nó vụng về cố tấn công Crom Cruach. — Tuy nhiên, con 
rồng được biết đến như là Ác Long mạnh nhất đã quăng một đòn 
thẳng mặt Níðhöggr khi nó đang tiến lên. Cơ thể đồ sô của Nidhéger 
bay lên trời. Trong khi bị đẩy đi, Níðhöggr đâm sâm vào vài công 
trình trên đường bay... Thì ra đòn đấm của hắn là như thế. Dạng như 
của Sairaorg-san, à không, nó ở cấp độ cao hơn thể cơ! Tôi định thần 
lại, và chuyển sự chú ý vào việc bay đi. Dù là sẽ tuyệt biết mấy khi 
xem trận chiến của Níðhöggr và Crom Cruach, nhưng chuyện quan 
trọng nhất lúc này là cứu Bố Mẹ tôi! Tôi mở rộng đôi cánh và bay 
lên. Trong vòng tay tôi, Asia — cúi đầu và cảm ơn Crom Cruach. 


“U-Um, cam ơn ông nhiều!” 

Rồi con Ác Long khổng lồ đáp lại. 
[—Chuối.] 

“Eh?” 


Sau đó, Crom Cruach nhấc khóe miệng to lớn lên; hình như hắn đang 
cười. 


[Chuối quả là thứ tuyệt vời. ] 


Cực kỳ ngạc nhiên bởi điều này, mắt Asia bắt đầu ươn ướt. 


“Vang ! 2) 


Khi dang bay giữa không trung — tôi gần như đã dừng lại bởi 
chuyển động đột ngột của Crom Cruach. Không, chắc tôi bị phân tâm 
trong khoảnh khắc đó. ...Kiểu này thì đây là lần thứ ba kể từ lúc với 
Tannin-ossan và Cơn Thịnh Nộ của Fafnir. ...Chết tiệt, chết tiệt thật! 
Tôi hết lòng hối hận khi đã cố đuổi theo Crom Cruach lúc ở nhà. Dù 
rằng Bố Mẹ và Ophis lâm nguy, tôi... tôi quả thực là đã rất ngu xuẩn! 


[Tên đó là con rồng đã quan sát nhân giới từ lâu lắm rồi.] 
Khi tôi đang ngẫm nghĩ, Ddraig nói thế với tôi. 


[— Cộng sự à, cậu tuyệt đối không thể quên đi vẻ ngoài của Crom 
Cruach khi nãy đấy. Đó là hình dạng cuối cùng của một con Ác Long 
chuyên tâm theo đuổi sức mạnh. — Mà, món nợ sẽ được hoàn trả 
thôi. ] 


... Ù, chính xác! Có rất nhiều con rồng đáng để học hỏi —. Đó là lý 
do tại sao tôi tuyệt đối phải trở thành con rồng mạnh nhất và vĩ đại 
nhất — trở thành Sekiryuutei! Lúc đó, tôi chắc chắn sẽ vượt qua 
Crom Cruach—. 


Phần 3 


Có vô số Ác Long san xuất hàng loạt đang chờ trên không lúc chúng 
tôi bay. 


“Haaaaaah!” 
“Oryaaaaaah!” 


Vừa giữ chat cơ thé tôi, Xenovia va Irina phóng thích những dot sóng 
thần thánh vào những con Ác Long bay qua. Dù cho chúng lần lượt bị 
hạ —. 


“Chuyện này là vô tận sao!” 


“Chuyện gì đang diễn ra vậy trời? Rốt cuộc là có bao nhiêu con 
chứ?!” 


Đối mặt với cuộc công kích bất tận của lũ Ác Long, Xenovia và Irina 
cạn lời. Giờ lại có thêm một nhóm Ác Long khác bay đến chúng tôi! 
Sau khi chúng tôi đã bay được nửa chặng đường đến Văn Phòng 

Chính Phủ, Xenovia và Irina lần lượt trải rộng cánh Ác Qủy và cánh 
Thiên Thần và tách khỏi tôi. Họ bắt đầu một cuộc không chiến. Hai 


người họ chém ha lũ Ac Long trong khi hét lên. 
“Có thêm nhiều con Ác Long nữa đến đây nè.” 


“Giao chỗ này cho bọn tớ đi, mấy cậu xông vào trong từ cửa sổ phía 
dưới rồi chạy lên trên, thế thì chắc nhanh hơn đấy!” 


Sau khi nói điều đó xong, Irina giải phóng một làn sóng thần thánh 
với Hauteclere và phá hủy một phần bức tường kính. Vậy ra đó là 
nơi mà cậu muốn tớ vào à. Sau khi nói 'tớ giao phần còn lại cho cậu' 
với hai người họ, tôi nhanh chóng bay tới với Asia trong vòng tay. 
Đúng thật là lũ Ác Long ở đây ít hơn hẳn. Hầu như chỉ có vài con Ác 
Long nhỏ lang thang qua dãy hành lang. Trong khi vẫn ở tư thế bế 
Asia, tôi tiếp tục chạy đi. Dù ở đây có Ác Long thì tôi vẫn lờ chúng, 
và chi tập trung vào việc chạy lên tầng thượng thôi. Đúng lúc đó, có 
giọng nói phát ra từ loa phát thanh trong tòa nhà. 


[Chúc một ngày tốt lành, hỡi những thành viên của Thế Giới Ngầm. 
Ta là Diehauser Belial. Chỗ trú trước đó của ta đã là mất rồi, nhưng 
như mọi người thấy đấy, hiện ta vẫn an toàn đây. ] 


—Gi co! Tôi ngạc nhiên trước chủ nhân giọng nói ấy! Đó quả thực là 
giọng của Nhà Vô Địch! Anh ta ở trên kia sao? Ngay khi đang thấy 
kinh ngạc, tôi đột nhiên dừng chân trước một căn phòng nào đó. Tôi 
cần thận nhìn vào căn phòng. Bên trong có đặt vài cái màn hình. Hiển 
thị trên tất ca những cái màn hình ấy là hình anh của Hoàng Dé 
Belial. ...Thứ đó, là để phát sóng trực tiếp sao? Ngoài ra, vữa nay, 
anh ta nhắc đến thành viên của Thế Giới Ngầm. ... Chúng đã hack 
vào đài truyền hình để phát sóng chuyện này ra Thế Giới Ngầm ư...? 
Trên màn hình, Hoàng Đế nói tiếp với về nghiêm túc. 


“Kế đến, ta có chuyện phải nói cho mọi người. Dé là — mặt tối của 
Rating Game.” 


—Cái gi! ... Chắc chắn, đó là những gì mà Nhà Vô Dich muốn truyền 
đạt. Âm mưu ẩn sau Rating Game. Tôi không ngừng chân để xem lâu 
hơn nữa, và thay vào đó thì tiếp tục di chuyển lên tầng thượng. 
Trong lúc tôi chạy, tiếng nói của Nhà Vô Dich tiếp tục vang vọng 
xuyên suốt tòa nhà. 


[Ở thế hệ của ta, kiểu như nấm mọc nhanh, Ác Quỷ trẻ tuổi tài năng 
lần lượt xuất hiện, vật lộn để tranh vị trí đầu bảng của Rating Game. 
Hạng hai, Roygun Belphegor và hạng ba, Bedeze Abaddon đã học 
được từ nhau về nội dung của Game mà mọi người ca tụng.] 


Khi thấy cầu thang, tôi lao lên nhanh nhất có thể. 


[Nhưng mà, ta đã nghe được vài tin tức đáng lo ngại. Bất kể là 
Roygun, Bedeze, hay những thí sinh khác thì lúc còn trẻ, họ chẳng 
phải là Ác Quỷ nổi bật —. Lần đầu ta nghe được chuyện đó, ta đã 
cười phá lên; ta nghĩ chúng chỉ là những lời đồn đại được lan truyền 
do lòng ghen ti với những người có tài đạt được kết quả thôi. ] 


Rồi Nhà Vô Dich thấp giọng xuống. 


[...Nhưng, vào một hôm, em gái họ ta Cleria nói với ta là con bé đã 
thu thập được một số thông tin thú vị liên quan đến Rating Game. ] 


—Anh biết về quân [Vua] không, con bé đã hỏi thế. Đó là những gì 
Cleria Belial nói. Cleria là người tiền nhiệm của Rias, người đã từng 
phụ trách lãnh thổ của cô ấy (Rias). Trong thời kỳ mà Ba Phe thù 
địch nhau, cô ấy là người phụ nữ đã yêu một nam nhân loài người, 
và cuối cùng, cô ấy đã chết thảm bởi những người cấp cao của Thế 
Giới Ngầm—. 


[Ta đơn giản đáp là 'Ah, chuyện đó chẳng hơn gì truyền thuyết đô 
thị. Nhưng con bé nói tiếp. 'Trong khu vực Nhật Bản mà em được bổ 
nhiệm ấy, nơi ẩn náu của Quy Vương Ajuka Beelzebub nằm gần đó. 
— Con bé nói thé đấy. Vài người khá nổi tiếng nói rằng Ajuka-sama 
đã [làm ra Game] ở đâu đó tại Nhật Bản do sở thích của ngài.] 


Nhà Vô Dich đã trách Cleria. 


[Đừng có làm phiền đến Quy Vương. Dù là gì thì cũng đừng bất can 
mà tiếp cận nơi đó, được không?] 


Thế nhưng, khi nghe những câu chuyện về thí sinh và người cấp cao 


từ Nha Vô Dich kể hồi còn trẻ, cô ấy đã rat thích, va bắt đầu tự minh 
thu thập thông tin. Nhưng cuộc điều tra ngày càng có nhiều thông tin 
ngắt quãng; Cleria tin rằng chắc chắn là có gì đó to lớn núp sau tất 
cả. Giọng của Nhà Vô Địch tràn ngập nỗi u sầu. 


[...Con bé, chi vì vài câu chuyện nhỏ nhoi của ta, ma con bé đã bi 
giết. Vì ta luôn đứng trên vị trí Nhà Vô Địch, hơn tất cả mọi thứ, ta 
không hài lòng về những báo cáo lố bịch mà lũ phóng viên đưa ra. 
Con bé biết mọi thứ về ta, và con bé biết sức mạnh của ta là thật... 
Với ta, con bé là người thân quan trọng hơn bất cứ điều gì khác... Ta 
luôn coi con bé là đứa em gái của mình.] 


Theo sau đó, Nha Vô Dich bình tĩnh nói. 


[Nói đến kết luận thì rõ ràng là Cleria đã bị xóa sổ. — Con bé, đã bị 
chính quyền Thế Giới Ngầm trừ khử. Đây không phải là quyết định 
của bốn vị Quỷ Vương Vĩ Đại, mà là của đám Qủy Cũ. Bởi thế mà sự 
thật đã bị che đậy, ta không hề biết đến sự thật. Ta chỉ được bảo là 
người em họ Cleria của ta đã chết thôi... Để giải quyết những khúc 
mắc của mình, ta dựa vào một đường dẫn nào đó, và cuối cùng là 
biết được sự thật.] 


...Không phải cô ấy bị trừ khử là do yêu nam nhân loài người sao...? 
Nói cách khác, đó chẳng phải là lý do tại sao lại khiến Nhà Vô Địch 
Diehauser Belial gia nhập Qlippoth ư...? Đường dẫn nào đó, ý Anh ta 
là Rizevim và Qlippoth. Anh ta thu được thông tin từ bọn chúng. 
Hoàng Đế Belial nói tiếp. 


[Kết luận là — quân [Vua] có tồn tại. Và trong những bức hình với 
thông tin mà ta hiện đang cho mọi người thấy, sức mạnh mà họ có 
được vào hôm nay là kết quả của việc dùng đến quân [Vua].] 


Tôi e là đoạn video hiện đang được chiếu cho người dân Thế Giới 
Ngầm chính là đoạn video mà chúng tôi đã thấy tại chỗ của Ajuka 
Beelzebub-sama. Thông tin Nhà Vô Địch thu được bằng cách hợp tác 
với Rizevim là sự thật đằng sau cái chết của Cleria và mặt tối của 
Rating Game... Những thông tin đó giờ đang phát tán! Thế Giới Ngầm 
hẳn là đang lâm vào tình trạng hỗn loạn...! Rồi Nhà Vô Địch nói cho 
cư dân Thế Giới Ngầm về mặt tối của Rating Game mà họ không hề 
biết đến —. Nhà Vô Địch cũng đã tuyên bố chính xác những gì bọn 
tôi đã nghe từ Beelzebub-sama. Tôi lặng lẽ tiến bước lên tầng 
thượng. Day là — sự trả thù của anh ta nhằm chống lại Quy C6 với 
tư cách là Nhà Vô Dich vì việc Cleria bị sát hại...! Khi tôi cuối cùng da 
đến được phòng quan sát của tầng thượng, chương trình phát sóng 
của Nhà Vô Dich cũng vừa mới kết thúc. Hình anh trên những cái 


màn hình lớn đối diện tôi trở thành bức tranh tinh lặng. Căn phòng 
rất là rộng. Thậm chí có thể đủ không gian để phục vụ làm địa điểm 
cho một trận chiến... Lúc tôi đặt chân vào phòng, Hoàng Đế Belial đã 
xoay lại và hỏi tôi. Hình như anh ta đã nhận thấy sự hiện diện của 
tôi được một lúc trước rồi. 


“...Vậy thì Sekiryuutei-kun. Cậu tính làm gì ta nào? Bằng cách công 
khai những thông tin thật này cho công chúng, nó sẽ đủ để kết tội lũ 
người đó. Hơn thế nữa, cũng có mấy van đề liên quan đến Agreas, va 
trận đấu với Riser Phoenix-san...” 


Tôi đặt Asia xuống, và rồi bước tới. Tôi từ từ đến gần Hoàng Đế. 

.. Với những gi đã xảy ra ở Thế Giới Ngầm, tôi chi có thể đặt niềm 
tin vào Quỷ Vương-sama thôi. Beelzebub-sama cũng đã nói với tôi từ 
trước, nên tôi có thể làm những việc mình phải làm. Trong trường 
hợp đó, nhiệm vụ hiện tại của tôi là —. An toàn giải cứu Bố Mẹ 
mình. 


“— Tình hình này thì sao cũng được.” 
Một giọng nói rất đỗi thân thuộc sẽ khiến người ta cảm thấy khó 
chịu đã lọt vào tai tôi. Nhìn về nơi mà nó phát ra, một con Ác Quy tóc 


bạc trắng ló mặt từ bóng của thiết bị hiển thị. 


“Ta phải - à không, với tư cách là con trai của Lucifer, ta chưa cho 
phép chuyện này mà, Belial?” 


“.,.Rizevim-sama.” 

Rizevim vỗ vai Nhà Vô Địch, và rồi hướng ánh mắt về phía tôi. 

“Gó vẻ chúng ta lại gặp nhau sau lần chạm mặt trước đó trên Thiên 
Dang nhỉ, Sekiryuutei. Ngoài ra — Gigantis Dragon Princess-kun 
(Asia).” 

Tôi kiềm chế cơn giận khi nói với hắn. 

“...Chào, con trai của Lucifer. Ta muốn gặp ngươi lắm đấy. Mà, 
nhanh lên và thả họ ra đi, Bố Me của ta! ... Và, tại sao ngươi lại làm 
thế với Ophis?” 

Khi nghe câu hỏi của tôi, Rizevim nhún vai. 

“Ta chỉ muốn ngăn Ophis đột ngột hỗ trợ, thế thôi. Ophis - có lẽ hợp 


hơn khi nói là Lilith; ta muốn tăng sức mạnh của cô ta... NíÕhögsr 
dựa vào ma thuật của Aši Dahaka để bước vào không gian ngầm của 


thi trấn mà bọn ngươi đang sống; vào lúc nay, Bố Mẹ ngươi ban dau 
được dùng làm con tin, và bởi Bố Mẹ của người bạn của Thần Long 
bị dùng làm con tin, cô ta vẫn sẽ tiết lộ. Nhưng vì có sự can thiệp từ 
bên ngoài, nên chuyện đó đã không xảy ra.” 


Đó là lối suy nghĩ tệ hại nhất, lão già khốn nạn này...! Tôi có thể cảm 
thấy cơn tức giận đang liên tục trào dâng! Rizevim lộ ra nụ cười bạo 
dạn. ...Nhưng mà, nhìn kỹ thì có vẻ như hắn có quầng thâm dưới 
mắt, hay chi là tưởng tượng của tôi thôi? 


“Thật tuyệt khi ngươi lam được. — Cũng có người khác nữa, một vi 
khách rất là quan trọng đã đến.” 


—Ah! Tôi lập tức hiểu những gi mà Rizevim đang nói. Từ bên kia của 
bức tường kính bên ngoài phòng quan sát, có thể cảm thấy vầng hào 
quang mạnh mẽ. Với một tia sáng, nó phóng thẳng lên không trung 
từ khoảng cách khá xa! Cái tên đập mạnh phá vỡ bức tường kính 
chính là Vali, với cả cơ thể đang vận lên mình bộ giáp trắng tinh! 
Ngay khi Vali đến, cậu ta đã đối mặt với Rizevim và nói. 


“Ngươi bị dồn vào đường cùng rồi, Rizevim.” 
Khóe miệng Rizevim nhếch lên khi hắn nở nụ cười. 


“Người cuối cùng xuất hiện lại là đứa cháu trai đáng yêu của ta. 
Dường như tất cả những nhân vật chính của đêm nay đều đã bước 
lên sàn diễn cả rồi.” 


..Tén khốn Rizevim đó, hắn quá tự phụ! Dù cho lời của ngươi của 
hoa mỹ cỡ nào, hắn vẫn không thể giấu đi ác ý! Ta đã nhìn thấu 
ngươi từ lâu rồi! Tôi bước lại gần Vali và hỏi cậu ta. 


“Những người khác đâu?” 


“Họ đang ở bên ngoài cùng mấy người đi cùng ngươi, đang chiến 
đấu.” 


Ra là vậy, họ đã tụ họp lại ở bên dưới. Mục tiêu của Vali là Rizevim. 
Nhưng đó cũng là lý do lý do cho tôi. 


“Ta chắc là ngươi không để người khác can thiệp đâu nhỉ. Nhưng, 
hãy để ta làm thế với ngươi. ... Dù sao thì ta cũng là người liên lụy 
mà.” 

“...Được thôi. Ngươi cũng được xem là một tên gánh nỗi bất hạnh 
tương tự. Chúng ta sẽ cùng chiến đấu, nhưng đừng có mà cản trở ta 


day!” 


Sau khi trao đổi ý kiến của minh với Vali, bọn tôi xác nhận ý định 
của nhau. Hai Thiên Long đã thủ thế trước mặt Rizevim. Rizevim nở 
nụ cười mia mai, và nói với chúng tôi. 


“Vậy thì hãy cho phép ta giới thiệu khán giả cho buổi trình diễn 
này.” 


Rizevim búng tay, và ở góc phòng quan sát xuất hiện một ma trận 
dịch chuyển. Sau khi ánh sáng dịch chuyển phai đi, những người hiện 
ra tại đó là - Bố và Mẹ tôi. 


“— Đó là vợ chồng nhà Hyoudou.” 


Hai người được Rizevim giới thiệu lại chẳng hề biết gì về tình huống 
này, và tổ ra cực kỳ bối rối. Tôi tháo mũ của bộ giáp, và gọi họ. 


“...Bố! Me!” 
Sau khi nhận thấy giọng tôi, Bố Mẹ nhìn vào tôi. 


“...I-Ise...? Sao con lại mặc thứ kỳ quặc đó thé? Và tại sao Asia cũng ở 
đây?” 


“TÙ đầu, cái gã đàn ông tóc bạc trắng này đã nói mấy chuyện kỳ la 
lắm. Mẹ con với ta đều thấy bối rối. Chuyện gì đang xảy ra thế...?” 


TƯƠNG Dựa vào những lời của Mẹ, tôi biết được hai người họ hiểu thế 
nào về tình hình hiện tại rồi. Nói cách khác, cái sự thật tôi là Ác Quỷ 
đã —. Với khí phách, tôi hôi Rizevim. 


“ .Rizevim, tên khốn, ngươi đã nói chuyện quái gì?” 
Tên khốn đó lộ vé vô tư, và mỉm cười thích thú. 


“Không có gì nhiều đâu, chỉ là mấy câu chuyện nho nhỏ ấy mà. Kế 
đến là chủ đề chính. Miễn là ngươi diễn thật, Bố Mẹ ngươi sẽ không 
hiểu được sự thật về ngươi đâu” 


....Cái tên đê tiện đó! ...Hắn bắt Bố Mẹ tôi phải xem trận chiến của 
chúng tôi bằng chính mắt họ... khốn kiếp! Tim tôi đang không ngừng 
đập dữ đội, và tôi không thể ngăn chân tay mình run ray. — Tôi 
tuyệt đối không thể để Bố Mẹ thấy tôi chiến đấu với khả năng siêu 
nhiên được! Nhưng, nếu không đánh thì tôi sẽ không thể cứu Bố Mẹ 
mình! Tôi không có lựa chọn từ chối, tôi chỉ có thể chiến đấu thôi! 
...Sao lại thế này cơ chứ? Được rồi, đến giờ tôi vẫn chưa có cái cớ 


hay nào ca! Tim tôi tiếp tục dap đữ đội vào lồng ngực, và lúc đó, Vali 
nói với tôi. 


“Ta sẽ giải quyết Rizevim. Ngươi giải quyết Nhà Vô Địch đi.” 
Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi đáp lại. 


“Ta chẳng ngờ đến việc mình sẽ chiến đấu với đối thủ mà ta dự 
định đấu vào tương lai ngay tai đây... Ta quả thực là chang ngờ đến.” 


“...Sao cũng được, cả hai tên đó đều là quái vật. Dù chúng ta có đổi 
đối thủ thì vẫn sé là một cuộc chiến khó nhàn thôi. Vì ta muốn ngươi 
cứu Bố Mẹ mình, hãy cho họ thấy quyết tâm bất khuất để sống sót.” 


“.„. Trước đó, ta đã chết hai lần rồi còn gì. Nếu chuyện đó thực sự 
xảy ra thì ta sẽ chết lần ba.” 


Tôi miễn cưỡng tự chế giễu bản thân. ...Nhưng, nếu lần ba mà tôi 
chết vì Bố Mẹ thì sẽ ổn cả thôi. Tuy vậy, tôi không định để chết! Sau 
khi trao đổi ánh nhìn với Vali, cả hai bọn tôi đều thủ thế để đối đầu 
với đối thủ tương xứng. Tôi sẽ đánh với Nhà Vô Địch, còn Vali đánh 
với Rizevim. Bốn người giờ đang đối mặt với nhau. Sau một khắc im 
lặng ngắn ngủi —. Chẳng có lời nào nữa, trận chiến bắt đầu. Người 
đầu tiên lao lên là Vali. Cậu ta tiến thẳng về phía Rizevim đứng đối 
diện mình trong khi siết chặt nắm đấm đang được bao phủ trong một 
lượng hào quang to lớn. Tuy hắn trực tiếp trúng đòn, Rizevim vẫn dễ 
dàng làm vầng hào quang đã được tăng cường với Sacred Gear của 
Vali tan biến! Vali chao đảo. 


“Argh, chừng nào còn liên kết với Sacred Gear thi đòn đánh trực 
tiếp sẽ không có tác dụng à.” 


Sau khi lam bẩm thế xong, cậu ta tiếp tục lao về trước để đánh! Kết 
hợp giữa đá và đấm ở tốc độ cao! Nhưng điều đáng ngạc nhiên là 
Rizevim đã mau chóng tránh tất cả. Tận dụng sơ hỡ, hắn phản công 
Vali! Từ lưng Rizevim, đôi cánh của Lucifer trải rộng và hắn dọng 
thẳng vào bụng Vali với nắm đấm thấm đẫm quỷ năng! Ngay khi Vali 
trúng đòn đó, giáp của anh ta vụn vỡ do hiệu ứng của Sacred Gear 
Canceller, và cậu ta trúng thẳng một đòn vào bụng. 


“.,,Guaht” 


Ăn một cú đấm cực mạnh, Vali kêu lên. Máu rỉ ra từ khóe miệng, 
nhưng cậu ta vẫn thủ thế, và lại trang bị giáp. Tương tự cái lúc tôi 
đánh với Rizevim trên Thiên Đàng; miễn là tôi ăn đòn trực tiếp, hay 
thậm chí chỉ là một vết xước thì hắn sẽ chạm vào giáp tôi, và tôi sẽ 


nhận một đòn đau đớn! Nếu mà tôi dùng khả năng Penetrate, có lẽ 
tôi sẽ có thể hạ tên đó... Nhưng bởi Vali nói chính cậu ta sẽ hạ hắn, 
tôi nên tập trung vào việc đánh bại Nhà Vô Địch trước mặt mình! 
Trận chiến bên tôi bắt đầu; tôi rút khoảng cách, rồi bắt đầu một trận 
cận chiến không nương tay. Không có lấy một sơ hỡ. Tôi chẳng thể 
tìm thấy cái nào hết. Trong cuộc trao đổi chiêu thức ngắn ngủi, mọi 
đòn của tôi đều bị anh ta dễ dàng tránh. Khoảng cách sức mạnh giữa 
chúng tôi quá lớn! Tôi hôi Nha Vô Dich. 


“Có vė như đồng đội của ngài không có ở đây.” 


Quả thật, Nhà Vô Địch đang một mình ở đây. Trên đường đến đây, 
tôi đã không chạm mặt bất kỳ người hầu nào của anh ta; phải chăng, 
chuyện này hẳn là do anh ta đã ra lệnh cho đồng đội không theo 
mình đến đây. Đúng như tôi đoán, Nhà Vô Địch nói. 


“Đúng vậy, ta đã bảo họ đứng ở ngoài kia vì họ không cần phải theo 
ta đến nơi này.” 


...Thì ra anh ta đã quyết định tự mình gánh hết trách nhiệm. Đó là cái 
gọi là nghĩa vụ của anh ta. Anh ta thật sự sở hữu những phẩm chất 
của một Nhà Vô Dich. 


[Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost 
Boost Boost Boost!†] 


Tôi dùng sức mạnh Boost để nhân lực nắm đấm, và thui lên ngay! 
Thế nhưng, nắm đấm được tôi khuếch đại sức mạnh rất nhiều đã bị 
tránh một cách dễ dàng. Nó chỉ đấm trúng không khí thôi. Tôi giữ 
thẳng tư thế, và cố lao lên nữa. Nhà Vô Địch chạm thẳng vào nắm 
đấm của tôi! Đột nhiên, vầng hào quang khuếch đại nắm đấm tôi tan 
biến! — Gái gì! ...Sức mạnh của tôi biến mất sao?! Bị hoá giải ư? 
Không, nó hơi khác với khả năng của Rizevim! Nếu mà tôi bị tên 
khốn đó chạm vào thì đến cả giáp của tôi cũng sẽ biến mất! Ngay lúc 
đó, chỉ cảm thấy như thể sức mạnh Boost trên nắm đấm đã biến mất 
thôi! Thấy vậy, Nhà Vô Dich nói. 


“—[Vô Hiệu]. Đó là khả năng của ta, Belial. Ta chắc là cậu đã nghe 
về nó ...” 


...Tôi hiểu rồi, thì ra đó là [Vô Hiệu]. Sức mạnh có thé vô hiệu hóa 
khả năng đặc biệt —. Hóa ra đấy là cách mà anh ta hoá giải khả năng 
Boost của tôi. Dù là vậy, tôi vẫn không ngừng tấn công! Sau đó, tôi 
tăng cường cường độ các đòn đánh. Tôi điên cuồng tan công với đấm 
và đá kết hợp với nhau, và tung ra những phát bắn quỷ năng mạnh 
mẽ, thế mà tất cả đòn tấn công của tôi vẫn bị Nhà Vô Địch hoá giải 


với một cử chỉ nhỏ. Ngay cả khi tôi bắn quỷ năng thi chúng đơn giản 
là vỡ tan trong lòng bàn tay anh ta. Tôi cường hóa đòn đánh với 
[Boost] và [Penetrate] khi tiếp tục tấn công. Nhưng những đòn tấn 
công đã được cường hóa với [Boost] vẫn bị hắn vô hiệu hóa. Ngay cả 
khi tôi dùng khả năng [Penetrate] thì tôi cũng không thể đánh trúng 
anh ta; dù cho phản công bằng [Penetrate] vào điểm mù, tôi vẫn 
không thể làm gì hiệu quả. ...Nếu tôi có thể đánh thẳng vào anh ta 
với [Penetrate] thì sát thương sẽ trực tiếp truyền đến anh ta! — 
Nhưng, tôi không thể đánh trúng anh ta! Mọi đòn của tôi đều bị 
tránh! Chuyển động né tránh của Nhà Vô Địch cứ như đang múa một 
điệu thanh lịch vậy. 


Ngược lại thì tôi là người toát mồ hôi đầm đìa. Đối thủ chẳng hề sử 
dụng toàn lực gì cả! Đây là người ở cấp Quỷ Vương sao! Nhà Vô 
Địch tuyệt đối! Xếp hạng hàng đầu của Rating Game! Nếu tôi có thể 
dùng Crimson Blaster hay Longinus Smasher thì có lẽ là có thể. 
Nhưng mà, tôi thậm chí còn chả thể chạm tay vào Nhà Vô Địch! Dù 
thế, tôi vẫn không ngừng tấn công, và tiếp tục đối mắt với Hoàng Đế 
Belial. Trong khi tránh những đòn tấn công của tôi như thể chúng là 
của một tên tân thủ, anh ta bình tĩnh nói. 


“Cậu đánh hay lắm; thẳng và trực tiếp mà không hề có chút gì là do 
dự. Ta thực sự muốn làm một trận với cậu trong Game” 


“Giờ thì đã quá muộn rồi! Không phải ngài đã làm những gì mình 
muốn rồi sao?! Kết quả của chuyện đó là toàn bộ Thế Giới Ngầm đã 
chìm vào hỗn loạn đó! Lời thú nhận của ngài... của Nhà Vô Địch 
mang đầy sức nặng lắm đấy!” 


Đúng vậy, sau khi nghe mọi thứ Nhà Vô Địch nói, chắn chắn là khắp 
nơi trên Thế Giới Ngầm sẽ có biến. Liệu họ sẽ nghĩ đó là lời nói dối? 
Không, Nhà Vô Dich có sự ủng hộ tuyệt đối từ Thế Giới Ngầm, và lời 
thú nhận đó vừa nặng nề cũng vừa thực tế. Dù cho Nhà Vô Địch có 
liên quan đến các hành vi khủng bố, không, chính xác là do anh 

ta sẵn lòng hợp tác với lũ khủng bố, nên đó hẳn là sự thật. Mọi người 
có lẽ sẽ tin. 


“Ah. Ta hiểu chứ. Ta hoàn toàn hiểu.” 


“Ngài không hề hiểu?! — Đòn tấn công của ngài mang theo cảm giác 
lưỡng lự kìa!” 


Đúng đấy, Nhà Vô Địch, anh ta — chưa đánh thẳng vào tôi gì cả! Hầu 
như thì anh ta đánh lại tôi bằng khả năng vô hiệu hóa của mình thôi. 
Nếu anh ta thực sự có ý định, sức mạnh của tôi bị hoá giải ngay, anh 


ta có thé khiến tôi bi trọng thương! Nha Vô Dich, anh ta — dang 
lưỡng lự trong trận chiến này! 


“Kul” 


Ngay khi Nhà Vô Dich và tôi dang trò chuyên, Vali đã gục xuống sàn. 
Cậu ta đứng lên lại, trang bị giáp nữa, và đối đầu với Rizevim... nếu 
mọi chuyện tiếp diễn như thế này, cuối cùng cậu ta sẽ thua vì kiệt 
sức mất! Nếu cậu ta có thể dùng Jugsernaut Drive thì sẽ là câu 
chuyện khác, nhưng cứ vô tư mà dùng thứ đó sẽ tiêu tốn một lượng 
lớn sức chịu đựng và quỷ năng. Vì đối thủ có sức mạnh của Sacred 
Gear Canceller, toàn bộ sức chịu đựng và quỷ năng sẽ bị lãng phí nếu 
việc chuyển đổi bất cẩn bị vô hiệu hoá. Đối với Vali, đánh như vầy 
ngay lúc này là lựa chọn tốt nhất. 


“Hoho, gì đây? Vali. Dùng mấy đòn tấn công này để chống lại ông 
của cháu là vô dụng đó” 


Rizevim nói thế với vẻ thỏa mãn.. mặt khác, Vali lộ vé cực kỳ không 
hài lòng. Vali chìa tay phải ra sau khi giải phóng bộ giáp và từ tay 
phải, cậu ta tạo ra vài ma trận dùng để bắn những đợt ma thuật về 
phía Rizevim. Rồi Rizevim — không hề dùng khả năng huỷ bỏ, và 
thay vào đó là tránh chúng! Những đòn tấn công đó là ma thuật 
thuần túy! Chúng không phải là thứ được làm ra với Sacred Gear, 
chúng là những đòn tan công thuần ma thuật! Cái tên Vali đó, cậu ta 
có tài năng vuoi trội về mang ma thuật! Ra là vậy, cậu ta dựa vào 
giáp Balance Breaker để giảm khoảng cách về khả năng thể chất của 
họ, và rồi dùng ma thuật hay quỷ năng để tấn công Rizevim. Vì Vali 
tấn công với ma thuật, hắn nói với giọng điệu khó chịu. 


“... Thật chướng mắt. Là con trai của Lucifer, ngươi lại hành xử như 
Lilin, thế mà ngươi vẫn định thể hiện thái độ nghiêm trang...”(Edit: 
Lilin được biết đến trong thần thoại là những linh hồn ban đêm tấn 
công đàn ông. Đôi khi được gọi là con gái của Lilith - người vợ đầu 
của Adam, và sau đó là Lucifer) 


Vali nói khi chỉ vào Rizevim. 


“Vang hào quang nguyên gốc mà ngươi đang cố giẫu trong người, 
nhưng lại không thé chứa được hết khỏi việc ri ra sự độc ác không 
kém phần tàn bạo. Rizevim, từ đầu, ngươi đã xấu xa và nham hiểm 
rồi.” 


BỊ cháu trai chỉ ra điều này, Rizevim đờ người một lúc, và rồi cười 
'hehe' một cách ác độc. 


“Thế a, còn cháu thì sao, đứa cháu ngu ngốc-kun? Gó lẽ nào cháu 
thậm chí còn không thể thắng trận chiến một chọi một để báo thù 
người ông già côi và nhu nhược này như một con rồng rác rưỡi?” 


Hắn thậm chí còn lè lưỡi ra; hắn vẫn đùa giỡn với thái độ loi choi 
như thường lệ. Ah, đó là những gì mà tôi cũng đã nghĩ. Dù cho hắn 
làm lời nói và hành động của mình trang nghiêm đến cỡ nào đi nữa, 
cái thái độ ngu đần hiện tại mới là bản chất thật của Rizevim. Ngay 
cả khi hắn diễn với những cử chỉ của Quỷ Vương, thì nó chẳng hơn 
gì là đang diễn —. Vì là cháu trai của hắn, Vali vốn đã nhìn thấu bản 
chất thật của ông mình. — Vào lúc đó, Rizevim hướng mắt về phía 
tôi, và rồi gọi. 


“Nhà Vô Dich-kun! Nhanh lên và dùng thứ đó di!” 


Hắn đột nhiên ra một chỉ thị. Tôi quan sát lúc Nhà Vô Dich lấy một lọ 
nhỏ chứa chất lỏng màu đỏ từ túi áo ngực ra. Nhà Vô Địch, chẳng hề 
có lấy một tiếng động, ngay lập tức biến mất tại chỗ—. 


“Gah! ” 


Thực sự là anh ta dang bóp mặt tôi...! Khoảng cách giữa chúng tôi đã 
bị rút ngay tức thì! Nhà Vô Địch dùng một ngón tay để mở nắp, và 
tay kia thì anh ta ép miệng tôi mở ra và tính đổ nó vào. Để kháng cự, 
tôi dùng hai tay đẩy Nhà Vô Địch, nhưng một phần nhỏ chất lỏng 
trong lọ vẫn vào được miệng tôi! Cuộc phan công của tôi đã bất 
thành vì Nhà Vô Địch đã phóng một mạch về phía sau căn phòng!... 
Miệng tôi bị lấp đầy bởi thứ vị kinh tôm, vị và mùi máu dong lại trên 
đầu lưỡi, và cam giác rất là nhớt nhát. Thế mà cũng có cảm giác như 
vị quen quen. Miệng tôi thường chứa đầy máu trong suốt các trận 
chiến. Đúng vậy, thứ chất lỏng màu đỏ đó là - máu! ...Tôi chẳng biết 
máu gì cả; sao chúng lại bắt tôi uống chứ—. Dokun dokun! Sau đó, 
tim tôi đập mạnh liên hồi! Đồng thời, tôi không thể ngăn cơn run 
khắp người. Theo sau đó, bên trong tôi, cơ thể bắt đầu nóng lên, và 
sức nóng tỏa lan khắp người! Nhiệt độ được tạo ra trong cơ thể làm 
đến cả tôi cũng phải ngạc nhiên! Tôi không chịu nổi, và tôi giải 
phóng giáp bọc tay phải mình. Rõ ràng là tôi không định để tay phải 
biến thành tay rồng, thế mà nó đã tự biến thành tay rồng. ...Tôi biết 
là mình vẫn chưa cường hóa long lực của mình. Tay chân tôi... chúng 
hóa thành rồng! Tôi liền hiểu ra. Đúng vay, thứ màu đó là - long 
huyết! Long huyết của tôi dùng để cường hóa khả năng của Gasper. 
Tương tự thế, Nhà Vô Dich ép tôi phải uống máu của rồng. Vậy là, 
long lực trong người tôi tăng lên; cơ thể nóng ran, và tôi không thể 
ngăn mình biến đổi. Tay tôi đã chuyển hết thành rồng, và nhiệt độ 
bất thường đã chạm đến đầu tôi! Rồi mũ của tôi tự giải phóng—. 


“Hyaa ! 2) 


Tôi nghe tiếng hét của Mẹ. Tôi nhìn về Mẹ, và bà nhìn lại tôi với vẻ 
mặt như thé đang nhìn vào một con quái vật. ...Chuyện gi đang diễn 
ra thế này? Trong lúc tôi nghĩ thế, tôi dùng tay chạm vào mặt mình. 
...Gái cảm giác chạm vào da người mà tôi thường không thể cảm 
nhận được, nhưng thay vào đó điều tôi cảm nhận là kết cấu của lớp 
da rất cứng. Rizevim gửi một cái ma trận nhỏ bay về phía tôi. Từ ma 
trận đó là một tấm gương. Tôi nhìn vào tấm gương - da tôi đã trở 
nên cứng rắn, mắt tôi to ra, và răng mọc ra khỏi miệng tôi; cái ngoại 
hình hoàn toàn giống người ngoài hành tinh. ...Tôi, đến cả mặt tôi 
cũng đã bắt đầu hóa rồng rồi... Trong tình huống này, Rizevim khẽ 
cười lúc hắn vui vẻ nói với Bố Mẹ tôi. 


“Hãy nhìn kỹ vào, ông bà Hyoudou. Cái thứ có dạng con trai trước 
mặt các ngươi trông như - một con quái vật.” 


—! ...Tên khốn, han thực sự nói điều đó ngay lúc này?! Ngay từ đầu, 
hắn đã định để tôi hóa rồng, và cho Bố Mẹ xem ư?! Hắn thực sự 
chuẩn bị chuyện này như một buổi trình diễn sao?!... Đây là cách hắn 
trả miếng vì việc tôi đánh hắn trên Thiên Đàng. Tên khốn đó thật sự 
bị ám ảnh về chuyện đó... Khon kiếp! Nghiêm túc đấy, Sh’t chó còn 
tốt hơn tên khốn này...! Rizevim nói tiếp. (Edit: câu này do Eng ko 
phải mi) 


“Vào mùa xuân năm ngoái, đứa con trai quý báu của các ngươi đã 
chết. Sau đó, con rồng này đã chiếm vị trí con trai các ngươi. Hắn 
sống một cuộc đời giả dối với các ngươi. Trong những kỳ nghỉ, có 
phải hắn nói với các ngươi rằng hắn cần đi xa không? Đó là bởi hắn 
cần phải về thế giới của Ác Quỷ. Vào dịp cuối năm, có phải hắn luôn 
bận rộn không, và không thể dành thời gian quây quần bên các 
ngươi? Đó là bởi hắn đang thực hiện một hành vi nào đó, như một 
người ngoài hành tinh, và như một con quái vật!” 


Tên khốn đó, hắn thực sự đang tận hưởng chuyện này, hắn nói mấy 
chuyện đó với vẻ mặt vui thú! Mặt Bố Mẹ tôi nhuốm màu sợ hãi khi 
họ nhìn Rizevim và tôi. ...Tôi không muốn nhìn biểu hiện đó trên mặt 
Bố Mẹ mình. 


“Đừng nhìn vào con, Bố ơi, Me ơi.” 


...Tôi cố nói những lời đó. Nếu ở đây mà có một cái hố, tôi rất muốn 
trốn vào đấy! Với cái ngoại hình thế này, tôi chắc chắn không muốn 
để Bố Mẹ nhìn thấy! Ngừng lại đi! Làm ơn, ngừng lại! Tôi hy vọng 

tất cả chuyện này chỉ là một giấc mộng! Thế này... với chuyện này... 


uhh! Tâm trí...tôi đã đổ vỡ. Tôi không thể làm gi ngoài việc khóc hết 
—. Trong khi đó, Rizevim tiếp lời với vé mặt tươi vui. 


“Bố? Mẹ? Oh ho, vợ chồng các ngươi có nghe gì không? Con quái vật 
đó van tinh dùng những lời nói dối để lừa các ngươi, phải không 
nào?” 


Lúc này đây, đứng trước mặt tôi, người đang che chắn cho tôi. — là 
Asia! Những giọt lệ đang chảy dài trên mặt Asia khi cô ấy tuyệt vọng 
nói với Bố và Mẹ về tình huống này. 


“Bố, Mẹ! Người này đúng là Ise-san! Làm ơn, hai người phải tin! Quả 
thật là anh ấy đã tái sinh thành Ác Quỷ, và anh ấy cũng có sức mạnh 
của rồng trong người. Dù vậy, chẳng có gì sai khi anh ấy vẫn là 
Hyoudou Issei! Xin hãy tin anh ấy! Hai người phải tin... Con xin hai 
người!” 


Nhìn vào Asia đang khóc, Rizevim mỉm cười khi hắn nói. 


“Vợ chồng Hyoudou, cô gái tóc vàng này cũng là Ác Quỷ đấy. Đừng 
để bị gạt. Loài Quỷ ban đầu là quái vật chuyên dùng những lời cám 
dỗ ngon ngọt để kéo con người xuống vực sâu; lúc này, cả hai người 
các ngươi đã bi dụ bởi những lời thì thầm của Quy, nên sẽ tốt hơn 
nếu các ngươi lưu ý điều đó.” 


...Asia là cô gái ngoan. ...Lý do duy nhất mà Asia chết là do tôi.... 
...Bố, Mẹ, hai người không tin con thì cũng không sao. Nhưng, chi 
mình Asia thôi - hai người chi cần tin Asia thôi...! ...Tôi... không thé 
nói gi cả; chịu đựng những cuộc tấn công ngôn từ như thế, tôi chỉ có 
thể xin lỗi một cách mù quáng. 


.....Con đã phạm tội dối gat hai người đến tận bây giờ. Đây là hình 
phạt thầm lặng của con. Có lẽ đây là thời khắc quả báo đến tìm con. 
Vì con chưa bao giờ nói cho hai người biết về Ác Quỷ. Không, dù có 
nói vậy, liệu Bố Mẹ sẽ tin? Ngoài ra, nếu tôi nói cho họ, có khả năng 
là tôi sẽ kéo họ vào thế giới siêu nhiên. Giả sử là vậy... Tôi không 
thể. ...Tuy nhiên, kết quả là, Bố Mẹ tôi vẫn lâm nguy. Đúng rồi, tất cả 
là lỗi của tôi! Nếu tôi chưa bao giờ dính líu tới Raynare, chuyện sẽ 
không thành ra thế này. Nếu tôi thông minh hơn, có lẽ tôi sẽ tìm 
được cách sống như một con người. ...Nhưng, Bố Mẹ biết không. Con 
không có chút hối tiếc nào khi trở thành Ác Quỷ. Con đã gặp nhiều 
người, và học được nhiều điều. Khi là người, chúng là những thứ 
tuyệt đối không thể trải nghiệm được. Chi có mỗi điều này thôi, con 
chắc chắn không bao giờ thấy hối hận. Điều duy nhất mà con thấy 


hối han là - con chưa từng cho Bố Mẹ mình biết về danh tính thật 
của con. Vậy nên, tôi cần phải xin lỗi họ. 


“Con thành that xin lỗi, Bố, Mẹ.” 


Thế là tôi đã xin lỗi. Đó là tất cả những gi mà tôi có thể làm. Ngay cả 
khi bị họ chối bỏ, ngay cả khi họ cắt đứt mối quan hệ phụ huynh-con 
cái, điều đó cũng được. Sau đó, sẽ ổn miễn là tôi có thể cứu họ. U, 
tôi chắc chắn cần phải cứu họ. Tôi thề! Sau khi cứu họ xong - tôi sẽ 
rời đi. Tôi không thể cho phép họ lâm nguy thêm lần nào nữa, tôi sẽ - 

ngoan ngoãn mà biến mất. Từ phía Bố Mẹ, tôi sẽ ngoan ngoãn biến 
mất. Vậy nên, con xin lỗi, Bố, Mẹ. Tôi đã bật khóc. Tôi - thấy ân hận. 
Sau khi tôi đã chuẩn bị tinh thần bi họ chối bỏ, một giọng nói hướng 
về phía tôi. 


“Con là Ise? Có phải không?” 


—Đó là giọng của Bố. Bố đi đến gần tôi đôi chút. Rizevim sốc một 
khắc, rồi hắn nói với vė khiếp dam. 
“Khoan đã nào, ông Hyoudou, ông chắc là không bị gạt đâu nhỉ. Kể 


mấy câu chuyện như vậy trong khi rơi những giọt lệ chứa Bốn cảm 
xúc thế kia, đó là chuyện mà Ác Quỷ có thể làm dễ như chơi.” 


Nhưng, Bố lắc đầu, và vẫn tiếp cận tôi. 

“Ông lầm rồi, thằng bé là Ise. ... Cái thói quen xấu luôn xin lỗi kia 
giống y hệt.” 

Rồi Mẹ theo sau ông lúc bà gật đầu và nói. 

“Ừ, tôi cũng biết. Dẫu cho mặt thằng bé có thay đổi, tôi hiểu được 
phản ứng của thằng bé. Issei. Đứa trẻ đó là Ise!” 

Hai người họ - đã đến trước mặt tôi và Asia. Bi hóa rồng, tôi không 
thể nhìn thẳng vào họ... nhưng Bố đã đứng đối diện tôi, và bảo vệ 
tôi. Đứng trước Rizevim va Nhà Vô Dich, đôi chân ông run lay bẩy 
nhưng ông van hét lên. 

“Từ giờ, tôi sẽ không để ông làm gì với con trai của tôi đâu! Nếu 
muốn chạm tay vào Ise, thì các ngươi phải bước qua xác tôi!” 
—Mn! ...Tôi bị sốc bởi những lời Bố nói. 


“,..Đối với tôi, từ khi sinh ra, nó rat đỗi bình thường, không gi đặc 
biệt xảy ra. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện làm gì đặc biệt cả. Tôi 


chi muốn một công việc bình thường va đơn giản; chỉ muốn một gia 
đình bình thường; chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường với gia 
đình đó mà thôi. Ngay cả bây giờ, đó là những gì tôi hằng mong 
muốn.” 


Bố khẳng định rõ. 

“Dù thằng bé có là Ác Quỷ hay không, hoặc là trở thành Quỷ Vương, 
tôi chẳng biết gì về nó cả. Dù là tình huống hiện tại, tôi thấy rối trí 
đến mức không hiểu chuyện gi. ...Nhưng, tôi biết một điều; đứa trẻ 
này là con trai mình! Đây là chuyện hiển nhiên, với thằng bé là Ise 


^* 3 


của tôi. 

Rizevim lắc đầu, và nói với Bố. 

“Này này này, ông Bố ơi. Ông cần phải nhìn tốt hơn chứ. Đối với ông 
thì thứ tạo vật đỏ chót kia trông như con người à? Giống con ngươi 
ư? Nghe kỹ này. Đó là Ác Quỷ, và đó cũng là một con rồng nữa. Nói 
cách khác, nó là quái vật đó.” 

“Không, thằng bé là con tôi. Ise của tôi. Ngươi sẽ không hiểu đâu. 
Nhưng, tôi có thể hiểu. Đó là bởi vì, tôi là gia đình của thằng bé. 
Mười bay năm qua, tôi đã nuôi dạy đứa trẻ này” 

Đáp lại những lời của Bố, Rizevim thở dài. 

“Ngươi đã hiểu cái gì trong mười bay năm qua vậy, con người-kun? 
Ngươi thậm chí có hiểu sự thật và thực tế của thế giới này không, 
con người? Nói trắng ra; cái kể còn chẳng thấy được bản chất hào 
quang của một người lại có thể hiểu được ư?” 

Để bảo vệ tôi, Mẹ đang ôm chặt lấy tôi. 


“Con là Ise? Ah, Mẹ có thể hiểu sau khi ôm con. Đứa trẻ này là Ise. 
Đó là bởi Mẹ đã ôm con nhiều lần rồi, nên Mẹ hiểu được.” 


Bố giang rộng vòng tay, và rồi tạo tư thế bảo vệ lúc ông nói. 


«_— Mười bảy năm qua là tất cả mọi thứ về gia đình chúng tôi. Đó 
không phải là những thứ tầm thường mà có thể giải thích đơn giản!” 


Mẹ ôm lẫy tôi lúc bà ấy kháng nghị. 
“Phải. Đứa tré này — là đứa con trai đáng yêu của tôi.” 


“Đúng vậy, dù nó có trông thế này! Dù vậy... Dù vậy!” 


Bố nhìn mặt tôi, rồi đau lòng nói. 


“— Dù cho nó đã tái sinh và ngoại hình thay đổi, con vẫn là đứa con 
của ta, phải vậy không?” 


Mn. ................ Những giọt lệ tuôn rơi. Không thể ngăn lại lúc 
chúng chảy xuống gò má tôi. .....Tôi đã quyết định và quyết tâm rằng 
mình sẽ bi Bố Mẹ chối bô nên tôi đã tiếp tục xin lỗi. — Nhưng mà, 
bất kể Bố Mẹ nhìn tôi thế nào, họ vẫn nói tôi là con họ. Ngay cả khi 
thật sự tồn tại điều mà chỉ bậc phụ huynh có thể hiểu, tôi —. Bố ôm 
tôi, Mẹ và Asia cũng vậy; bọn tôi ôm lấy nhau khi tôi khóc. 


“Nếu là vậy, Bố đã có thứ mà thậm chí còn mãn nguyện chẳng kém 
gi thứ này. Là bậc phụ huynh, con không may mắn lắm!” 


Mẹ ôm tôi và Asia khi bà gọi. 


“Ù! Dù thằng bé có thành như thế này và thằng bé vẫn nhận ra mình 
là Mẹ nó... thế là đủ rồi!” 


Asia — cô ấy vẫn rơi lệ, và nức nở. Bố đối mặt với Rizevim, con trai 
của Quỷ Vương và gầm lên! 


“Đứa trẻ này là con chúng tôi! Chúng tôi sẽ không để ngươi động tay 
vào nó!” 


Trong khoảnh khắc đó, cơ thể tôi tỏa ra vầng hào quang ấm áp, và nó 
cùng bao trùm bốn người chúng tôi—. 


Phần 4 


Trước khi nhận thức được - tôi đã trôi dạt qua một nơi trông như Vô 
Thứ Nguyên. Đây là... thực tế sao? Không, không cảm thấy thật gì cả. 
Nếu phải nói nó như thế nào thì cũng như cái lần tôi nhìn vào thế 
giới nội tâm của Akeno-san trong trận chiến với Loki —. Bất thình 
lình là trước mặt tôi có một cái màn hình. Hiển thị trên cái màn hình 
ấy là phòng tư vấn của một bệnh viện xa lạ. Bên trong là bác sĩ và... 
một cặp nam nữ rất quen. Nhìn kỹ thì họ có vé là Bố và Mẹ lúc còn 
trẻ?! Cảm giác như tôi đang thấy phiên bản trẻ hơn của Bố Mẹ mà tôi 
chỉ mới thấy qua trong ảnh. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Không gian 
này là... ký ức của Bố Mẹ u? Có lẽ nào mọi thứ trong ky ức của ho 
đang được chiếu qua cái màn hình này? Phải chăng tôi thực sự đã vô 
thức dùng Bilingual lên Mẹ...? Trong khi tâm trí tôi bắt đầu chất chứa 
đầy những thắc mắc, bác sĩ và Bố Mẹ tôi trên màn hình đã lộ vé åm 
đạm. Bác sĩ bảo Bố Mẹ. 


[— Tôi rất xin lỗi, xin hãy từ bỏ đứa bé trong bụng cô.] 


Nghe thế, Mẹ — bật khóc ngay tại chỗ. Bố buồn rầu mà đỡ lấy vai 
Me. ... Phải chăng đây là cảnh từ khoa phụ san? Đó là cảnh mà tôi 
chưa từng nghe qua. ...Ngay khi tôi đang lạc vào trong sự rối răm 
này, giọng Mẹ vang lên trong không gian. 


[Lúc tôi biết rằng cơ thể mình sẽ rất khó sinh con, là vài năm sau khi 
tôi lấy chồng. Luôn gặp khó khăn trong việc thụ thai, và rất khó để 
mang thai sau chừng ấy năm. Nhưng, bởi vì cơ thể tôi...] 


Khung cảnh thay đổi, và nó trở thành căn phòng khách thân quen. Đó 
là nhà cũ của tôi. Ngồi trên ghế sofa, Mẹ vẫn rơi lệ. 


[Em xin lỗi, anh yêu... ] 
Khi Mẹ tiếp tục đau buồn và khóc, Bố đã an ủi bà. 


[Về chuyện đó - em không cần lo đâu! Dù đứa con em đã mang trong 
bụng rất là đáng tiếc, nhưng em không thể bỏ cuộc được! Em chắc 
chắn có thể sinh ra đứa bé khác của chúng ta mà!] 


...Đứa con trong bụng bà, đứa bé của họ... Đây, đừng có nói là... 
Chúng là những sự kiện đã xảy ra trước lúc tôi sinh ra? Nhưng, 
không phải tôi đã Mẹ tròn con vuông sao...? Tôi bối rối trước tình 
huống mà tôi chưa từng nghe qua gì cả. Lúc này, tôi lại nghe giọng 
Mẹ. 


[Hai năm sau, cơ hội khác lại đến.] 


Khung cảnh thay đổi nữa. Trên màn hình, Mẹ nhẹ nhàng xoa bụng 
với về vui mừng. 


[Tuyệt quá! Cuối cùng chúng ta đã làm được! Ổn rồi! Mọi chuyện giờ 
đã ổn rồi!] 


Bố đang hân hoan nhảy nhót khắp phòng. Giữa ký ức này, tôi thấy 
Bố Mẹ ghé qua một tiệm sách nơi họ mua nhiều cuốn về việc sinh 
con, và cũng như nhiều cuốn liên quan đến chăm sóc con cái. Họ đã 
mua quá nhiều cuốn, và rồi đắm mình trong việc đọc chúng. Để bảo 
đảm an toàn trong việc sinh nở, họ đã đến khoa phụ san - ký ức về 
những cuộc tư vấn định kỳ lần lượt xuất hiện trước mặt tôi. 


[Để bảo đảm an toàn trong việc sinh con, lần này, chồng tôi và tôi đã 
cẩn trọng. Chúng ta luôn coi trọng đứa trẻ trong bụng tôi —.] 


Lai nữa, man hình quay về cảnh bên trong phòng tư vấn của khoa 
phụ san. Bác sĩ trang nghiêm giải thích với Bố Mẹ tôi khi họ có vẻ 
tuyệt vọng. 


[Hyoudou-san, dù cho nó khiến hai người đau khổ, nhưng chắc chắn 
không phải là do những điều giữa hai người, mà là có nhiều yếu tố 
khác —] 


Trên con đường về nhà đầy tuyết, Bố dừng lại giữa chừng, và đối 
mặt với Mẹ khi ông nói với bà. 

[...Anh bỏ cuộc.] 

Bố đã từng rất phan khích - nay đã bật khóc. 


[Nếu có chuyện gi lại xảy ra với cơ thể em như lần trước, anh... thực 
sự sẽ không thể chịu đựng đ-được...!” 


Mẹ ôm chặt Bố, khi hai người họ khóc trong sầu khổ. 


[Chúng ta gần như đã từ bỏ việc có con, và thay vào đó là lên kế 
hoạch thay đổi thái độ để thích nghỉ với lối sống khác.] 


Thứ mở ra trước mắt tôi chi là cuộc sống khiêm tốn và êm đềm của 
Bố Mẹ. Hai người họ cùng nhau đi du lịch, cùng đi mua sắm, và cùng 
di câu cá; họ luôn bên nhau —. Hình bóng của tôi không có ở đó. ... 
Hình bóng hai đứa con của Bố Mẹ tôi không có ở đó. 


[Nhưng, vào năm thứ tám Mẹ ở cùng chồng —.] 


Khi Bố đi làm về, ông thực sự đã bị sốc bởi điều mà Mẹ báo ra từ 
trong bếp. 


[Một đ-đứa bé?! T-Thật sao?!] 


Sau khi Bố nghe tin này — với vẻ mặt kiên quyết, ông đặt tay lên vai 
Mẹ và nói. 


[...Giờ anh hiểu rồi! Lần này là chắc cú! Lần này chúng ta chắc chắn 
phải trao đi mọi thứ mà mình có để sinh ra đứa tré này!] 


Mẹ bắt đầu rơi những giọt lệ hạnh phúc lúc bà nở nụ cười. Sau đó, 
cảnh tượng hai người họ đang cố hết mình trong việc sinh con lại 
xuất hiện. Hơn bao giờ hết, Bố đọc đủ loại sách, và Mẹ thậm chí còn 
quan tâm hơn đến chế độ ăn uống. Khi Mẹ cố nâng đồ đạc, Bố đã 
tuyệt vọng lao đến để ngăn bà lại. Để bảo vệ đứa con chưa sinh ra, 
hai người họ đã ghé thăm những cơ quan chuyên môn. Vào một đêm 


tuyết roi, Bố đã di chân trần đến một ngôi đền nào đó, và đã hoàn 
thành Hyakudomairi. 


(Hyakudomairi là Thần Đạo Nhật Bản. Người ta nói rằng sau khi đi 
lại giữa hai điểm cố định trong một ngôi đền và cầu nguyện 100 lần, 
một điều ước sẽ thành hiện thực) 


[Làm ơn! Xin hãy chắc! Hãy chắc rằng đứa con còn trong bụng vợ 
của con sẽ an toàn sinh ra!] 


Vào đêm tuyết rơi lạnh lẽo, buốt giá ấy, Bố đã cúi đầu và cầu nguyện 
hết lần này đến lần khác trong khi đối diện với đại sảnh chính của 
ngôi đền. 

[Con không quan tâm mình bị lấy đi bao nhiêu sinh mệnh! Ngay cả 
khi tuổi thọ còn lại của con bị tước đi một nửa cũng không sao! Vậy 


nên, làm ơn, con chắc chắn là cần nó! Hãy bảo vệ đứa trẻ trong bụng 
Mẹ nó! Làm ơn! Con xin người! ] 

Ngay cả khi chân ông lạnh cóng đến mức chúng trở nên tê liệt, ông 
vẫn tiếp tục cúi đầu và cầu nguyện với thần. Bố, người đã cầu 
nguyện với thần... chỉ ước rằng đứa con trong bụng Mẹ sẽ được an 
toàn. Trên màn hình, mùa đã đổi, và nó hóa thành mùa xuân ấm áp. 
Mẹ đang nằm trên giường của một căn phòng tại bệnh viện, và bên 
cạnh bà - đứa con mà bà đã sinh thành công đang nam đó. 

[Nó là bé trai. ] 


Y tá nói với Bố vẫn đang thấy hoài nghi. Sau một lát, cuối cùng, Bố 
đã định thần lại và nói. 


E Ah, tôi hiểu rôi..... ......N6 thực sự là con anh....] 
[Ừ, nó là con của anh và em...Đã tam năm rồi.] 


Mẹ xúc động nói khi bà nằm trên giường. Rồi y tá giục Bố bế đứa bé, 
Bố cười toe toét và cố kìm những giọt lệ khi nói. 

[ates Hân hạnh được gặp con, ta, ta là Bố con đó.] 

Cuối cùng, mắt đứa bé và mắt Bố chạm nhau. Ngay lúc đó, Bố không 
thể kiềm những giọt lệ nữa. Nước mắt chảy dài xuống mặt khi ông 
mỉm cười với đứa bé trong vòng tay mình. 


[Hesse Cảm On. Vì con đã ra đời... thật sự.... cảm ơn con....] 


Mẹ và Bố cùng nhau khóc những giot lệ vui sướng, và rồi Mẹ hỏi Bố. 


[... Chúng ta quyết định tên chưa anh?] 


[... Ah, [Issei] nha. Gái tên đó thể hiện niềm hy vọng rằng thằng bé 
sẽ sống một cuộc đời ngay thẳng.](Edit: Cái tên Issei có nghĩa là chân 
thành/trung thực) 


Sau khi nghe cái tên này, Mẹ nở nụ cười yếu ớt. 

[...Ah, cái đó chẳng sáng tạo lắm nhỉ] 

[D-Day là tất cả những gi anh có thể nghĩ đến sau khi đã cố lắm đó!] 
[Ufufu. ...Nhưng, tên đó nghe hay lắm. Issei. Ise. Con em] 

Đứa bé... tôi được bao quanh bởi sự ấm áp của hai người họ. 

[Ah, con của chúng ta — Ù, Issei.] 


Những gì chiếu trên màn hình lúc sau khớp với ký ức của tôi. Đêm 
đến, Bố kể truyện khi tôi không ngủ được. Khi lũ thú buồn, và khi 
ông đọc câu chuyện buồn cho tôi, tôi không thể ngừng khóc. Vào cái 
đêm Bố đi công tác xa. Mẹ đã gọi cho Bố để nói tôi đang nằm trong 
phòng cấp cứu của bệnh viện vì bị sốt cao. Cuối cùng, Bố kết thúc 
sớm chuyến công tác, rồi bắt chuyến bay để về sớm nhất có thể. Hồi 
học tiểu học, tôi chạy cùng Bố trong cuộc đua ba chân của phụ huynh 
và con cái, Bố và tôi đã cố hết mình để nhắm đến hạng nhất. Cuối 
cùng chúng tôi chi có thể giành lấy hang ba. Sau đó, ở một góc sân 
chơi, ba người trong gia đình chúng tôi đã cùng ăn gà rán và 
tamagoyaki; hương vị vào lúc đó là thứ mà tôi chưa từng quên. Hồi 
học sơ trung, lần đầu tôi mặc đồng phục, điều đó khiến Bố Mẹ rất 
phấn khích. Ngày hôm đó, chúng tôi đã chụp vài bức ảnh trước cổng 
trường. Tuy tôi thấy hơi xấu hổ vì chuyện đó, nhưng có vé như Bố 
Mẹ hạnh phúc hơn bao giờ hết. ...Vào Ngày của Bố, tôi mua cho Bố 
một chiếc cà vạt khá rẻ, và vào Ngày của Mẹ, tôi tặng bà một chiếc 
tạp đề hoa từ lớp giáo dục tại gia. Nhưng hai người họ vẫn trân 
trọng chúng. Sau cùng, cảnh cuối xuất hiện là — tôi sắp khóc trong 
góc của một cửa hàng bách hóa lúc còn nhỏ. ...Tôi nhớ chuyện đó. 
Gia đình ba người chúng tôi đã đến một cửa hàng bách hóa ở một 
quận gần đó, nơi mà chúng tôi hiếm khi ghé qua. Tôi bị thu hút bởi 
một món vật phẩm lạ lùng: rồi bị tách khỏi Bố Mẹ. Người đến và đi 
toàn là những gương mặt xa lạ; với lương tâm tội lỗi, tôi quyết định 
một điều, là mình sẽ không khóc. Nếu tôi không thấy Bố hay Mẹ thì 
sẽ tốt thôi nếu tìm nơi có một cái đồng hồ lớn và đợi họ tại đó. Để 
thực hiện theo quyết định này, tôi đứng giữa một quảng trường có 
một tháp đồng hồ gần đấy, và đợi sự xuất hiện của Bố Mẹ đang tuyệt 
vọng tìm tôi. 


Khi thay họ, tôi đã không thé chịu thêm nữa, và tôi gọi to khi chạy về 
phía họ, gia đình ba người chúng tôi, chẳng màn đến ai khác mà ôm 
chặt lấy nhau. 


[Này, Ise! Con làm Mẹ lo chết mất!] 


[Thiệt là, Bố đã nói là con không nên rời khỏi ta và Mẹ mà?!] 


[Con xinmn lỗiiii a! Con xinnn lỗiiiiiiiii!] 


Tôi vừa khóc vừa xin lỗi. ...Sau đó, ba người chúng tôi không tách 
nhau nữa lúc về nhà, tay trong tay —. —Lúc đó, hơi ấm trong tay 
mình, tôi không bao giờ quen được. ...Bố... Me... uh. ...Con đã được 
cầu nguyện, và con là đứa con được sinh ra từ niềm hy vọng của hai 
người. Tuy huyết thống của hai người không có gì đặc biệt, cũng 
không phải là những người giàu có nốt, nhưng con là đứa con mà 
hai người đã chịu đựng và tranh đấu đến cùng để có được. Những ký 
ức này chắc chắn không phải là thứ thấy được ở khắp nơi. Những ký 
ức này chắc chắn không phải là trải nghiệm có thể gọi là không phổ 
biến. Dù vậy... dù vậy, nó là của tôi, và đó là chuyến hành trình của 
gia đình tôi suốt mười bảy năm qua. Không thiếu một ai; đối với ba 
người chúng tôi, đó là khoảng thời gian không thể thay thế được. Ah, 
Bố, Mẹ, con - là con của hai người. Con là Issei. Issei thuộc về hai 
người! — Con là Hyoudou Issei! ...Những ký ức vẫn còn tiếp tục 
được hiển thị. Trong khoảng thời gian mà ba chúng tôi dành cho 
nhau — một cô gái tóc vàng cũng tham gia. — Đó là Asia. Giọng Mẹ 
truyền đến tôi. 


[Cả Bố và Mẹ đều đã sống quá lâu, ấy thế mà chúng ta thực sự có thể 
có một đứa con gái xinh đẹp như vậy.] 


Đó là cảnh Asia mỉm cười hạnh phúc lúc em ấy trò chuyện với Bố 
Mẹ. 


[Giả sử hồi đó Bố và Mẹ có con gái, nếu chúng ta thực sự có thể sinh 
con gái, thì chắc là có thể giống như cách mà chúng ta đã sống cùng 
với Asia hiện tại. Mẹ thường nghĩ vậy. ] 

Asia nói với Bố Mẹ tôi. 

[Bố, Mẹ.] 


Khi nghe những lời Asia nói, cả Bố và Mẹ đều có vẻ là xúc động sâu 
sắc. 


[— Ca Bố va Mẹ hạnh phúc lắm. Con có thể trở thành con gái của 
Mẹ. Dù Mẹ không biết chuyện gi đã xảy ra với con trong quá khứ, 
nhưng đứa trẻ này có thể gọi Mẹ là Mẹ. Phải, dù vậy, con thực sự là 
con gái Mẹ.] 


Vậy là, chúng tôi trở thành gia đình bốn người, và rồi tăng thêm một 
người, và người khác nữa — trước khi nhận ra, đã có nhiều người 
ngồi quanh bàn cơm tối với chúng tôi. Bố và Mẹ nhìn ngôi nhà sống 
động này và mỉm cười khi họ trao đổi ánh nhìn với nhau. 

[Này, anh.] 

[Gì vậy?] 

[Đã không còn chi có mình hai ta nữa rồi.] 


[Quả thật, đúng vậy. Chúng ta không chỉ có thằng con trai. — Chúng 
ta cũng có nhiều đứa con gái nữa] 


[Để có thể sống một cuộc đời đầy sôi động thế này... em thật sự rất 
hạnh phúc.] 


[Hai mươi lăm năm em ở cùng anh —. Dù rất là dài, nhưng có lẽ tất 
cả là vì điều này.] 
[...Anh muốn xem lâu thêm tí nữa. ] 


[Ừm, nếu em có thể thực hiện một điều ước, thì em muốn có thể tiếp 
tục doi theo gia đình này —.] 


Thấy hình bóng của Bố Mẹ mình, tôi lấy tay che mặt và nước mắt 
lặng lẽ chảy dài. Ngay lúc đó, không gian nới rộng, và tôi bay ra 
ngoài —. 


Phần 5 


TẢ Khi tỉnh dậy, tôi đã nhận ra được cảm xúc thật của Bố Mẹ 
mình. Tôi biết tình yêu mà Bố Mẹ tôi sở hữu. — Tôi được sinh ra và 
lớn lên từ tình yêu thương của Bố Mẹ. Ngay cả giờ đây, họ vẫn dõi 
theo tôi. ...Nước mắt tôi sẽ không ngừng rơi; chẳng thể ngăn chúng 
lại được. Tôi ôm chặt lấy Bố Mẹ trong khi nói. 


“... Bố, Mẹ. — Con, con có thể thực sự làm con hai người không?” 


Với nụ cười rạng rỡ ngập tràn niềm hạnh phúc, cả hai người họ gật 
đầu. 


“Đương nhiên.” 
“Tse là con chúng ta mà.” 
bế Cảm ơn hai người.” 


....Ah....ah. Tôi, tôi vốn đã —. — Ù, tôi chẳng còn gi để sợ nữa. Tôi 
biết Bố Mẹ vẫn hoàn toàn chấp nhận tôi. Không nghi ngờ gì nữa rồi; 
họ tin tôi là con họ. ...Còn nơi nào khác mà tôi có thể kiếm tìm được 
niềm hạnh phúc như thế...? Quả là một điều tuyệt đẹp, còn nơi nào 
khác để tôi tìm thấy nó chứ —. Tôi đứng lên, rồi đối mặt với Nhà Vô 
Địch và Rizevim khi tuyên bố. 


“... Rizevim, và cả Diehauser-san nữa, cảm ơn hai ngươi. Nhờ có hai 
người, mà hôm nay ta — đã không còn nỗi sợ nào nữa rồi” 
guol, M 


Đúng vậy, tôi không còn gì để sợ nữa. Tôi không cần phải e sợ nữa! 
«_— Hiện tại, ta là bất bai!” 


Ánh sáng phát ra từ những viên ngọc của bộ giáp đã sáng hơn và uy 
lực hơn bao giờ hết. Toàn bộ phòng quan sát đắm mình trong ánh 
sáng đỏ, và ánh sáng rực rỡ càng mạnh hơn! Tôi lại khoác giáp lên 
nữa, và nghiêm túc tiến về phía Rizevim! 


“Oooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhh!” 


Tiếng ồn phát ra từ sâu thẫm trong ngực tôi, và một luồng sáng cực 
lớn phát ra từ những viên ngọc của tôi! 


“Rizevim-sama!” 


Ngay khi tôi sắp đánh trúng Rizevim, Nha Vô Dich đã đứng trước 
hắn, và hóa giải đòn tấn công của tôi! Rồi, Rizevim theo đó mà tấn 
công, khiến bộ giáp của tôi bị giải trừ! 


“Chết đi!” 


Rizevim đá vào bụng tôi! Tôi văng ngược lại, và lăn vài vòng trên 
sàn. ..Máu phun ra từ miệng tôi. ...Đau khủng khiếp. Dau đến nỗi tôi 
thấy như thể mình sẽ chết. —Nhưng, ánh sáng rực rỡ từ những viên 
ngọc của tôi không có giảm xuống. Một Sacred Gear sẽ đáp lại sức 
mạnh ý nghĩ và khát vọng của người đó; nếu ý nghĩ của tôi mạnh 
hơn, thì Sacred Gear của tôi cũng sẽ mạnh hơn...! Tôi sẽ chiến đấu vì 
Bố, vì Mẹ, va vì Asia! Với sự hỗ trợ từ Sacred Gear chữa thương của 
Asia, vết thương của tôi đã biến mất. Bố, Mẹ và Asia đang động viên 


tdi. 

“Ise!” 

“Ise!” 

“Ise-san!” 

...Thãy chưa, không phải thứ này manh lắm sao? Hiện tai, tôi đang 
được ba thành viên của gia đình mình dõi theo. Độ sáng từ những 
viên ngọc lại bùng nổ với một ánh sáng rực rỡ. 
“Uuaaaaaaaaaahhhhhhhhh!” 

Không có lấy một tí sợ hãi nào, tôi xông về phía Rizevim! Nhà Vô 
Địch hóa giải đòn tấn công của tôi còn Rizevim sử dụng Sacred Gear 
Canceller của hắn để giải trừ giáp của tôi. Rồi hắn cho tôi ăn đòn 
khác, và chuyện hệt như lần trước. Tôi lại văng lên sàn nữa. Sau đó 
— thành viên của gia đình tôi đã hành động. Với sự hỗ trợ từ Bố, tôi 
đứng dậy từ sàn trong khi Mẹ đỡ lưng tôi. Rồi, ánh sáng từ việc chữa 
thương của Asia bao lẫy tôi. 

“Thôi nào, đứng lên đi, Ise!” 

“Đứng lên nào Ise!” 

“Ise-san! Em sẽ chữa trị cho anh!” 

Bố nói khi đối mặt với tôi nói. 


“Dù có bao nhiêu lần đi nữa, Bố sẽ giúp con đứng lên! Bởi vì ta là — 
Bố của con mà!” 


Mẹ vỗ lưng tôi khi bà nói. 

“Gố lên nhé!” 

Asia cũng động viên tôi. 

“Ise-san! Chiến thắng nhé!” 

Ah, giờ tôi có thể thấy. Nó đây rồi. Có chúng là tôi đủ rồi. — Miễn là 
tôi có chúng, tôi sẽ có thể vực dậy dẫu có bao lần... ah! Tôi vốn đã tái 
trang bị bộ giáp đỏ thầm vài lần, và xông về phía Nhà Vô Địch với 
Rizeim mà không hề ngoảnh mặt lại! 


“Oorrryaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh!” 


Ngay cả khi kết quả vẫn thé, ánh sáng phát ra từ những viên ngọc 
của tôi vẫn tiếp tục tăng mạnh thêm. Dẫu cho sức chịu đựng của tôi 
liên tục bị rút đi, và dẫu cho quỷ năng của tôi liên tục thất thoát—. 


“...Một chút nữa thôi. Ise! Con có thể làm được! Nếu tiếp tục được 
thì tiến lên đi, rồi Mẹ sẽ đi cùng con!” 


“Vậy, anh sẽ làm thế cùng với em, Mẹ nó! Chúng ta sẽ cùng nhau 
đánh bại lũ khốn kia!” 


“Con cũng phải đi! Bởi vi con cũng là - một thành viên của gia đình 
Hyoudou!” 


Tôi được gia đình mình dõi theo. Tôi đang được gia đình mình ủng 
hộ. — Vậy nên, bất kể là bao lần cần vực dậy, dù có là gì, tôi cũng 
phải đối mặt với chúng! Rốt cuộc, cho tôi ngầu lòi một lần coi nào, 
tôi đang đứng trước gia đình quan trọng của mình mà. 


“Con không sao đâu. Bố, Mẹ, Asia. Chừng nào còn có mọi người 
ủng hộ, dù có bao lần đi nữa, con sẽ —” 


Đúng vậy đấy, dù có bao lần đi nữa, tôi vẫn sẽ đứng lên và đối mặt 
với chúng! Rizevim nhìn tôi lúc tôi đứng lên lại dù cho tôi bị đánh 
gục bao lần, và mặt hắn lộ vẻ ngạc nhiên. 


“...Sao ngươi vẫn có thể đứng lên chứ?” 


Ngay cả khi tôi bị đánh gục bởi những đòn tấn công của tên khốn đó 
và Nhà Vô Địch, tôi vẫn không từ bỏ việc đứng lên. Ngay cả khi thổ 
huyết, xương chân gay, hay tay bị nghiền nát, tôi vẫn không lùi 
bước; Tôi cứ tiếp tục tiến lên phía trước! 


Với về mặt vặn veo, Rizevim hỏi tôi. 


“Này, sao ngươi vẫn có thể đứng lên thế? Sao ngươi lại chống đối ta? 
... Ngươi đã cạn năng lượng từ lâu rồi, phải không? Thế sao ngươi 
vẫn đứng lên?” 

Trong khi hôi tôi câu đó, Rizevim lại giải trừ giáp tôi, và đá tôi bay 
đi. ...Ngay cả khi tôi bi đá và văng đi, chừng nào còn được gia đình 
ủng hộ, tôi vẫn có thể tiếp tục đứng lên. ...! Thấy điều này mở ra 
trước mắt, tên khốn đó có một ánh nhìn cực kỳ khó chịu trên mặt. 


“_ Chết tiệt. ...Tại sao? Sao ngươi vẫn có thể đứng lên chứ?! Sao 


ngươi có thể chống lai ta được?!” 


Rizevim gầm gừ. Bất kể quỷ năng và sức chịu đựng của tôi đã khô 
cạn, tôi vẫn không chùn bước đi về phía hắn. Ngay cả khi cơ thể chỉ 
chít những vết thương, ánh sáng từ Sacred Gear của tôi vẫn không 
suy giảm. Thay vào đó, nó tiếp tục phát ra thứ ánh sáng rực rỡ. Thấy 
tình trạng này của tôi, Nhà Vô Địch — bỏ thủ thế. 


sae Rizevim-sama, tôi không thé nữa rồi...” 


Nhà Vô Dich lộ vé cay đắng trên mặt. Rizevim càng trở nên kích động 
hơn. 


“Sao ngươi lại bỏ thủ thế? Nhận thấy vị trí đi chứ! Sao ngươi lại từ 
bo khi thấy kẻ như vậy?!” 


“....Ngài không hiểu sao?!” 


Khi Nha Vô Dich cúi đầu, nó tạo ra sự tương phan rõ rệt với vẻ giận 
dữ của Rizevim. 


“Sao có thể hiểu được chứ? Đó là lối suy nghĩ thuần nhân loại mà!” 
Rizevim — chuyển sự chú ý về phía Bố Mẹ tôi, rồi đột nhiên nhận ra. 


“Ta hiểu rồi! Bố Mẹ ngươi là động lực ẩn sau sức mạnh của ngươi! 
Thì ra cách mà ngươi có thể chiến đấu là như thế, phải không?! 
Chà!” 


Tay Rizevim bắt đầu sáng lên một thứ ánh sáng bí ẩn. 
“Vậy thì cho phép ta giết họ nhé!” 


Đó là một làn sóng quỷ năng vô cùng mạnh mẽ, và hắn bắt đầu 
hướng nó đến Bố Mẹ tôi! Thôi xong! Chuyện này cực kỳ tệ! Tôi muốn 
chạy đến bảo vệ Bố Mẹ, nhưng tôi đã chạm đến giới hạn chịu đựng 
rồi; gối tôi khuyu xuống, và làn sóng bay qua cơ thể tôi hướng đến 
họ! Bố Mẹ tôi sắp trực tiếp trúng một đòn sóng quỷ năng mat—! 


Những thành viên của gia đình quan trọng nhất của tôi biến mất 
trong sự chói sáng của làn sóng quỷ năng —. ... Họ không chết sao. 
Qủy năng của Rizevim đã hoàn toàn bị phân tán. Đồng thời, ánh sáng 
vàng rực rỡ phát ra từ nơi Bố Mẹ tôi đang ở! Nhìn kỹ thì tại đó đang 
tỏa ra một vầng hào quang màu hoàng kim chói lóa, với Asia là trung 
tâm. Hào quang dần định hình dạng rồng. Trông như thể một con 


rồng khổng lồ dang bảo vệ ba người họ. 
“Chết tiệt!” 


Rizevim văng tục khi hắn tiếp tục bắn cả đống đạn quỷ năng! — 
Nhưng, quỷ năng được con trai của Quỷ Vương phóng ra đã tan biến 
ngay khi nó chạm vào vầng hào quang hoàng kim! Vầng hào quang 
tỏa ra với Asia là trung tâm. Asia chắp tay lại để khẩn nguyện và mắt 
em ấy phát ra ánh sáng hoàng kim khi cả cơ thể em ấy được vầng 
hào quang hoàng kim bao phủ. Luồng hào quang đó có vẻ như là một 
loại giáp. Asia đổ những giọt lệ của sự nhận thức, va với vẻ chắc 
chắn hằng trong đôi mắt, em ấy nói. 


“Bố và Mẹ đã có em bảo vệ rồi! Em tuyệt đối sẽ bảo vệ được họ cho 
thay anh!” 


Đẳng sau cô ấy - là một con kim long; ngay cả khi nó ở dưới dạng 
hào quang. Nó vẫn trừng mắt đâm xuyên Rizevim. Chứng kiến cảnh 
tượng này, Rizevim đột nhiên run rẩy. Hắn vẫn phun ra những lời 
chán ghét. 


“... Thứ đó thật sự là Balance Breaker sao?! Ngoài ra, cái vầng hào 
quang đó là... Kim Long Vương...! Dù ngươi đã thành ra như thế... 
ngươi vẫn chống lại ta ư...!” 


Đúng vậy, như Rizevim đã nói, vầng hào quang đó là Fafnir! ...Cái gã 
đó, ngay cả khi đã hóa thành hào quang, ông ta vẫn cần phải bảo vệ 
Asia sao? Sacred Gear của Asia cũng đáp lại rằng em ấy đã đạt được 
Balance Breaker của mình! Đó là, Balance Breaker sinh ra từ sự hợp 
nhất của Asia và Fafnir. Dù cho có là đòn tấn công đến từ con trai 
Quy Vương, sức phòng thủ tuyệt đối kia có thể xóa bỏ chúng —. 
Chính xác thì nó là bởi vì Asia dịu dàng; có lẽ đó là lý do tại sao em 
ấy thức tỉnh khả năng như thế. 

“......Thứ đó là gì thế? Nó chính xác là gi, thứ đó...!” 

Nhìn vào tôi và Asia, Rizevim không thể giấu đi cục tức của mình 
nữa, và dang phan nộ vò đầu bức tóc. Với về mặt buồn rau, Nhà Vô 
Dich nói. 


“...Rizevim-sama, họ dang cho chúng ta thấy những thứ họ sở hữu 
mà chúng ta khống.” 


Rizevim nắm lấy ngực Nhà Vô Địch và hét lên. 


“Đấy là tại sao ta nói, thứ đó là gì?! Tình yêu? Đó là cái được gọi là 


tình yêu à? Ngươi bi ngu sao?! Nó chi đơn giản là thứ ngu ngốc! Mấy 
cái đó là ảo tưởng! Là lời nói dối ngu ngốc thôi!” 


...Ngươi sai rồi, đó chắc chắn không phải là ảo tưởng gi cả. Và chắc 
chắn đó không phải là nói dối. Sức mạnh hiện đang thúc đẩy chúng 
ta bắt nguồn từ tình yêu thương gia đình mình! Asia cũng thế. Đúng, 
em ấy đã có được Balance Breaker bằng cách dựa vào tình yêu 
thương. Asia và tôi đơn thuần là muốn bảo vệ gia đình của mình 
thôi. Thấy Rizevim bối rối, Vali đang âm thầm quan sát đã biểu lộ vẻ 
phức tạp. ... Cái tên Vali đó đang gần như yên lặng mà nhìn chúng 
tôi. ...Thấy chúng tôi như một gia đình, có lẽ hắn cũng nghĩ về gi đó. 
Tuy nhiên, năng lượng của tôi đã cạn sạch rồi. ...Tôi đã bắt đầu chao 
đảo. Nếu cứ thế này mà tiếp tục chiến đấu, cuối cùng tôi sẽ gục mất. 
Trước đó, chí ít tôi phải để Bố Mẹ an toàn, sau cùng thì đó là trách 
nhiệm của tôi mà. ...Không, có cách khác. Ravel và tôi đã hứa. Tôi 
cần phải an toàn cùng mọi người quay về. Mà, sẽ chẳng thể làm 
được nếu tôi chết. Tôi lại quyết định nữa. Đúng lúc đó, có người nói 
trong đầu tôi. 


—lIse. 
Tiếng đó nghe quen quá. 
—Ise, ta cuối cùng đã có thé chạm đến cậu. 


Nó là giọng Ophis. Đáng ra Ophis hiện đang ngủ ở nhà chứ, và đáng 
ra cô ấy van còn hôn mê... Ophis nói với tôi. 


—Vì cậu có thể nghe giọng ta, thế thì hẳn là cuối cùng cậu cũng đã 
đủ điều kiện. 

..ĐỦ điều kiện? Ý cô ấy là sao? Khi tôi vẫn còn ngạc nhiên, Ddraig có 
về đã hiểu một phần ý nghĩa của điều đó, và bật cười. Rồi, bằng 
giọng điệu mà ai cũng có thể nghe thấy, ông ta nói. 


[Con trai của Lucifer. Ông của Hakuryuukou Vali Lucifer. Ngươi sẽ là 
vị khách đầu tiên đấy. ] 


“Huh? Khách?” 


Rizevim ngạc nhiên nghiêng đầu trước những lời của Ddraig. Ophis 
nói tiếp với tôi. 


—Ise, hát cùng ta nào. 


Ddraig nói tiếp với Rizevim. 


[Đó là tai sao ngươi nên thấy vui di. Bài ca này không phải là thứ 
ngươi có thể tình cờ nghe được đâu, ngươi tuyệt đối cần phải căn tai 
lên, và toàn tâm lắng nghe. Nếu ngươi hỏi tại sao, thì bởi đây là bài 
thánh ca độc nhất do Thần Long tạo ra.] 


Người bạn đầu tiên của ta. Lưu ý điều này, dạy cho mọi người về 
nó nào. 


Ah, Ophis. Tôi hiểu rồi. — Hãy cùng hát nào. Tôi tin vào Ophis, và 
giao phó tâm trí lẫn thể xác cho cô ấy. 


—Trong đầu tôi, bài thánh ca xuất hiện. Tôi — lặng lẽ bat đầu niệm. 
“— Hỡi con Rồng Đỏ Tham trong ta, hãy thức tinh từ sự thống trị.” 
Từ viên ngọc trên găng tay phải tôi, ánh lên một màu đỏ thẫm. 


[— Hỡi Thiên Long Đỏ Thẫm mà ta sở hữu, hãy trỗi dậy hóa thành 
một vị Vua và gầm lên.] 


Rồi Ophis niệm câu tiếp theo. Đồng thời, viên ngọc trên găng tay trái 
tôi tỏa ra một luồng hào quang đen tuyền. 


“— Vị Thần Vô Cực đen tuyên.” 

Một Luồng hào quang đỏ thẫm bao lấy toàn bộ cơ thể tôi. 

[— Vi Thần Giấc Mo rực rỡ.] 

Một luồng hào quang đen tuyền bọc lấy nó —. 

“[Hãy dõi theo sự tồn tai cấm ky mà bọn ta sẽ vượt qua nó.]” 

Bộ giáp đỏ thẫm của tôi hòa cùng với sắc đen, rồi những thay đổi 
tiếp theo xảy ra. Găng tay, giáp ống chân, giáp ngực, cánh đã có màu 
của đồ thẫm va đen tuyên hợp nhất với nhau, và chúng cũng đổi 
dang. Rồi, Ophis và tôi cùng cất lên câu cuối. 


“[ Người hãy múa dưới ánh sáng rực rỡ trong hỏa ngục của bọn 
ta!]” 


“<<[De-D!!DeDDeD!!DeDDeD DoD !!!! DeD DoD DxoD 


Tất cả những viên ngọc đều cat lên một tiếng nói thấm sâu vào tâm 
hồn. Biểu tượng œ hiện ra trên tất cả những viên ngọc. 


(Edit: Từ ~ dùng trong DD, nó có thể thay bang Infinity, vi du như 
Dragon Infinity Drive) 


Giọng Ddraig và Ophis hòa vào nhau khi chúng vang lên từ viên 
những viên ngọc. Bài thánh ca cùng Ophis và tôi kết thúc. ...... Hiện 
tại, đứng trước Rizevim là thứ có cảm giác khí lực mạnh hơn bộ giáp 
đỏ thẫm; nó là bộ giáp đen đỏ toàn thân. Giờ đã có bốn cánh, và 
trang bị bên trong chúng là những khẩu đại pháo. Rizevim kinh ngạc 
trước cảnh tượng này, và hắn cứ lắc đầu khi hét lên. 


“Juggernaut Drive?! Không, không đúng! Dù cho nó có cùng thay đổi 
khí lực với Juggernaut Drive, thì cái luồng hào quang đáng ngại kia 
lại chẳng thể cảm nhận được tí nào. Thay vào đó, luồng hào quang 
tỏa ra từ bên ngoài là...!” 


Quả thật, đây không phải là Juggernaut Drive. Nhưng lại có đặc tính 
khí lực của Juggernaut Drive. Cả khuôn mặt của Rizevim đều đã van 
vẹo. 


“.„.Đùa a, thứ này là gì? Ngươi đã đạt đến giai đoạn này rồi, thế mà 
vẫn có thể phát triển ư...!” 


Ddraig tuyên bố với Rizevim. 


[— Dragon Deification. Day là sức mạnh chi có mỗi Ophis mới có thé 
ban thôi.] 


“— Thi ra lý do là vì ngươi đã có được sức mạnh của Ophis!” 


Những gì mà hắn nói đều đúng. Hiện thời — tôi đã được cứu bởi sức 
mạnh của Ophis. Lúc này, cơ thể tôi đã được tái cấu trúc từ thịt của 
Great Red và sức mạnh của Ophis. Bây giờ, sức mạnh của Ophis đã 
tạm thời được giải phóng. Chính xác thì do cau tạo cơ thể tôi là thịt 
của Great Red, nên tôi có thể chịu được sức mạnh của Ophis. Chi vì 
được cấu thành bởi hai con rồng, tôi mới có thể thu được thứ sức 
mạnh cấm này—. Ophis nói trong người tôi. 


—Ise, tình trạng này chi có thể duy trì trong một khoảng thời gian rất 
ngắn. 


Tôi hiểu rồi, tôi có rất ít thời gian. Có thể là vài giây, mười giây, hay 
thậm chí là vài phút. Cho dù là thế, nó cũng không lâu. — Vì cơ thể 
tôi đã gào thét rồi. Có một thứ sức mạnh kỳ lạ lưu thông khắp bên 
trong cơ thể. Nó cảm giác như cơ thể tôi sẽ bị xé toạc nếu tôi di 


chuyển dù chi một chút. Ma, tôi nên nhanh lên và làm gi đó. Ngay 
bây giờ, tôi — hoàn toàn có thể làm được. Tôi thủ thế khi đối mặt 
với Rizevim. Sau khi đã chuẩn bị thế xong, tôi chỉ tiến lên một bước 
nhẹ. Đột nhiên, tôi đã rút ngắn khoảng cách với hắn, và đang đứng 
ngay trước mặt Rizevim. Tên khốn đó không hề phản ứng. Chuyển 
động vừa nãy của tôi đã hoàn toàn vượt qua tầm hiểu biết của hắn. 
Tôi siết chặt tay phải, và đấm thẳng mặt hắn. Lúc này, một tiếng nói 
vang lên. 


“<<[{[DDDDD<DDDDDDDDDD<DDsDDsD 


Rizevim tính dùng tay trái để chụp lấy nắm đấm của tôi! Cánh của 
Lucifer sau lưng hắn mở rộng, và tăng lực. Để chặn nắm đấm của tôi, 
Rizevim đã dùng Canceller... Tôi không hề sử dụng [Penetrate], 
nhưng lực đấm của tôi không yếu đi, và luồng hào quang bao trùm 
lấy nó không bị loại bỏ; Rizevim ngạc nhiên hét lên 'gi thế này?!' 


“Trước tiên là đấm!” 


Dùng động lực nắm đấm, tôi dan một cú thẳng vào Rizevim! Bị đánh 
bởi đòn đánh đơn thuần đó, tên khốn đó văng lên nền đất. Dù vậy, 
Rizevim liền đứng dậy, và cảm thấy một phần khuôn mặt mình đã bị 
đánh trúng. Nhìn từ ngoài, cú vừa nãy ấy khá là tốt; sống mũi của 
hắn đã bị đánh cong vòng, và máu mũi chảy không ngừng. Sau khi 
Rizevim đẩy mạnh mũi mình về đúng chỗ và cầm máu, hắn lườm tôi. 


erie Cái quái gi thé? Sao nó lại không bi hóa giải?! Kha năng của ta 
không hoạt động w?! Sao chuyện đó lại có thể chứ?!” 

Để đáp lại Rizevim đơn thuần là không tin, Ddraig bắt đầu nói. 
[Không đâu, con trai của Lucifer. Khả năng của ngươi hoạt động đó.] 


“Hử, sao nó lại không hủy chúng?! Ngay cả khi sức mạnh đó là một 
phần sức mạnh của Ophis, chừng nào sức mạnh đó còn là của một 
Sacred Gear, thì Sacred Gear Canceller của ta đáng ra vẫn có thể hoá 
giải nó, phải không?!” 


[Nó cực kỳ đơn giản. Khả năng hủy bỏ của ngươi bị hạn chế. Còn 
đây, sức mạnh của khả năng Sekiryuutei là vô hạn. Bởi vì đó là sức 
mạnh không thể không thể bị hủy bỏ hết — điều đó sẽ khiến mọi thứ 
trở nên khác biệt, phải không?] 


Nhận xét của Ddraig khiến Rizevim choáng váng. 


“... Nói thang ra là sức mạnh được giải phóng kia là thứ không thé bi 
xóa bỏ hoàn toàn bởi Canceller của ta...!” 


[Đó là Ophis — cái gọi là Vô Hạn.] 
Sau khi nghe lời Ddraig đáp, Rizevim bật cười hối tiếc. 
“..,Cơ bản thi đó là Bug rồi...!” 


Đúng vậy, về cơ bản thì điều này là Bug. Tôi không muốn dùng sức 
mạnh này trong một trận chiến công bằng đâu. Ngoài ra, mượn một 
thứ sức mạnh như vậy từ Ophis, người chỉ muốn sống một cuộc đời 
yên bình... tôi sẽ thấy miễn cưỡng. 


“Đơn giản lắm nhỉ? Nó dùng sức mạnh để xóa bỏ mọi thứ. Khá giống 
những gi ta làm. Như ngươi đã nói, đây là trò gian lận mà ngươi có 
được bằng cách mượn sức mạnh của Ophis. Nhưng, ngươi nghĩ mình 
có thể bảo vệ mọi người chỉ bằng cách đánh bại ta sao?” 


Tôi chi cần đánh tên khốn này thôi, nên mượn một chút chắc được! 
Đối mặt với kết cục thé này, Rizevim lui lại vài bước, và nở nụ cười 
ban thiu. 


“Thế nhưng, nhìn từ ngoài, có về ngươi không duy tri được lâu nhỉ. 
Nếu là vậy thì—” 


Nhìn thấu tình cảnh của tôi, tên khốn đó di chuyển tay vào túi áo 
ngực. 


“Ta chỉ cần kéo dài trận chiến này thôi. Ta có nhiều Nước Mắt lắm” 


Thứ hắn lấy ra là một lọ nhỏ có chứa Nước Mắt Phượng Hoàng. 
Rizevim mở nắp. 


“Giờ thì, ta sẽ dùng lọ đầu” 

Rồi hắn tiếp tục uống nó. —Khốn nạn! Hắn đã định chữa thương! Đó 
không phải là vấn đề. Ngay cả khi không thể duy trì tình trạng này 
lâu, tôi sẽ chiến đấu với mọi thứ mình có trước khi hết thời gian! Lại 
nữa, tôi chuẩn bị tinh thần và quyết định... nhưng chẳng có gì xảy ra 
ngay cả sau khi Rizevim nuốt Nước Mắt Phượng Hoàng. 


Hắn không bắt đầu hồi phục, và Rizevim cau mày. 


“.... Chuyện gi đang diễn ra vậy? Sao chẳng có vết thương nào được 


chữa lành?” 


Nhà Vô Dich khẽ lầm bẩm. — Một cái ma trận được tao ra trên tay 
anh ta. 


“...Quả nhiên, đây là thực tế. Nhưng mà, nó đã đạt đến điểm nay 
rồi.” 


Rizevim liền nắm được ý nghĩa của những lời đó đã nhìn chằm chằm 
vào Nha V6 Dich. 


“Tên khốn nhà ngươi đã vô hiệu hóa chúng...? Ngươi đã vô hiệu 
hóa hoàn toàn tác dụng của Nước Mắt Phượng Hoàng?” 


“...Ban đầu, khả năng [Vô Hiệu] của Belial chỉ có thể được dùng để 

chống lại khả năng của đối thủ. — Nhưng, 'đối tượng' không có một 
ngoại lệ nào. ...Miễn là tôi biết hình dạng và tính chất, thì nó có thể 
trở nên [Vô Hiệu]. Tất cả Nước Mắt mà ông đang giữ đã được biến 

thành [Vô Hiệu] rồi” 


Thì ra cũng có thể làm thế hử... Miễn là anh ta biết cách nó hoạt 
động, khả năng của anh ta có thể dùng được. Trong tình huống này, 
vì anh ta đã biết về thành phần của Nước Mắt Phượng Hoàng, anh ta 
có thể vô hiệu hóa tác dụng chữa thương. Hiểu hết tất cả, Rizevim 
nắm chặt tất cả những lọ Nước Mắt trong tay. 


“... Vì trận chiến với Nhà Phoenix; ngay từ đầu, ngươi đã dự tính 
chuyện này u!” 


Tôi hiểu rồi, thì ra là vậy! Đây là những gi ma Beelzebub-sama đã nói 
đến! Nhà Vô Địch biết rằng ngay từ đầu, Qlippoth đang bí mật sản 
xuất Nước Mắt Phượng Hoàng. Để vô hiệu hóa chúng, anh ta đã phân 
tích chúng trong suốt trận chiến với Riser. Nói cách khác, anh ta có 
thể phân tích quỷ năng của Ravel và Riser, và biết thành phần của 
Nước Mắt. Vậy là anh ta có thể vô hiệu hóa tất cả Nước Mắt mà 
Qlippoth có. 


“Ngươi thậm chí còn can thiệp vào vấn đề của Qlippoth sao, chàng 
trai...” 


Rizevim trút bỏ bất mãn và tức giận. Mat han đã trở nên méo mó do 
giận dữ. Tất cả chuyện này đều ngoài dự đoán của hắn. Thấy hắn 
như thế, tôi bật cười. 


“Khi ngươi đối đầu với Michael-san trên Thiền Đàng, ta đã nghĩ 
ngươi quả thật là con trai của Qủy Vương Lucifer, và ta đã thấy hơi 


sg.” 


Tôi mong hắn trở nên oai nghiêm; khi hắn mở đôi cánh của Lucifer 
trên Thiên Đàng, tôi đã sợ hắn. Nhưng — tôi đã lầm. Tương tự như 
những gi Vali vừa nói; đây là ban chất thật của tên khốn đó. Hắn chỉ 
là một tên hề thôi. 


«_— Bắt chước Bố mình thì ngươi cũng không dũng cảm lắm đâu nhỉ, 
ossan? Phong thái hiện tại của ngươi chính là dáng điệu ban đầu, 
phải không?” 


Dù là một chút, tôi cũng không sợ hắn, và nói thế với hắn khi mặt đối 
mặt. 


«_— Ta không phải là tên nhóc mười tuổi tự phụ và đạo đức gia, 
ngươi biết không? Nếu ta mà là ossan, thì ngươi là gì?” 


“Ta được biết đến như Sekiryuutei đấy!” 


Vì một điều mà tôi đã nói, hắn không còn có thể giấu đi nỗi lo ngại 
trong tim nữa. Han phát ra ánh sáng từ ban tay khi giải phóng quỷ 
năng, và tất cả cánh của Lucifer sau lưng hắn đều mở ra! Tôi đã 
mượn sức của Ophis, và chuẩn bị một cuộc tấn công toàn lực chống 
lại Rizevim. Tôi sẽ xác định kẻ thắng của trận chiến này tại đây! Vì 
tôi đã có sức mạnh của Ophis, nó là có thể! Tôi sẽ xóa sổ tên khốn 
này ngay tại đây! Trong phòng quan sát, Rizevim và tôi bắt đầu đánh, 
chúng tôi bay ra từ bức tường kính mà Vali đã phá vỡ! Trong khi ở 
giữa không trung, tôi mở rộng đôi cánh và bắt đầu nạp quỷ năng cho 
một đòn tấn công bằng đại pháo! Tôi thu hẹp khoảng cách, rồi bắt 
đầu đánh cận chiến nữa! Cú đấm của tôi và cú đá của hắn cứ trúng 
vào cơ thể nhau! Hậu quả của cuộc đụng độ là sóng xung kích khiến 
những tòa nhà xung quanh đổ nát, và cả lũ Ác Long sản xuất hàng 
loạt đang bay lượn trên trồi cũng nhanh chóng rơi xuống đất. Tôi lại 
nhận ra rằng sức mạnh của tên khốn này thật bất thường! 


“Oryaaaaaaahhhhh!” 

Tất cả cánh của Rizevim đều đã cuộn lại, và rồi chúng vung xuống 
hướng vào tôi! Đỉnh sắc bén của những cái cánh đâm về phía tôi, 
nhưng tôi đã tránh chúng với tốc độ cao. Thế nhưng, tác động của 
những cái cánh đã khiến tất cả tòa nhà và đường xá bên dưới bị phá 
hủy. 

“Nuraaaaaarrgghhhhhhh!” 


Lần nay, hắn giải phóng vài phát ban quỷ năng cực lớn! Cả cường độ 


lẫn công lực quỷ năng của hắn đều đáng kinh ngạc; tôi sé bi trong 
thương dù có mặc bộ giáp đỏ thâm. Thế nhưng — hiện tại, tôi đã có 
thêm sự bảo vệ từ sức mạnh của Ophis! 


“Haaaaaaaaaahhhh!” 


Những viên đạn quỷ năng khổng lồ dày đặc hướng đến tôi tất cả đều 
đã bị chệch hướng bởi những cú đấm và đá của tôi! Trong số những 
viên đạn quỷ năng mà tôi đã làm chệch hướng, vài viên lao xuống 
phố hay tòa nhà của Agreas, và vài viên được gửi đi xa. Khoảnh khắc 
mà chúng đáp xuống, những vụ nổ lớn xảy ra ở nhiều nơi. Những 
cơn gió mạnh đã cuốn đi hết mọi thứ trong khu vực xung quanh. Tại 
cái nơi bị ảnh hưởng gần chỗ tôi nhất, có vài tòa nhà đã hóa thành 
cát bụi hay hư vô, và một miệng núi lửa lớn đã hình thành. Dù nó có 
sức tàn phá khủng khiếp, thì sau cùng, đây là con trai của Qủy 
Vương mà. —D6 là những gi tôi nghĩ... Hắn ở cấp độ của một tên 
Siêu Qủy sao? Đương nhiên là không thể rồi. Áp lực thầm lặng và 
hào quang tuyệt đối có thể cảm nhận từ Sirzechs-sama và Ajuka- 
sama; tên khốn này không thể bì được với hai vị Qủy Vương-sama 
đó. Tôi nghĩ là trong ba Siêu Qủy này, phải chăng tên khốn này thấp 
hơn mấy người đó vài bậc? Tôi không thể tránh khỏi việc nghĩ ngợi 
về chuyện đó... nhưng, bất kể là gì, hắn cũng sẽ là kẻ thù tàn bạo 
tương tự. Những cái cánh trên lưng Rizevim đều vung cùng lúc, và 
một vầng hào quang mạnh mẽ bộc phát từ cơ thể hắn. Với điều đó, 
hắn bay lên trên tôi, và hét! 


“Eh! Ma! Dé ta tặng ngươi thứ gì đó lon lớn làm quà quay về nha! 
Đồng đội ngươi đang ở bên dưới, phải không? Nếu ngươi tránh, thì 
chúng sẽ chết nhỉ?! Ngay cả khi ngươi phá hủy thứ này, thành viên 
gia đình ngươi đang ở trong Văn Phòng Chính Phủ sé bị giết bởi du 
chấn!” 


Sau khi Rizevim hét lên như thế, hắn tập trung vầng hào quang áp 
đảo không tưởng vào cả hai tay! Một lượng quỷ năng đáng kinh ngạc 
đã ló dạng trên tay hắn. Xuất hiện trên đầu hắn — là một quả cầu 
quỷ năng đáng kinh ngạc rộng hơn mười mét. Ngoài ra còn có sáu 
quả! Nếu mấy thứ này đánh trúng mặt đất của Agreas - chưa dé cập 
đến đồng đội tôi, cả thành phố đều bị hủy diệt! Sáu quả cầu quỷ 
năng dần dần bay vòng quanh. 

“— BIENNNNN MẤTTTTTTT ĐIIIII” 

Rizevim gầm lên khi hắn tung đòn! Áp lực khủng khiếp và một lượng 


lớn quỷ năng đang giáng xuống từ trên trời! Tôi — chuẩn bị tỉnh 
thần, và rồi nói với Ddraig. 


“— Theo tôi đến cùng nhé, Ddraig!” 
[Tất nhiên, chuyện này đã được quyết định rồi mà.] 


Tôi nhắm đại pháo ẩn trong bốn cái cánh lên trước mình! Có hai cái 
trên vai tôi, hai cái dưới nách tôi; Nong súng mở rộng! Sức mạnh vô 
hạn của Ophis tập trung vào đại pháo. 


“[<<DDDDDDDDDsDDsDDDDDDDDœD 


Dấu hiệu [ ] xuất hiện trên từng viên ngọc của tôi, và chúng xen kẽ 
với những tỉa sang đen đỏ. DOOOO ... những khẩu đại pháo đã được 
nạp. Ophis — sức mạnh của Infinite Dragon God đã được tập trung 
lại. 


“LÊNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNI” 


Cùng với giọng tôi, đòn tấn công bằng đại pháo dày đặc và dữ dội, là 
sự kết hợp giữa hào quang đỏ thẫm và đen tuyền được bắn ra từ 
họng của bốn đại pháo cùng một lúc! Âm thanh đến từ sự va chạm 
của bốn khẩu đại pháo và sáu quả cầu quỷ năng của Rizevim. Sau đó 
—. Một vụ nổ lớn nhấn chìm cả bầu trời phía trên thành phố nổi 
Argeas. Bùm, tiếng nổ, gió mạnh, và tất cả các loại hiện tượng khác 
đều xảy ra. Tiếng đại pháo của tôi và quỷ năng của Rizevim đang loại 
bỏ lẫn nhau trên trời! Tất cả những cái cửa sổ tại Argeas đều vỡ tan 
do sóng xung kích được tạo ra —. — Bầu trời hóa thành cánh đồng 
đỏ đen đan xen vào nhau. Hai đòn tấn công cực lớn và mạnh đã va 
vào nhau, rồi triệt tiêu lẫn nhau. Giữa làn khói tạo ra do vụ nổ, có 
thể thấy bóng dáng của ai đó. — Đó là Rizevim. Nhưng mà, vì chi 
chống chịu trước tác động của vụ nổ đó, hơn phân nửa những cái 
cánh của hắn đã bị tổn hại, và máu chảy ra từ mọi phần trên cơ thể 
hắn. Máu ri ra từ tai, mũi và miệng. Đối với hắn, bay thôi cũng có vé 
rất khổ rồi. Trái với hắn, tôi hoàn toàn chẳng hề han gi. Thấy tôi 
không lãnh bất kỳ thiệt hại nào, biểu hiện của Rizevim đan xen giữa 
tức giận và khó chịu. 


“... C6 lẽ nào ta cũng sẽ kết thúc như Shalba và Cao Cao, bị ngươi 
đánh bại kiểu này...?!” 


Nghe vậy, Ddraig cũng hơi ngạc nhiên, và rồi ông ta nói. 


[— Ngươi đáng ra nên biết khi ngươi có dính dáng chứ? Cộng sự của 
ta — Hyoudou Issei luôn theo đuổi yên bình. Nhưng, dù có là hậu duệ 


của Beelzebub cũ, thủ lĩnh của Phe Anh Hùng, hay cả ngươi, con trai 
của Lucifer đi nữa, ngươi đã chà đạp lên tất cả đáng ra không nên 
làm mà không có lấy tí gì là do dự.] 


Rồi Ddraig khẳng định. 


[Mà, chẳng có lựa chọn nào khác ngoài hủy diệt, phải không? — Đây 
là Sekiryuutei của Hai Thiên Long. ... Không, chuyện này có hơi 
khác. Đây là một câu chuyện khác với Hai Thiên Long, được biết đến 
với cái tên Crimson Sekiryuutei — [D x DỊ.] 


Được biết đến như một Ác Quỷ Crimson Sekiryuutei tái sinh, — 
[Diabolos Dragon], nó nó thực sự hơi xấu hổ. Nghe những gì Ddraig 
nói, Rizevim bật cười. 

“...Kukuku, thì ra ngươi đã hóa thành tân Siêu Quỷ [Dragon Maou] ... 
Nếu là vậy, không biết liệu chẳng bao lâu nữa cháu ta cũng sẽ trở 
thành tân Siêu Qủy đây nữa.” 

(Edit: Kanji là Dragon Maou, Katakana là Satan) 


Sau khi nói thế , đằng sau tên khốn đó — một ma trận dịch chuyển 
được tạo ra! 


“Nhưng, ta sẽ không chết tai đây đâu... ta chạy trước nha!” 

Khốn nạn! Hắn tính chuồn! Sau khi Rizevim liếc tôi, hắn liền mờ dần 
trong ánh sáng dịch chuyển! Chết tiệt! Hắn chạy nhanh hơn bất cứ ai 
khác! Nhưng, vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc! 


“Ta không để ngươi chạy đi đâu, Rizevim!” 


Vali bay khỏi Văn Phòng Chính Phủ. —Rồi, cậu ta liếc lại nhìn tôi va 
nói. 
“— Ấn tượng đấy. Hyoudou Issei. Ngươi, chiến đấu vì gia đình 


mình... Ta đã bị nó mê hoặc.” 


Sau khi nói thế, Vali rượt theo Rizevim đã biến mất trên bầu trời của 
Argeas... Vali, hình như là có vẻ hơi cô đơn hằng trên mặt cậu ta. 


Phần 6 

Sau khi Rizevim trốn thoát, tôi về phòng quan sát để xác nhận sự an 
toàn của Bố Mẹ mình và Asia. Tôi giải bộ giáp của Ophis, và trở lại 
về ngoài bình thường của mình. Mà, dù là tôi vốn đã về đến phòng 
quan sát.... Tôi bước đến chỗ Nhà V6 Dich đang cúi đầu giữa phòng. 


Có vẻ như anh ta đã không còn ý định kháng cự nào nữa. Tôi đối mặt 
với anh ta khi nói. 


“... Nha Vô Dich, những gì ngài đã làm là không thể thứ tha được” 
Sau khi tôi nói thế, Nhà Vô Địch mở rộng vòng tay và nhắm mắt lại. 
“Loại bỏ ta đi nếu cậu thích. Cậu có quyền làm vậy.” 


...Giết tôi đi, đó là ý của anh ta. Chuyện như thế... sao tôi có thể làm 
chứ? — Nhưng, Mẹ nhanh chóng chạy đến. Bà tát vào mặt Nhà Vô 
Dich. 


« ..Dé thằng con nhà tôi, dé cho cả nha tôi chịu dung những điều như 
thế, cái này được coi là giá rẻ phải trả rồi.” 


Mẹ rất trang nghiêm —. Nó khiến Bố tôi phải ngạc nhiên mà cất 
tiếng 'waaah' từ bên cạnh. Chí ít thì tôi cũng phải cho Nhà Vô Địch ăn 
một cú. Nhưng vì Mẹ đã chộp lấy mất rồi... mà, cũng được thôi. Nhà 
Vô Dich thật lòng xin lỗi Me tôi, 'tôi rất xin lỗi'. ...Tôi lắc đầu và nói. 


“.,„Dẫu cho có tốn nhiều năm hay thậm chí là hàng nghìn năm, xin 
ngài hãy chuộc lại lỗi lầm của mình. ...Người con gái mà tôi yêu đã 
nói cô ấy muốn cùng tôi thi đấu. ...Có một trận Game với ngài là ước 
mơ của họ, chắc chắn là không chỉ có mỗi mình Rias. Có rất nhiều 
chiến binh cũng có ước mơ này.” 


Đúng vậy, không phải chỉ có mình Rias. Sairaorg-san và Cựu chủ tịch 
Sona cũng mơ được đấu với người đàn ông này trong tương lai. 
Ngoài ra—. 


“... Ngay cả tôi, một ngày nào đó cũng sẽ có một gia tộc của riêng 
mình, và tôi muốn có một trận đấu đẹp mắt với ngài. Vậy nên... bất 
kể có bao nhiêu năm, tôi sẽ chờ, nên hãy chuộc lại lỗi lầm của mình.” 


Tả Ngay cả vậy, cậu nói rằng ta thực sự không thể chết. ...Cậu quả 
thực là tàn nhan hơn những người khác.” 


Với khuôn mặt cau mày, Nhà Vô Địch tiếp tục hỏi tôi. 


“Có một chuyện, hãy nói cho ta biết. Ta đã nghe được lời đồn. ... 
Cậu đã gặp linh hồn của Yaegaki-san và Cleria trên Thiên Đàng. 
...Cleria, con bé... biểu hiện của con bé như thế nào?” 


Tôi nhớ lại hồn ma có vẻ là Cleria-san khi tôi trên Thiên Đàng. Cleria- 
san đang ôm chặt lấy Yaegaki. 


“Cô ấy có vẻ rat là dịu dàng.” 
Sau khi nghe lời tôi nói, Nhà Vô Địch tuôn ra một dòng nước mắt. 
“......Ta hiểu rồi......Ta đã thua.” 


Thấy Nhà Vô Địch chán nản ngồi xuống, tôi không thể tránh khỏi 
việc nhìn lên trời cao. ...Đây là trận chiến không thể nói trước. Không 
phải là tôi không thể hiểu được lý do của Nhà Vô Địch. Nhưng, thực 
tế là anh ta đã bước qua làn ranh mà đáng ra anh ta không nên làm 
—. Nhưng, với tôi, lợi ích mà tôi đạt được rất lớn. Tôi — nhìn về gia 
đình mình. Bố tôi, Mẹ tôi, và Asia. Tất cả họ đều là thành viên quan 
trọng của gia đình. Mọi người giờ đã cùng nhau mỉm cười. Không 
còn cần phải giấu gì nữa. Nhưng mà, nó có thể khiến Bố Mẹ lâm 
nguy. — Nếu là vậy, cùng với Asia, cùng với những người động đội 
của tôi, sẽ ổn thôi nếu chúng tôi bảo vệ họ. Sẽ ổn thôi nếu chúng tôi 
cố hết sức bảo vệ họ. Tôi tái khẳng định quyết tâm chiến đấu để bảo 
vệ những người quan trọng với mình—. — Đột nhiên, tôi bị tấn công 
bởi cơn buồn nôn. Tôi liền che miệng lại — có gì đó đang từ bụng đi 
lên mà tôi không thể kiềm lại bằng tay. ...Khi nhận ra, tôi đã ho ra 
một lượng lớn máu từ miệng mình. Cũng có gì đó âm ấm chảy ra từ 
mũi tôi. Tôi đột nhiên thấy yếu ớt và cảm nhận rằng mình đã mất 
sạch sức lực —. Cơ thể tôi khuy xuống, và tôi ngã xuống sàn. 


4 Huh?” 

Tôi chi có thể nhìn vào sàn nhà... Tôi thậm chí còn chẳng có sức dé 
nhac ngón tay, tôi không thể động đậy chút nào. Tôi chỉ có thể nhìn 
vào sàn nhà đã bị nhuốm đỗ bởi máu chảy ra từ miệng tôi. 
“Ise-san?!” 

“Ise!” 


“Tse!” 


Tiếng hét của Asia, Bố, và Me lọt vào tai tôi... nhưng tiếng ồn dan trở 
nên xa cách khỏi tôi... 


[... Cộng sự a. — Đây là cái giá cho sức mạnh. Sức mạnh của Ophis... 
thực sự quá... ] 


Dù cho tôi có thể nghe thấy giọng nói quan tâm của Ddraig... mọi thứ 
trước mắt tôi dần chuyển sang màu trắng, rồi trở thành màu đen... 
Sau đó, ý thức của tôi bay xa—. Quả thật, cái giá thực sự quá —. 


Tập 20 - Buổi Tư Vấn Hướng Nghiệp của Belial 


Last Life....Sự trừng phạt xứng đáng 


Tôi — Azazel, đã thâm nhập vào bên trong Agreas, và đã đến được khu 
vực rìa ngoài, nhưng một cô gái trong bộ váy phong cách gothic màu 
đen đang đứng ngay trước mặt tôi. Cô ta đang đứng đợi trước hai 
cánh cổng sắt khá to dẫn vào phòng năng lượng. Trước mặt tôi là 
một khoảng không cực kì rộng rãi. -Cô gái đang đứng đợi là ban sao 
của Ophis, Lilith. Đánh nhau với cô ta không phải là ý hay. Hơn nữa, 
nếu tôi thật sự tấn công, thì tôi sẽ đễ dàng bị đánh bại. Nói vậy, 
nhưng tôi có việc cần làm với nguồn năng lượng nằm sau cánh cửa 
đó...Vì một tấm bản đồ của Agreas đã được chuẩn bị trước, nên moi 
việc đều trôi chẩy kể từ lúc tôi đột nhập vào. Dù đường di đầy rẫy 
những cái bẫy do bọn chúng đặt ra từ trước, chúng lại hoàn toàn vô 
nghĩa với nhà phá bẫy chuyên nghiệp như tôi. Việc tôi một thân một 
mình đến đây là hoàn toàn đúng đắn. Nếu có ai khác đi cùng, những 
cái bẫy sẽ ngốn rất nhiều thời gian. Tôi đứng đối diện với Lilith và 
gãi gãi má bằng một ngón tay. 


“,..Này, không để ta đi qua được à?” 

“Không thể. Rizevim nói, ở đây, Lilith phải phòng thủ.” 
“Không đánh nhau là không được sao?” 

“Đánh nhau? Lilith, mạnh. Rất mạnh.” 

“,,.Chà, như lời ngươi nói.” 


Lilith nhanh chóng tung ra một cú đấm khá dễ thương rồi thu lại 
ngay. Cử chỉ thì dễ thương đấy, nhưng tôi e là mỗi cú đấm ẩn chứa 
trong đó một sức mạnh phi thường. Ah, đau đầu rồi đây. Tôi nên làm 
gì? Những lúc thế này, Ise sẽ cực kì có ích...Dù sao thì, cậu ta cũng 
rất nổi tiếng với đám trẻ. Và nếu là Asia, thì sẽ ra sao nhỉ? Với việc 
con bé là một nhà luyện rồng hiếm có và vốn là một nữ tu, nếu có 
Asia, tôi tự hỏi rằng con bé sẽ làm gì với con rồng này?..Nghĩ về điều 
đó, tôi chợt nảy ra ý tưởng. Tôi lấy ra thanh chocolate được chuẩn bị 
sẵn làm nguồn thức ăn khẩn cấp ra từ túi. Tôi xé vỏ bao, và làm lộ 


thanh chocolate ra. Tôi chia nó về hướng Lilith. 
“Cha, cho ngươi này.” 
“__Mmn!” 


Ngay khi thấy món quà vặt, biểu cảm của cô ta ngay lập tức xoay 
180 độ! Mmn! Ophis cũng không cưỡng lại đồ ăn vặt được, nên có lẽ 
là bản thể này cũng thế? Tôi đi chuyển thanh chocolate lên xuống 
qua lại, và đôi mắt của Lilith bám theo hướng di của nó. Có vẻ là cô 
ta rất thích thú với thanh chocolate. Nói mới nhớ, Ise và những người 
khác đã gặp cô gái này ở thành phố của phe Tepes, và họ cũng đã 
chiêu đãi cô ta bằng một bữỮa ăn ngon. ...Con rồng nào cũng tham 
lam thế à? 


“Muốn cắn một miếng không? Vi rất ngon và ngọt đấy?” 
Ngay khi tôi nói thế, cô ta im bặt và nuốt nước bọt. 


Mắt cô ta đang đảo như rang lạc vậy. Cô đang làm ta cảm thấy như 
mình vừa làm việc xấu đấy! 


“...Nếu ngươi để ta qua, ta sẽ để ngươi ăn cái này. Nếu ngươi chan 
đường ta, thì không có gì cả. Vậy, ngươi muốn ăn chứ?” 


“...Muốn, Nhưng, không để ngươi qua. ...Lilith, nên làm gì?” 


Cô ta nghiêng đầu rất dễ thương trong khi trả lời tôi. ...Tôi nên làm 
gì bây giờ? 


⁄2 


Tôi buông tiếng thở dài. ...Vậy là không thể qua được thật. Tôi đưa 
thanh chocolate trong tay mình về phía Lilith. 


“...Không cần nhìn ta với đôi mắt đó đâu. Ta biết, ta biết mà. Dù sao 
thì, cho ngươi này. Ngươi có thể suy nghĩ về việc cho ta qua sau khi 
ăn xong.” 


Lilith nhận lấy thanh chocolate. 


ERETT 


Cô ta lặng lẽ nhét thanh chocolate vào trong miệng. ...Cô ta có về 
thỏa mãn. Tôi cúi đầu xuống, và đưa hai tay lên. Chà, giờ thì làm gì 
tiếp nhỉ? Bằng cách sử dụng đồ ăn vặt làm mồi nhử, liệu có thể dụ 
cô ta ra khỏi đây được không? Cách này có vẻ dễ...cô ta bướng bỉnh 
đến bất ngờ. 


“..,Thật là, tên khốn đã tạo ra ngươi đã khiến ngươi thành thé này 
mà chẳng thèm suy nghĩ gì cả.” 


Chà, không còn nhiều thời gian nữa. Tôi hiện đang cân nhắc chiến 
thuật trước mặt cô rồng này. Khoanh tay lại, tôi gật đầu khi đã nghĩ 
ra kế hoạch tác chiến khác. Cùng lúc đó, tiếng chân của ai đó vang 
vọng trong hành lanh nơi tôi đã đi qua. Sau một lúc, có một giọng nói 
vang lên. 


“......Khốn tiếp! Thằng nhãi Sekiryuutei chết tiệt...!” 


Xuất hiện từ hành lang trong khi nói -- là tên khốn Rizevim, với về 
ngoài tả tơi! Hắn ta đang lầm bầm một mình trong khi cúi đầu. 


“Mình nên sử dụng sức mạnh của Lilith.... Không, quá thiếu sự bảo 
đảm nên cô ta vẫn chỉ có thể làm lá chắn của mình. Nếu Lilith hiện 
tại đối đầu với hai Thiên Long, cô ta thậm chí có thể bị giết. Chính vì 
thế, việc khiến cô ta mạnh hơn và chỉnh sửa lại cô ta sau khi khám 
xét bản gốc là cần thiét.... ... Cha, chắc chi còn cái đó thôi. ... 
Uhehehehe.” 


Sau điệu cười đáng ghét đó, hắn ta hét lên. 
“Lilith! Lilith, ngươi đâu rồi!?” 
Trong khi gọi Lilith ra, tên khốn đó cuối cùng cũng chú ý tới tôi. 


“Ta vừa nghĩ rằng mình sắp hết thời gian, và giờ thì ngươi xuất 
hiện.” 


Tôi cười lớn trước tình trạng cơ thể của Rizevim. Tên khốn cũng 
không tính chịu lép vế trước tiếng cười ác ý của tôi và trả lại cái 
nhếch miệng. 

“...Oh — oh - Không phải là Azazel-ojisan sao? Chắc chắn là ông rồi, 


người đầu tiên đến được phòng cung cấp năng lượng của Agreas. Và 
di nhiên là ông có thể né hết số bẫy trên đường tới đây.” 


“Thật sự thi, ngươi đáng bị thé, Rizevim. Bi Ise va Vali đánh bại như 
thế. Chà, ta cũng đã đoán được rằng mọi chuyện sẽ kết thúc thế này 
rồi.” 


“,,,Chứng kiến kết quả thế này và vẫn không bất ngờ, ông đúng là 
bàn tay dẫn lối cho hai Thiên Long.” 


Khi so sánh Ise và Vali với tiền nhiệm, sức mạnh của hai đứa đó đã 
tăng chóng mặt và đầy bất ngờ. Tôi đã đoán rằng chuyện rồi cũng sẽ 
đến lúc này. 


“Bất chấp việc chúng mạnh thế nào,những kẻ kiếm chuyện trước 
mặt chúng luôn gặp những biến cố bất ngờ, và cuối cùng sẽ bị đánh 
bại. Với ngươi, chuyện đó cũng sẽ đến thôi. Chỉ còn là vấn đề thời 
gian. Nhưng ta đã bỏ ra rất nhiều công sức tính toán và giảm tỉ lệ 
thất bại dưới tay ngươi của bọn ta đến mức tối thiểu rồi.” 


Dù đó là Shalba hay Cao Cao, chúng đều gây rắc rồi, và sau đó đều bị 
đánh bại. Nếu có lần đầu, thì sẽ có lần tiếp theo, và đó là lý do mà 
lòng tin vào việc làm được điều đó với Rizevim ngày càng mạnh mẽ 
hơn. Miệng của Rizevim méo xệch đi, và xuất hiện ánh nhìn tức giận. 


“.,,Lời ông nói that sự gây nóng máu đấy.” 


“Không, có vé như da tâm của ngươi vẫn vượt qua một vài dự tính 
của ta. Ngươi có cả Chén Thánh và Trái Cấm. Nhưng, ngươi quá 
thiếu kiên nhẫn. Da đến mức này, thì nói ngươi quá nóng vội với 
nước cờ bất ngờ này là không hề cường điệu đâu. Có lẽ nó liên quan 
tới quầng thâm quanh mắt ngươi à?” 


Hắn ta có những quầng thâm xung quanh mắt. Thiếu ngủ? Với một 
kẻ làm rối loạn chính trị, có cái gì làm hắn mất ngủ được cơ chứ? 
Hơn nữa, hắn ta không phải loại người sẽ trăn trở trên giường lúc 
nửa đêm chỉ vì con đường trước mắt quá đáng ngờ. -Nhưng trái với 
suy nghĩ của tôi, hắn ta lại tự cười bản thân lần nữa. 


“...Thật bất ngờ, ta cũng là một kẻ mong manh dễ vỡ đấy. ...Ah, chết 
tiệt. Ông có cùng suy nghĩ với ta. Thứ phiền phức không phải là 
Sirzechs, cũng không phải Sekiryuutei hay Vali và đồng loại, và [DxD] 
cũng không nốt. ...Mà chính là kể đứng trước mặt ta...” 


Rizevim nheo mắt lại, và rồi trừng mắt về phía tôi. ...Ngay cả khi 
đang chịu thương tích nghiêm trọng đến vậy, hắn ta đang tính toán gì 
chứ? Ngay khi tôi có thắc mắc cần giải đáp - ánh sáng chói mắt đột 
nhiên phủ kín tầm nhìn của tôi. Khi quan sát cẩn thận hơn, trong khi 
cả khoảng không bao la bị bao phủ bởi thứ ánh sáng đó - một Long 


Môn mở ra! Và có tới hai cái! Ca hai đều mang tông màu đen chủ 
đạo. Xuất hiện từ đó - một con Hắc long ba đầu với đôi cánh khổng 
lồ, cùng với một thanh niên điển trai với làn da nâu và bộ lễ phục 
đen. Tên Hắc long ba đầu khổng lồ chính là [Diabolism Thousand 
Dragon] — Azi Dahaka. Dù gã da nâu kia xuất hiện trong hình dang 
nhân loại, tôi e rằng hắn chính là [Eclipse Dragon] — Apophis. Tên 
thanh niên — Apophis nói với Rizevim bằng biểu cảm bất ngờ. 

< < -- Phương pháp của ngươi quá ngây thơ rồi, Hoàng tỬ. > > 
Tên rồng ba đầu -- Aši Dahaka cười lớn. 

[Nói đúng hơn thì điểm yếu về tâm lý đã dẫn dắt ngươi đến đây.] 
[Tâm lý mạnh phải ngang miếng đậu hŭ!] 

[Tất cả những gi ngươi có chi là thái độ kiêu ngạo thôi!] 

Ngay sau khi cái đầu ở giữa nói, hai cái đầu hai bên cũng bắt đầu 
cạnh khóe Rizevim. Trước mặt của hai tên Ác Long có tiếng tăm và 
thực lực, Rizevim lại cười gượng gạo. 

“...Ra là Apophis-kun và Azi Dahaka-kun.” 


Khi phát hiện ra những vết thương của Rizevim, Aši Dahaka còn 
thích thú hơn trong việc giéu cot han ta. 


[Ah--, Rize. Nhìn như quả mơ muối ấy, không tệ đâu.] 
[Nhìn ổn phết đấy +] 
[Ha, đáng đời!] 


Thái độ của Aši Dahaka khiến lửa giận trong Rizevim bùng cháy. 
Nhưng, nó bị cắt ngang bởi Apophis. 

< <Xin thứ lỗi, Hoàng tử Rizevim. Dù ngài đã bỏ rất nhiều tâm 
huyết...chuyện sẽ dừng lại ở đây.—Từ giờ, cho phép chúng tôi tự 
hành động.” 


Apophis đưa một tay ra trước, và tạo ra một vòng ma pháp. Một vật 
thể xuất hiện từ tâm của nó. -Một cái cốc, đó là Chén thánh của 
Valerie. 

< <TTôi sé lấy nó đi cùng. > > 


“..,Chén thánh a. Ta đã giấu nó trong chiều không gian của riêng 


mình...hai ngươi đã từng hỏi ta về nó trước đây nhưng giờ chuyện 
lại ra thế này rồi nhỉ.” 


AZi Dahaka cười ‘kukukw’. 


[Ổn thôi mà. Miễn là còn trong phạm vi ma thuật, ta giỏi hơn ngươi 
nhiều đấy. ] 


[Ta rất là giỏi với mấy cái ma thuật mạnh đấy +] 
[Đồ Ma vương hạng 2! À không, Ma vương hạng 3!] 


... Tên khốn Rizevim đó, dang bi phan bội đúng lúc này. Những kẻ đó, 
chúng đã tin vào sự thất bại trong tương lai gần của Rizevim, và đã 
suy nghĩ đến thời điểm nổi loạn? Vì thế, chúng đã nhắm vào cơ hội 
này, và còn lấy đi Chén thánh. Như để đáp lại suy luận của tôi, 
Apophis lên tiếng 


< < Với hậu quả do lời nguyền của Fafnir, ngươi đã gặp ác mộng 
hàng đêm. Những quầng thâm đó đã quá nghiêm trọng rồi. Để có thể 
khiến Lilith mạnh hơn, ngươi đã dần dần trở nên lo lắng về việc 
chuẩn bị kế hoạch bổ sung. Dù ngươi được biết đến là Siêu quỷ, 
nhưng so với hai Siêu quỷ còn lại, sự khác biệt không chi có một hai 
điểm đâu. > > 


T86 Yo Biết cách ăn nói đấy, Ác Long.” 


Rizevim hung hăng nói vặn lại. ...Tôi cuối cùng đã hiểu ra. Ra là thế; 
tên khốn Rizevim đã phải chịu đựng lời nguyền của Fafnir. Tên Long 
Vương đó, ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi nhận thức, 
ông ta đã biến linh hồn mình thành một lời nguyền, và đặt nó lên 
Rizevim. Hơn nữa, cơ thể linh hồn của Fafnir xuất hiện trong giấc 
mơ của Rizevim mỗi đêm, và ông ta liên tục tấn công hắn trong đó. 
Quầng mắt của Rizevim cũng do đó mà ra--. Ra đó là lí do hắn nhắm 
đến Ophis. Để có thể đánh bại Fafnir, hắn đã tính đến chuyện khiến 
Lilith mạnh hơn. Lời mia mai của Aši Dahaka về Rizevim đang ngày 
càng gay gắt hơn. 


[Siêu quy-sama không có chút phản kháng nào trong giấc mơ của 
hắn, nên cái tên vàng khè đó đã giết hắn phải đến hàng trăm hàng 
nghìn lần rồi. ] 

[Hắn không thể nào thoát khỏi giấc mơ của mình được!] 


[Đơn giản là hắn không thể phá vỡ được lời nguyền trong giấc mơ 
của mình!] 


Apophis thé dai. 


< < Và vi han đã bị tra tấn, nên hắn ta đã biến ban thân trở thành 
cục đá chắn đường kế hoạch của chính mình; ai cũng có thể tưởng 
tượng ra được cấp độ sức mạnh tâm lí của hắn cả. Thật sự thì lời 
nguyền đó quá mạnh với hắn ta. Sau cùng thì, đã có những bước đi 
cho quá nhiều thứ thừa thãi khác. > > 


Nó rất hợp với phong cách của hắn ta, mọi thứ tên thanh niên đó nói 
đều đúng. Sau khi kích động quá nhiều người, cuối cùng thì hắn ta đã 
gậy ông đập lưng ông. Và tâm lí của hắn ta cũng bị săn đuổi và đồn 
tới đường cùng. Nó dẫn tới một loạt các sai lầm, và đều là do hắn tự 
gây ra cả. Đó là kết quả do đã quá khinh thường kẻ dich. Bị xia xói 
không thương tiếc bởi hai tên Ác Long, Rizevim đang giận đến run 
người. Tôi bô qua Rizevim, và nói với hai tên Ác Long 


“Hai ngươi có thể đưa ta cái Chén thánh được không, Apophis, Aši 
Dahaka?” 


< <Theo lẽ thường, thì chuyện đó là không thé đâu, lãnh dao của 
Thiên thần Sa ngã. Bon ta cũng rất hứng thú với chuyện tan công thế 
giới khác. > > 


--Hả?...Sao có thể? Tôi chỉ tính đến những gì Rizevim đang nghĩ tới, 
và tôi không ngờ rằng hai tên này cũng hứng thú với một thế giới 
khác! Sau khi Apophis nói, Aši Dahaka tiếp tục. 


[Chiến đấu với thần của một thế giới khác rất thú vi.] 
[Quá kích thích luôn ấy *] 
[Ta muốn đi xem một thế giới chưa từng được biết đến! ] 


Chỉ có mục tiêu của chúng là giống nhau. Nhưng, hai tên đó đã cắt 
đứt quan hệ với Rizevim. Trong trường hợp này, đó vẫn là một vấn 
đề phiền phức. Chỉ nghĩ đến việc những con rồng đầy sức mạnh này 
sử dụng Chén thánh vô tội vạ cũng đủ đáng sợ rồi. Đột nhiên, 
Apophis nhìn sang phía hành lang. Hắn ta tiếp tục nhìn chằm chằm 
vào nơi hành lang tối và im ắng đó, và rồi cười nhẹ. 


< <...Gó về như ai đó đã tới vì linh hồn của ông. Vậy thì tạm biệt, 
con trai của ma vương. Sẽ tốt hơn nếu ông chết mà không có vướng 
bận gì. > > 


Ánh sáng xuất hiện dưới chân của Apophis và Aši Dahaka, và Long 
Môn mở ra một lần nữa. 


[Nhưng mà, bon ta sẽ tiếp tục kế hoạch của ông.] 
[Di nhé!] 
[Chết khó coi vào đấy!] 


Để lại những lời cuối, Apophis và AZi Dahaka dịch chuyển khỏi đây 
cùng với hào quang màu đen--. Ngay sau khi hai tên Ác Long hung dữ 
đó rời đi, tia ánh kim như một nhát kiếm xuất hiện từ sâu trong hành 
lang, và đang đến gần hơn. Bay xuống nơi rộng lớn này là — Vali, 
người đang gidu mình sau lớp giáp trắng tỉnh. 


“Hào quang tôi vừa cảm nhận được là của Aši Dahaka. -Có vė như 
mấy tên Ác Long ngươi hồi sinh không thích ngươi lắm nhỉ.” 


Cậu ấy nói vậy khi đứng trước mặt của Rizevim. Rizevim chỉ có thể 
cười gượng trước sự xuất hiện của cháu trai mình. 


“__Dén lúc Vali-kun xuất hiện rồi.” 


“Tên Ác Long ba đầu đó và Crom Cruach không phải là thứ có thể bị 
điều khiển bởi ai đó tầm cỡ ông đâu, ông vẫn còn quá ngây thơ. — 
Đừng bao giờ xem thường loài rồng, Rizevim.” 


Vali duỗi tay phải ra, và tụ vào trong đó một lượng lớn sức mạnh 
đầy đáng sợ. Thấy vậy, Rizevim bắt đầu cười hối lỗi. 


“Ah khoan đã, Vali-kun, ta sai rồi...cháu thấy đấy, ta là ông của cháu 
đúng không? Hãy nhẹ tay với lão già này nhé.” 


Do thương tích hiện tại, hắn ta đã nhận ra mình không thể chịu nổi 
sức mạnh của Vali. Vào lúc đó, tên khốn đã bắt đầu lo lắng. Nhưng. 


ERETT 


Vali nhẹ thở dài, va bắt đầu niệm từng con chữ dé giải phóng sức 
mạnh. 


“Ta, ké sẽ thức tinh — là Hakuryuukou, kẻ sẽ mang luật lệ đến với 
bóng tối—“ 


Không gian chúng tôi đang đứng bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ. Một 
lượng sức mạnh khổng lồ đang được giải phóng khỏi cơ thể của Vali. 
Bộ giáp trắng tỉnh dần chuyển sang ánh bạc rực rỡ, và hình dạng 
cũng thay đổi theo. Vali chỉ có một câu trả lời - đọc lên câu niệm chú 
cho [Empireo Juggernaut Overdrive]. Dù cả thể lực cùng sức mạnh ác 
quỷ sẽ bị bòn rút liên tục, sức mạnh nhận lại có thể dễ dàng tước đi 


mạng sống của thậm chí là Tử than mạnh nhất trong truyền thuyết. — 
Đó là sức mạnh ghê gớm đến mức biến việc diệt thần trở nên khả 
thi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Rizevim tròn xoe mắt, và tiếp tục cố 
gắng thuyết phục Vali. 


“Thời nay, một trong những phẩm chất cần có của giới trẻ là quan 
tâm đến người già, đúng chứ?” 


“Ta bước đi trên con đường của sự thống trị bằng sự hủy diệt Vô 
Hạn và xuyên qua những Giấc Mơ hão huyền—“ 


Vali chẳng hề để ý và tiếp tục đọc lên câu niệm chú. Rizevim chuyển 
sang một tư thế khoa trương và bắt đầu xin lỗi. 


“Ah--, ta hiểu rồi! Ta công nhận rằng mọi thứ ta đã làm tới lúc này 
đều sai hết! Bắt nạt mọi người là lỗi của ta!” 


“Ta sé trở thành Hoàng đế Rồng thuần khiết —“ 


“Nào nào, là lỗi của ta hết! Tiền, mỹ nhân, bất cứ cái gì cháu muốn, 
ta sẽ cho cháu hết, được không?” 


Tuy nhiên, người cháu đối mặt với ông mình mà không có chút 
thương cảm nào, và hoàn thành câu cuối của niệm chú trong một 
hoi--. 


[[[[[“Và ta sẽ khiến ngươi phải phục tùng ánh sáng trang bạc và hình 
thức hoàn hảo của Quý!”]]]]] 


Âm thanh vang lên từ tất cả những viên đá quý. Dần dần, bộ giáp 
Divine Dividing Scale chuyển thành một bộ giáp tuyệt vời và tỏa sáng 
màu trắng bạc. Giải phóng ra hào quang màu bạc và sát khí từ toàn 
cơ thể, đó là Juggernaut Overdrive của Vali. Trong cuộc chiến bình 
thường với Rizevim, cậu ta sẽ bi đánh bai do sự tiêu hao năng lượng 
quá lớn và một trận đấu kéo dài. Nhưng, đó là vấn đề khác bởi 
Rizevim bây giờ đang bị thương và không còn nhiều sức mạnh nữa. 
Với sức mạnh bậc này của Vali, khả năng tiêu diệt Rizevim là cực kì 
cao. Lấy ví dụ, bằng việc sử dụng một thanh kiếm mà không dùng 
đến sức mạnh của Sacred Gear, chỉ cần đổ vào nó năng lượng ma 
thuật và ác quỷ là đủ để chém hắn ta. Vali là một thiên tài giỏi đến 
mức học được ma thuật Bắc Âu, và cậu ta cũng rất có thiên phú ma 
thuật. Dù cho một đòn trực diện với sức mạnh của Sacred Gear là vô 
dụng, thì sức mạnh vật lí của cậu ta cũng đã được cường hóa lên rất 
nhiều bằng Juggernaut Overdrive, nên cậu ta sẽ có lợi thế khổng 16 


trước Rizevim trong cuộc đối đầu trực diện. Rizevim, đã nhận ra điều 
này, vẫn mỉm cười trong khi tiếp tục thuyết phục cậu ta. Hắn thậm 
chí còn cố cầu xin tôi. 


“Azazel! Ngươi muốn gì!? Dù là tiền hay bất cứ cái gì khác ta cũng 
đều cho—“ 


Hắn ta không thể hoàn thành câu nói do tôi đã cắt ngang nó. 


“Rizevim, ngươi là thứ khốn nạn nhất. Ít nhất thì, ngươi nên thấy 
vinh dự khi chết dưới tay của Sekiryuutei hoặc cháu trai ngươi 
Hakuryuukou.” 


Ở thời điểm này, nó thật...thảm hại. Con trai của Lucifer, kẻ đã kích 
động đủ loại người, giờ đây đang van xin tha mạng ngay trước mặt 
chúng tôi. Hơn thế nữa, là với những đối thủ mà hắn đã chống lại 
suốt bao lâu nay. Nhìn hắn ta thế này, chưa nói tới thương hại, tôi 
thật sự ngạc nhiên. Vali bỏ cái găng bên tay phải ra, và tạo ra một 
thanh kiếm bằng ma thuật. Đó là một thanh kiếm không chứa sức 
mạnh của Sacred Gear. Trong khi chĩa mũi kiếm về phía Rizevim, 
Vali nói 


“Ông sai rồi, Azazel. Ong ta - bị đánh bại bởi một gia đình nhân loại 
quá đôi bình thường. ...Những thứ mà tôi không sở hữu, thì 
Hyoudou Issei đều có. ...Với ông ta, đó là cách ông ta đã thất bại trên 
đó.” 


...Nghe cậu ta nói, không quá khó để tưởng tượng khung cảnh trận 
đấu đã diễn ra bên trên. ...Ra vậy, Ise, cậu đã để cha mẹ mình biết 
danh tính thật sự của cậu. Nhưng, họ vẫn chấp nhận cậu. Cậu chắc 
đang rất hạnh phúc nhi. Cậu dang run ray trong niềm vui sướng. 
Chuyện như vậy đã xảy ra; không quá khó để tưởng tượng ra cảnh 
thằng nhóc đó hào hứng để sức mạnh của Sacred Gear bùng nổ. 
Sacred Gear, sau cùng thi, sẽ tiếp tục mạnh lên cùng với cam xúc của 
chủ nhân. -Rizevim da lo ngại về tình yêu trong gia đình Hyoudou. 
Thời gian được sinh ra và nuôi nấng đều là của một đứa trẻ bình 
thường. Cha mẹ cậu ta không hề nắm giữ sức mạnh đặc biệt nào, họ 
chỉ là những nhân loại bình thường. Thứ được sản sinh ra từ cuộc 
sống gia đình quá đỗi bình thường đó--. Đó là một thứ mà Rizevim sẽ 
vĩnh viễn không hiểu được. ...Và cả điều mà Vali mong muốn. Đó là 
lí do dẫn đến that bại của hắn ta. ...Mia mai làm sao, Rizevim. 


tàn Không không, sao có thể?” 


Rizevim có vé không hiểu lời Vali, và bat đầu rong lên 


Hắn ta đang gọi Lilith! Lilith, người đang quan sát chúng tôi từ một 
cánh cửa, nghe thấy tiếng gọi của Rizevim và lại gần hắn ta. 


“Bảo vệ, Rizevim?” 


Sau khi thấy Lilith thủ thế để bảo vệ mình, Rizevim một lần nữa lộ 
ra nụ cười vô cùng dị hợm. 


“Đúng, đúng vậy! Đến và bảo vệ ta! Ngươi cần phải cứu lấy ta! Bảo 
vệ ta! Sử dụng sức mạnh Vô cực để chôn vùi Hakuryuukou và Thiên 
thần sa ngã đi! Hyahyahyahyahyahyahya!” 


Vì đã có Lilith làm lá chắn, tình thế đã bị xoay chuyển và nụ cười 
kinh tôm đó lại trở về khuôn mặt của Rizevim. Vali đối mặt với 
Lilith, và dùng giọng dịu dàng để nói với cô ta 

“Bản sao của Ophis, cô né sang một bên được không? Ta...không 


muốn tấn công cô. Bảo vệ gã đằng sau lưng là mục đích tồn tại của 
cô sao?” 


Vali cũng giống như Ise, và vẫn rất coi trọng Ophis. Đó là lí do mà 
Lilith cũng được đặt ngang hàng với Ophis. Lilith có vẻ bối rối trước 
lời nói nhẹ nhàng của Vali. Khá giống như lần trước với Ise, có lẽ chỉ 
khi nói chuyện với hai Thiên Long, cảm xúc của cô ta mới hoạt động? 
“Nhưng, Lilith. Phải bảo vệ, Rizevim. Công việc.” 


Trong khi đứng phía sau cô ta, Rizevim gật đầu đồng ý. 


“Đúng vậy, đó là công việc của con! Công việc đấy! Con đúng là đứa 
trẻ ngoan, Lilith-chan! Con xứng đáng kế thừa tên của mẹ mình!” 


Hắn ta nhanh chóng hồi phục lại ban thân. Thứ rác rưởi, Rizevim. 
Tuy nhiên, Vali nói chuyện còn bình tĩnh hơn trước. 


“Cha, hãy đi với ta. “Nếu cô đi cùng ta, cô sẽ được gap Great Red 


cùng với một “cô” khác, cô sẽ được gặp Ophis. ...Hyoudou Issei, cô 


cũng sẽ được gặp Sekiryuutei.” 


Great Red, Ise - cái tên của Sekiryuutei cùng với Ophis đã được gọi 
ra, và Lilith thể hiện ra phản ứng mà cô ta chưa từng có bao giỜ. 


“...Great, Red? Một...Lilith...khác?” 


Vali chỉ vào phụ kiện hình rồng trên váy của Lilith. 


“Cô chi có cái đó thôi, đúng chứ? Nếu là người đó, người đó chắc 
chắn sẽ cho cô thứ tốt hơn. Nó chắc chắn sẽ tốt hơn hàng trăm lần 
cái thứ cô có ở đây—“ 


Nhằm cắt ngang màn thuyết phục của Vali, Rizevim hét lên 


“Nàyyyy! Này này này này! Gái gì đây, hiệp ước nhượng bộ à!? Đây 
là Lilith của ta! Và là át chủ bài đầy tận tụy! Để có thể được như bây 
giờ, ta đã phải rèn giữa tính cách của con bé —“ 


Tôi thở dài, rồi lấy ra thanh chocolate từ trong túi thêm một lần nữa 
và nói với Lilith 


“Giờ thì, ta sẽ cho cô đồ ăn vặt nữa nhé?” 


“ Great Red, một Lilith khác... Sekiryuutei... đồ ăn vặt... Great 
Red, đồ ăn vặt, Lilith khác, đồ ăn vặt... ăn vặt với Sekiryuutei...” 


Ố ồ, được biết về Great Red, Ophis, và hai Thiên Long sẽ cho cô ta đồ 
ăn vặt, Lilith đang dần lạc trong sự bối rối. Dễ thương phết đấy. So 
với Rizevim, cô ta đúng là dễ thương và dễ nhìn thấu. Lilith thật sự 
là một tồn tại đáng giá. Nhìn thấy Lilith trở nên bối rối bởi chúng tôi, 
Rizevim lại bắt đầu lo lắng. 


“C-Con muốn đồ ăn vặt sao!? Đồ ăn vặt quan trọng hon ta sao!? T- 
Thế thì, ta sẽ chuẩn bị một cái bánh kem thật to với chocolate hoặc 
kẹo dẻo cho con! Ta cũng sẽ cho---“ 


Trong khi Rizevim đang múa may tay chân, cánh tay trái của hắn ta 
đột nhiên lìa khổi thân--. Vali đã vung thanh kiếm của mình xuống 
không chút nhân nhượng. 


“Guuaaaaaaaaaaaaaahhhhh!” 


Rizevim hét lên trong đau đớn. Bởi đòn tấn công quá bat ngờ, hắn ta 
còn không thể né thanh kiếm. Do Vali đang trong Juggernaut 
Overdrive, sức mạnh vật lí của cậu ta đã tăng lên đáng kể. Rizevim 
còn bị mất tập trung do át chủ bài của hắn ta, Lilith. Đó là lí do khiến 
hắn mất cánh tay trái. Trong khi quan sát Rizevim, kẻ đang tuôn máu 
xối xả trên ba vai minh, Vali vẫn nói bằng giọng lạnh lùng 

“Ngay khoảnh khắc ông mất tập trung, mọi chuyện đều đã chấm dứt 
rồi. Lilith cũng vậy khi đang ở trong trạng thái bối rối này. Cứ thế, 
ngay khi có sơ hở, ta đã xuống tay.” 


Trong khi ôm phần cánh tay đã bị chặt, mặt Rizevim tức giận đến 


van veo. 


“......Ð*t M*...! Chi vì duy tri những cảm xúc đó mà ta thành ra thé 


Ra thế, vậy là tên khốn này luôn phải duy trì một mức độ biểu cảm 
với Lilith? Hậu quả là, cảm xúc của Lilith cũng đã lộ ra. Nó tạo ra kết 
cục thế này đây. Dù sao thì, nếu là tên khốn này, hắn chắc chắn đã 
phá rối mọi thứ với thái độ đùa cot. Và đến cuối, hắn là ké đã tự gạt 
chân mình. Vali giơ thanh kiếm ma thuật lên, và ngay lập tức chém 
tới trước. 


“—Chét đi” 


Ngay khi thanh kiếm chuẩn bị cắt vào — Vali đột nhiên buông nó ra. 
Biểu cảm căm ghét của cậu ta cũng biến mất. Trong khi lắc đầu, cậu 
ta thở dài một hơi. 


nhớt Sau khi Hyoudou Issei đã truy diệt ông đến vậy, giết ông là 
không hay chút nào. Chỉ mỗi chiến thắng ngọt ngào là không phù hợp 
với nguyên tắc của tôi. -Hon nữa, người thật sự muốn giết ông đã 
tới rồi.” 


Vali chuyển ánh mắt sang một hướng. Chắc là cậu ta đã cảm nhận 
được sự xuất hiện, và nảy ra một ý kiến mới. -Long Môn mở ra thêm 
một lần nữa. Luồng hào quang màu vàng tỏa ra từ cánh cổng. Nhìn 
thấy cảnh này, Rizevim càng trở nên lo sợ hơn, và đã không còn nói 
được gi. 


` Đùa ta sao.” 


Hình bóng vừa ra khỏi Long Môn là - Long Vương trong bộ vay vàng 
óng. Cơ thể vẫn còn yếu, và những vết thương trên cơ thể lúc ở 
Thiên đàng vẫn chưa hồi phục. Nhưng, ông ta vẫn tạo ra áp lực 
mạnh mẽ, và sát khí rất rõ ràng; Gigantis Dragon - Fafnir di chuyển 
trong khi nhấc cơ thể của mình theo. 


[.....Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi.] 


Nhìn thấy ké thù, Rizevim, đứng trước mặt mình, Fafnir lên tiếng đầy 
mãnh liệt. Rizevim cứng do người như không tin vào mat minh, 
trong khi lắc đầu - và run ray trong sợ hãi. 


“...Argh! Tại sao...! Tại sao ngươi lại bám dai đến vậy...!? Dù là 
trong giấc mơ của ta, người cũng sẽ cắn chặt vào đó mà không chịu 
buông ra!” 


Rizevim đã rất hốc hac va mất đi sự bình tĩnh do liên tục bi tấn công 
bởi Fafnir trong giấc mơ, và liên tục bị rượt đuổi. Những cảnh tượng 
nhục nhã đó đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn ta chục lần, trăm 
lần, và có thé là cả ngàn lần. Đúng vậy hắn ta đã liên tục bị giết 
trong chính giấc mơ của mình, và điều đó đã ép tâm lí của hắn ta đến 
giới hạn. 


[...Ngươi đã làm Asia-tan khóc. ] 


Đôi mắt hung tàn của Fafnir như rực sáng lên trong khi ông ta đang 
từng bước tiến gần hơn tới Rizevim. Phẫn nộ, thù hận, và kinh tởm 
đều đang được giải phóng ra từ cơ thể của Gigantis Dragon. -Bị áp 
lực bởi sức ép từ áp lực quá khổng lổ, gương mặt của Rizevim nhợt 
nhạt đi. Nhưng, vì thương tích quá nghiêm trọng, cơ thể của hắn đổ 
xuống đất. Lúc này, Farnir đang rút ngắn khoảng cách từng chút một, 
và cuối cùng là đối điện trước mặt hắn ta. Rizevim chìa tay ra, và cố 
nặn ra nụ cười. 


“.,,Khoan! Lam ơn, chờ đã! Chuyện đó...ngài thấy đấy! Đó là một 
màn trình diễn! Vì bầu không khí đầy sức sống! Sau cùng thì, để con 
trai của Lucifer vào được Thiên đàng---“ 


GOON! Cùng với tiếng nổ đục ngầu, tiếng xương bị nghiền nát vang 
vọng khắp khu vực này. Móng vuột khổng lồ của Fafnir, không mang 
chút nhân từ nào và hoàn toàn bỏ qua lời cầu xin của Rizevim đã 
nghiền nát chân của hắn ta. 


“Gaaaaaaaaaaaaaahhhhh! Khon nạn! Tên khốn nat! CON RONG CHẾT 
DAM!” 


Trong khi hét lên đầy uất ức, Rizevim nâng thân trên của mình lên 
trong cơn đau đớn. Tuy nhiên, cả hai chân của hắn đã bị Fafnir dẫm 
lên, và không còn cách nào để hắn thoát được cả. Gương mặt của 
Fafnir đỏ bừng vì tức giận, đối diện với Rizevim và nói 


[--Sao ngươi dám bắt nạt Asia-tan. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi! 
Không đời nào!] 


Giọng nói, biểu cảm và hào quang của Long Vương ngập tràn sự 
thịnh nộ. Sự ám ảnh của Fafnir đã vượt xa lẽ thường, và ông ta đã 
dồn tên khốn Siêu quỷ kia đến chân tường. Tôi nói với Rizevim, kể 
đang nhình tôi bằng ánh mắt van xin 


“Rizevim, ngươi đã chọc giận loài rồng quá nhiều rồi. ---Đây là sự 
trừng phạt dành cho ngươi.” 


--Sự trừng phat xứng đáng. Dé có thé thỏa mãn ham muốn của mình, 
hắn đã kích động đủ loại người từ nhiều hội khác nhau. Bất chấp số 
lượng nạn nhân, tên khốn này vẫn tiếp tục vì mục đích duy nhất là 
ham muốn của bản thân. Giờ thì, mọi thứ đã được trả lại về cơ thể 
của chính hắn. Điều mỉa mai nhất chính là vào phút cuối cùng, không 
một con rồng nào thèm đánh hắn nữa cả. 


Nói mới nhớ, kho báu của Fafnir - phủ đầy vàng bạc châu báu, cùng 
với những thứ vũ khí hiếm có nhất trên thế giới. Và trên tất cả, thứ 
quan trọng nhất là một cô gái rạng rỡ cùng chia sẻ một sự ràng buộc 
với ông ta--. Miễn là ông ta có điều đó, Fafnir sẽ hoàn toàn thỏa mãn. 
Chỉ cần ông ta có thể thấy nụ cười của Asia là quá đủ để làm ông ta 
hạnh phúc—. Bên trong đôi mắt của Fafnir, hình bóng nụ cười rạng 
rỡ của Asia được phan chiếu ở đó. - Nhưng tên khốn đó đã làm đau 
cô ấy mà không hề ngập ngừng. Hắn cũng làm điều tương tự với Ise. 
Vốn di, cậu ta và những người thân của mình đang sống cuộc sống 
hạnh phúc và vui vẻ. Vali cũng như vậy... cậu ta đã có thể sống cuộc 
sống bình dị và yên lặng cùng cha mẹ. Tên khốn Rizevim, ngươi đã 
nhúng tay vào những điều còn quý giá hơn bất kì điều gì khác; ngươi 
ra tay với những thứ không thể thay thế được. Những hành động của 
ngươi đã dẫn đến sự oán giận. Ngươi đã chà đạp lên quá nhiều điều 
như vậy. Tôi nói với Rizevim không chút thương xót. 


“Sẽ tốt hơn nếu ngươi ngẫm ra được trước khi chết. Đứa con của Ma 
vương vĩ đại. Có những thứ không được phép chạm vào trên thế giới 
này. Nhưng ngươi liên tục phạm vào những nơi đó. Đây là lí do cho 
cái chết của ngươi.” 


Như kết quả của lời nói đó, Rizevim trở nên tức giận, và nói ra không 
chút hối lỗi. 


Bene Hmph! Tên khốn nan...” 


Rizevim cố gắng giãy dua lần cuối khi liên tục ban ra những viên dan 
quỷ năng từ tay của mình. Vảy của Fafnir lập tức trúng đạn, từng 
khúc thịt bị thổi bay đi, và ông ta đang chảy máu, nhưng ông ta 
chẳng hề quan tâm. Long Vương vẫn đứng đó đầy uy nghỉ và trang 
nghiêm, đây chính là ý chí tuyệt đối của Long Vương--. Fafnir không 
thương xót mà há rộng miệng, và có vé như đang tính tung ra đòn 
kết liễu. Thấy điều này, mặt của Rizevim phủ đầy sự tuyệt vọng. 
Cuối cùng, hắn ta hét lên--. 


x 


“KHOOONNNN NANNNNNN! 


.. Bộ hàm của Gigantis Dragon cắm thẳng vào con trai của Cựu Ma 


vương và nghiền nát hắn ta. Khi quan sát, có vẻ như gánh nặng đã 
được giải tỏa khỏi Vali, nhưng cùng lúc là gương mặt đầy sự phiền 
muộn. 

“Rizevim, ông đã làm ô nhục cái tên Lucifer. Ông đã vấy bẩn nó quá 
nhiều. Nhưng hãy yên nghỉ đi. Ta sẽ kế thừa dòng máu Lucifer. Ít 
nhất thì, ta sẽ phù hợp làm Lucifer hơn là ông.” 


Đó là dấu chấm hết của kẻ phá rối chính trị đã kích động mọi người 
chống lại chúng tôi, Siêu Quỷ Rizevim Livan Lucifer. Trái tim của Vali 
đã không được gột rửa cho đến cuối cùng, nhưng giờ thì cậu ta có vẻ 
đã nhẹ lòng hơn. Chậc, sao cũng được....Ít nhất thì, cậu chắc chắn là 
phù hợp để trở thành Lucifer hơn tên khốn kia. Sau cùng thì, hắn ta 
quá ngu ngốc so với cậu--. 


Tập 20 - Buổi Tư Vấn Hướng Nghiệp của Belial 
Quái thú 666 


Sau khi chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của Rizevim, Vali và tôi 
cũng như Lilith (chậm rãi theo sau chúng tôi), mở hai cánh cửa lớn 
đến phòng năng lượng, rồi tiến về phía trước. Sau khi Fafnir đánh bại 
Rizevim, ông ta trở về thông qua Long Môn. Lần này, ông ấy có thể 
nghỉ ngơi thoải mái. Fafnir có thể hồi phục sớm hơn và bắt đầu tiếp 
tục bảo vệ Asia. Đó là bởi vì Fafnir được con bé tin tưởng. Vì vậy, 
như đã được mô tả từ trước, ở đây cần có một viên pha lê khổng lồ, 
đó là viên pha lê được cho rằng sẽ được sử dụng trong việc tạo ra 
Evil Pieces. Với trung tâm đó, nó đóng vai trò như một máy phát năng 
lượng của Agreas, từ đó tao ra sức mạnh để điều khiển thành phố 
nổi này. Ngay khi tôi đặt chân vào trong, tôi trở nên câm lặng khi 
nhìn thấy máy phát năng lượng. Phần sâu nhất của Agreas đã thực sự 
biến thành một khoanh hình cầu cực lớn. Viên pha lê được biết là 
máy phát năng lượng ở trung tâm là tỉnh thể, cùng với một sinh vật 
lớn hơn bên cạnh viên pha lê 


DERRE Chậc! C-cai đó là!?” 


Tôi chỉ có thể đứng đó khi đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Tôi không 
bao giờ tưởng tượng rằng nó sẽ là thế này, tên khốn Rizevim đó! Thứ 
đó có bay đầu và mười cái sừng, loài “quái thú” vốn đã quá mạnh. 
Cơ thể khổng lồ của nó thậm chí đài hơn vài trăm mét, nó còn lớn 
hơn cả Great Red. — Khải Huyền Thú Trihexa, 666. Mỗi cái đầu của 
nó thuộc về một sinh vật khác nhau như là sư tử, báo, gấu, rồng,...... 
không có sự đồng nhất. Cơ thể của nó có nhiều đặc điểm từ các sinh 
vật khác nhau và nó tỏa ra một cảm giác khác lạ từ cơ thể của mình. 
Mở rộng ra từ bên trong cơ thể nó là vô số sợi xích đang kìm hãm con 
thú. Tất cả những cái đầu của nó đã ngủ và dường như không còn ý 
thức. Đây được cho là đã bị bỏ lại ở tận cùng thế giới. Rizevim thực 
sự đã mang tất cả mọi thứ vào đây. Tôi hiểu rồi, đó là lý do tại sao 
hắn đánh cắp Agreas là vì hắn muốn sử dụng chỗ này như một nơi 
để giữ con quái thú này. Vấn đề là hào quang đen tối đó, nó thực sự 
có khả năng giải phóng hào quang ở một mức độ như vậy. Chỉ cần 
đứng đây cũng đã cảm nhận được hào quang tà ác đang tuôn ra từ 
con quái vật đó đủ để khiến bất kì ai cũng có thể trở nên mất ý thức. 
Tên khốn Rizevim đó, hắn thực sự đã khôi phục Trihexa tới giai đoạn 
này. Chi còn một vài phong ấn nữa đang chờ được giải phóng khi 
hoàn thiện. Loại trái cấm mà hắn thu được ở trên Thiên đàng để hồi 


sinh Trihexa va đẩy nhanh quá trình phá phong ấn. Điều quan trong 
là viên pha lê được gắn trên cơ thể của Trihexa, trông giống như hắn 
dang muốn đồng bộ hóa với Trihexa với bộ năng lượng của Agreas. 
Hắn cũng đang sử dụng máy phát năng lượng của Agreas để mở 
khóa. Hắn thực sự đã sử dụng di sản của thời đại Ma Vương trước 
theo cách như vậy. Hắn khai thác những gi hắn có thể dùng từ di san 
của Lucifer, đúng thật sự Rizevim là một kẻ vô dụng... Dù sao, that 
may mắn khi chúng ta có thể thực hiện một số biện pháp phòng ngừa 
Ở giai đoạn này. Bất kể những gi chúng tôi có thể làm, mặc dù nghiên 
cứu phong ấn của Rossweisse sẽ không thể đáp ứng thời hạn. Cô ấy 
chắc chắn là một thiên tài, nhưng tốc độ hoàn thành này là quá bất 
thường. Tất cả những điều khác nhau mà Rizevim đã làm đều là để 
tăng tốc độ hồi sinh của quái thú. Vali ngẩng cao đầu lên và nói khi 
nhìn con thú 


“Dù như thế nào, ngay cả tôi sẽ không đánh bại con quái thú đó. 
Ngay cả khi tôi được đánh nó, tôi sẽ bất lực trước tình trạng hiện tại 
của mình” 


Vali cẩn thận quan sát Trihexa với vẻ mặt căng thẳng. Đột nhiên, 
Lilith chỉ vào tường. 


“Ddraig, Ddraig.” 


Trong khi đang suy nghĩ về những gì cô ấy đang nói, tôi hướng ánh 
mắt về hướng mà cô ấy đang chỉ vào 


“...Gì! Hắn thậm chí đã làm một cái gì đó như thế...!” 


Tôi hoàn toàn kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Trong khoanh 
hình cầu, vô số kén được treo trên tường. Một phần của nó có thể 
được nhìn tháy ở đầu kén. Nhìn kỹ, tất cả bọn họ đều là người đứng 
đầu của Boosted Gear Scale Mail. Điều đó có nghĩa là những cái kén 
được treo trên tường của khoang, bên trong tất cả chúng đều là 
những Boosted Gear Scale Mail nhân tạo. Có phải chúng cùng loại với 
cái của Euclid Lucifuge đã sử dụng? Nhiều khả năng không có gì bên 
trong những cái kén. Nếu chúng thực sự là Boosted Gear Scale Mail 
có khả năng thi triển trên bản thân của chủ sở hữu, dù chỉ là tưởng 
tượng khiến tôi cũng rùng mình. Một trong số chúng là vô cùng tồi 
tệ. Trong không gian này, từ trên nhìn xuống dưới và từ trước ra sau 
là hàng ngàn chiếc kén! Tôi lại rùng mình khi nhìn vào những gì mà 
Qlippoth đã chuẩn bị. Nhưng ngay bây giờ chúng tôi đã rất may mắn. 
Chúng tôi sẽ có thể dừng nó ở đây trước khi nó thực sự bắt đầu. Tôi 
thở ra và rồi từ từ bình tĩnh lại. Sau đó, tôi đã tiến một bước để ngăn 
chặn tất cả những điều này. Tại thời điểm đó. Máy phát năng lượng 


đột nhiên bat đầu rung mạnh. Kèm theo tiếng nhiều ồn, nó bat đầu 
kích hoạt. Làm sao chuyện này có thé!? Tôi thậm chí không làm gi 
cả! Tại sao nó kích hoạt. 


[Hiyahahahahahaha! Hyahahahahahaha!] 


Đột nhiên, tiếng cười khó chịu đó lại được nghe thấy. Rizevim!? 
Không, hắn đã chết rồi mà. Vậy, đây la—. 


[Nếu điều này đã bắt đầu, vậy có nghĩa là ta đã bị giết. Vậy đó là 
dưới tay ai...là Sirzechs-kun, hay đó là Vali-kun?] 


...Đây là một bản ghi âm giọng nói!? Nó được thiết lập để kích hoạt 
sau cái chết của hắn, Rizevim tiếp tục nói những lời cuối cùng của 
mình. 


[Mà thôi kệ, vì điều này đã bắt đầu, thật tốt khi nó trở thành như 
vầy. Phản ứng này dựa trên cái chết của ta và sẽ buộc tất cả các giai 
đoạn chờ bị hủy bỏ và tiến thẳng đến bước cuối cùng trong sự hồi 
sinh Trihexa. Nó sẽ sử dụng linh hồn của ta như là nguồn năng lượng 
cuối cùng.] 


—Gi!?...Nguoi vừa nói cái gì...? Tôi nhìn lai máy phát năng lượng! 
Cuối cùng - mỗi cái đầu của Trihexa bắt đầu mở mắt. Đồng thời, 
những dấu phong ấn rực sáng lên và sau đó những con dấu bat đầu 
bị phá vỡ. Tên khốn Rizevim đó, hắn thực sự đã sử dụng linh hồn 
của mình như một sự hi sinh để đẩy nhanh việc phá phong ấn! Điều 
này không tốt chút nào, nó thật sự rất tệ! Tôi lo lắng, bắt đầu một 
con dấu được tạo ra dưới con quái thú, nhưng nó không có dấu hiệu 
ngăn chặn sự thức tỉnh của Trihexa! Một trong những cái đầu của nó 
đã mở hết đôi mắt và nó gầm lên! 
Go00000000000000000000000000000000nmn! 

—Chi là một tiếng gầm, nhưng cảm giác như thể linh hồn tôi đang bi 
siết chặt! Tiếng hú đó vừa vang lên không chỉ trong khoang, mà cả 
toàn thành phố! Những người ở trên sẽ nhận thấy điều đó! Sau đó, 
cái đầu thứ hai - cũng đã mở mắt hoàn toàn! 

“Chậc!” 

Theo sự chỉ dẫn của tôi, Vali mặc ngay lên mình Juggernaut Drive. 


Sau đó, hào quang từ bộ giáp được Vali phát ra và bắn về con quái 
thú - nhưng nó van không hề han gi! Nó vẫn tiếp tục hoạt động ngay 


cả với luồng năng lượng ma Vali vita ban vào nó!? Juggernaut 
Overdrive mà Vali sử dụng trước đây rất mệt mỏi với cậu ta, nhưng 
đối với người được gọi là Hakuyuukou mạnh nhất trong lịch sử đã 
giáng một đòn còn không thấm thía đối với con quái thú. Trong khi 
câm nín, tôi không thể làm gì ngoài việc tạo ra nhiều lớp niêm phong 
hết lần này đến lần khác; dù chi một ít thôi cũng tốt, tôi sẽ đánh 
cược vào khả năng nhỏ bé đó! Vali cũng tiếp tục tấn công vào nó vô 
số lần! Tại thời điểm này, những lời cuối cùng của Rizevim vẫn tiếp 
tục: 


[Sau cùng đây là sự cưỡng chế hồi sinh, vì vậy ta không biết điều gì 
xảy ra. Có lẽ thiệt hại thậm chí lớn hon ta mong đợi sẽ xảy ra. Cùng 
lúc đó, Trihexa đang được hồi sinh, một điều rất thú vị cũng sẽ được 
bắt đầu. Có lẽ nó đã xuất hiện trước mắt bạn, Sekiyuutei giả được 
sản xuất hàng loạt và đội quân của nó.] 


Những cái kén của các Sekiyuutei ban đầu được treo trên tường, nó 
bắt đầu tách nhau ra. Bộ giáp đã được điều chỉnh để tự di chuyển 
sau đó bắt đầu từ từ trèo ra khỏi kén. 


“Lilith! Sau này, ta sẽ cho cô bánh snacks, cô có thể làm gì đó ngay 
bây giờ được không!?” 


Tôi rơi nước mắt kêu với Lilith cùng niềm hy vọng. Lilith đi về phía 
Trihexa và chi cần ngẩng đầu lên quan sát nó. 


“Thật đáng sợ”. 


...C6 lẽ đó là một nổi sợ hãi bản năng của Trihexa. Sau đó, chúng ta 
sẽ phải thay đổi mục tiêu. 


“Nếu vậy, hãy làm một cái gì đó với dám Sekiyuutei giả kia!” 


Lilith nghe lời tôi, chạy xung quanh và đấm bay các Sekiyuutei vừa 
kích hoạt bằng một cú duy nhất! Cô ấy thực sự được sinh ra từ 
Ophis! Tuy nhiên có thể nói rằng, cô ấy đã tiêu diệt một phần nào 
của đám Sekiyuutei với tốc độ cao..! 


[Bởi vì chúng là ban sao, chúng không có sức mạnh nguyên bản. 
Nhưng nó cũng đủ sức phá huỷ thành phố.] 


Sekiyuutei được sản xuất hàng loạt, tất cả đồng thời dang rộng đôi 
cánh của chúng và bay về một phía! Cái đầu thứ ba và thứ tư của 
Trihexa đã mở mắt. Trong tình huống tuyệt vọng này, tiếng cười của 
tên khốn Rizevim lại vang lên. 


[Hyahahahahahahahahahaha!] 


` Rizevim...! Livan!... Ngay cả khi hắn đã chết, hắn vẫn không 
buông tha cho chúng tôi và hắn sẽ tiếp tục tội ác của mình!? 


[Con thú huyền thoại đã được ghỉ lại trong sách Khải Huyền và đội 
quân Sekiyuutei giả của nó! Cha, bạn sẽ làm gi, bạn sẽ giải quyết 
chuyện này như thế nào!?] 

Vali càng trở nên thiếu kiên nhẫn hơn khi nghe những lời đó của 
Rizevim và tiếp tục tấn công Trihexa, nhưng con thú vẫn phất lờ Vali 
và tiếp tục tỉnh giấc. Giọng nói vui vė của Rizevim vẫn không dứt-. 
[Cứ thế, Địa Ngục, Thiên Đường và thế giới loài người sẽ bị hủy diệt, 
mang theo ý chí và ước mơ của ta tiến về một thế giới khác chưa 
từng nhìn thấy trước đây] 


Giọng nói khốn nạn của thằng Rizevim đó tự nhiên dừng lại. Lúc này, 
một giọng nói khác vang lên từ trong căn phòng năng lượng. 


< <Những lời cuối cùng của ngươi thật là một vấn đề rắc rối, Hoàng 
Tử Rizevim thật vô vọng. > > 


—Đây là giọng nói của Apophis. Mặc dù bản thân hắn không có mặt, 
nhưng đó chắc chắn là giọng nói của Ác Long Apophis, ké đã xuất 
hiện trước đó. Sau đó, giọng nói của một Ác Long khác cũng phát ra: 
[Gukuku, nhưng nó có thể được coi là phong cách của hắn.] 

[Thật là phiền phức!] 

[Chết là phải!] 

Đó là Azi Dahaka! 

“Đó là tiếng nói của Apophis và Aši Dahaka!?” 


Tôi nói điều đó khi tôi ngẩng đầu nhìn lên. Không do dự, Apophis trả 
lời tôi: 

< < Đúng vậy, cựu thủ lĩnh-dono. Không giống như trước đây, bọn ta 
hơi thô lỗ khi chỉ ở đó bằng giọng nói ngay bây giờ. Ta rất xin lỗi về 
việc làm phiền ông trong khi ông đang lắng nghe những lời nói cuối 
cùng của hoàng tử, nhưng xin hãy lắng nghe thông điệp cla ta. > > 


Aši Dahaka và Apophis bắt đầu tuyên chiến với chúng tôi! 


< <Bon ta sé đưa Trihexa và đội quan Sekiyuutei giả di. > > 
[Bon sẽ mang chúng di.] 
[Bọn ta sé sử dung chúng.] 


[Không chỉ ở Địa Ngục và thế giới loài người, mà còn ở một thế giới 
khác, bọn ta sẽ tạo ra một thế giới chỉ thuộc về Ác Long. Vì vậy, xin 
vui vòng cho phép chúng tôi sử dụng chúng.] 


Trong khi Apophis đang nói, tất cả cái đầu cuối cùng của Trihexa đều 
đã mở mắt hết. Tôi không chắc liệu nó có bị ràng buộc hay chỉ là 
trùng hợp ngẫu nhiên rằng cái đầu cuối cùng mở mắt là của một con 
rồng. 


“Ngươi đã có kế hoạch lợi dụng Rizevim và chúng ta ngay từ đầu à?” 
Sauk khi nghe câu hỏi của tôi Apophis trả lời: 


< <Không, không phải từ đầu. Chỉ vì hoàng tử Rizevim quá thẳm hại 
nên chúng tôi đã lên kế hoạch này. > > 


[Điều tồi tệ là Rizevim coi thường rồng qua nhiều. Và không nói đến 
Hakuyuukou ở đó hay Fafnir. Hắn chỉ nghĩ đơn giản Quỷ là chủng tộc 
mạnh nhất và cố gắng sử dụng chúng, hắn cũng quá thích chơi 
những trò nhỏ nhặt đó.] 


[Rồng thích sự đơn giản vả thẳng thắn nhất!] 


[Không cần suy nghĩ! Một loài đơn giản là làm theo những gi chúng 
cảm thấy!] 


Trước mặt Vali và tôi - cái đầu thứ bảy đã thức tĩnh hoàn toàn! 
Gyoooooooooooohhh! Zuooooooooohhhl 
Gyooooooooohhh! 


Bảy cái đầu hú lên từng tiếng. Am lượng bùng nổ của tiếng ồn khiến 
cả thành phố rung chuyển. Tôi buộc phải sử dụng ma thuật phòng 
thủ để bảo vệ đôi tai của mình. Ngay cả sau khi nó hú xong, tai tôi 
vẫn đau. —Trihexa đã hồi sinh. 


Con quái vật khổng lồ rung mạnh cơ thể của nó và cắt đứt sợi xích 
đang trói nó. Đồng thời, căn phòng này bắt đầu sụp đổ. Không đó chỉ 
là căn phòng này, cả một phần của thành phố cũng bắt đầu sụp đổ 
bởi luồng năng lượng phát ra từ sự hồi sinh của Trihexa. Một trong 


những cái đầu nhìn lên trên và há miệng ra. Trong miệng của nó, một 
hào quang khổng lồ,bự không tưởng và nó đang được tích tụ! —Chết 
tiệt! Tôi lập tức nắm tay Lilith rồi lao vào một góc để tránh khỏi thiệt 
hại. Tôi cũng tạo ra một vài vòng tròn ma thuật để phòng thủ. Ngay 
lập tức, một trong những cái đầu của Trihexa bắn ra một quả cầu lửa 
cực lớn! Đòn đó dính vào trần nhà, một vài vụ nổ xảy ra và trần nhà 
bắt đầu sập. Giữa những sóng xung kích của vụ nổ, tôi tiếp tục tạo ra 
nhiều lớp bảo vệ. Một lần, hai lần, ba lần sóng xung kích của vụ nổ 
phá tan từng lớp bảo vệ của tôi. Chỉ có một cái đầu bắn ra cầu lửa 
mà đã gây thiệt hại như thế này!? Từ lổ hổng của trần nhà, ánh sáng 
lọt qua khe đó chiếu xuống. Trihexa được chiếu sáng, tất cả cái đầu 
của Trihexa đều hướng về phía ánh sáng như thể nó rất thỏa mãn. 
Trihexa bắt đầu bay ra khỏi lổ hổng của trần nhà. Sau đó, hơn một 
ngàn Sekiyuutei giả bay lên theo Trihexa! Đó là một cảnh tượng kinh 
khủng. Bên cạnh con thú được ghi lại trong sách Khải Huyền là một 
biển rồng đỏ, tất cả chúng đều di chuyển. Tôi không thể cảm thấy 
rằng đó là dấu hiêu của Ngày Tận Thế khi thấy cảnh này. Trong tâm 
trí tôi, tôi nhớ lại đoạn văn của Khải Huyền. 


—Tôi thấy một con thú dữ từ dưới biển lên. 


Di chuyển qua trần nhà của phòng năng lượng, con quái thú khổng lồ 
đã được giải thoát. 


—Con thú có bảy đầu và mười cái sừng, với mười vương miệng trên 
sừng của nó. Trên mỗi cái đầu là những tên báng bổ của Chúa. 


Với những con số 666 trên bảy cái đầu của nó, thì nó là một con quái 
thú có sức mạnh cực kì lớn. 


—Con quái thú mà tôi nhìn thấy trông như một con báo, chân giống 
như gấu, miệng như sư tử. Con rồng đã ban cho nó quyền năng, ngôi 
và uy quyền lớn 


Bên cạnh Khải Huyền Long — Great Red, thì Trihexa là con quái thú 
được ghi lại trong sách Khải Huyền. 


—Tôi thấy một trong các đầu của nó dường như bị tử thương, nhưng 
vết thương chí tử đó đã được lành, và cả trái đất đều thán phục mà 
di theo con thú dữ ấy.. Họ tôn thờ con rồng vì nó đã ban uy quyền 
cho con thú dữ 


Từ xa, tôi có thể thấy Trihexa, nó đang bay ra khỏi trần nhà và đang 
bị tấn công bởi đội [DxD] ở bên ngoài...Chống lại con ác thú, nó 
không có tác dụng gi cả. 


—Ai giống như con thú dữ nay?? 


...Nếu Great Red không chống lại nó, thì không chỉ thế giới loài 
người và thế giới ngầm, mà cả thế giới của thần thoại cũng sẽ không 
được an toàn. 


—Ai có thể chiến đấu với nó? 


Vậy, ai có thể ngăn can nó...! Trihexa và đội quân rồng đỏ đã bay hết 
ra ngoài phòng năng lượng. 


“...Chết tiệt.” 


Trong khu vực sụp đổ, tôi chỉ có thể đấm tay vào tường với nổi cay 
đắng. Tiếng nói của Apophis và Aši Dahaka đã đưa ra một thông báo 
cuối cùng. 


< <Hãy tới đây nếu ông muốn. Ac Long bọn ta, và nhóm [DxD] các 
ngươi sẽ có trận chiến cuối cùng với nhau. Đừng lo lắng, bọn ta sẽ 
không chơi bất kì thủ đoạn bi ổi nào giống Hoang Tử Rizevim đâu. 
Bon ta sẽ xóa mọi thứ trước mắt cùng với Trihexa. > > 


[Đến nhanh lên, Vali Lucifer. Chúng ta hãy chiến đấu một lần nữa. 
Chúng ta sẽ có thể chiến đấu dưới niềm hân hoan trước sự hủy diệt 
mà Trihexa sẽ thực hiện. Vali-kun không cảm thấy phấn khích sao? 
Vì đây là một cuộc chiến cho cuộc sống của ngươi, một con rồng 
không chiến đấu không phải là một con rồng thực sự!] 


[Thiên Long đấu với Ác Long!] 
[Mang cả Sekiyuutei tới nữa] 


Sau đó, Vali nhìn Trihexa đang bay trên trời và nở một nụ cười không 
sợ hãi. 


“Tất nhiên rồi, AZi Dahaka. Điều đó thực sự rất thú vi, đơn giản và 
dễ hiểu.” 


...GÓ thật không? Trong những trường hợp này, hai tên này thậm chi 
còn rắc rối hơn Rizevim ở một mức độ nào đó. Apophis và Aši 
Dahaka khác với Rizevim kiêu ngạo và tự phụ, chúng đơn giản là một 
tập hợp sức mạnh thuần túy. Tôi hiểu rồi, cuối cùng tôi cũng hiểu. 
Tất cả những con rồng sở hữu sức mạnh đều thuần khiết. Để mơ 
ước, chiến đấu, bạo lực, ma thuật và sinh tồn. Đó là lí do tại sao họ 
cống hiến tất cả. Chúng đã đánh bại mọi chướng ngại theo cách của 
mình, chúng chiến thắng một cách quang minh chính đại, sau đó gục 


ngã và biến mất. Ah, Rizevim. Đó là lí do vì sao hắn không thé dành 
chiến thắng. Cuối cùng, hắn đã vấp ngã trên chính bản thân của 
mình, hắn đánh mất mọi thứ. Những con rồng này đều sở hữu sức 
mạnh của riêng mình, sống tự do theo ý muốn của mình. Bây giờ, số 
phận của thế giới bị chỉ phối bới những con rồng. Nó giống như thời 
điểm hai Thiên Long can thiệp vào cuộc chiến của ba phe. Chúng đã 
tin chắc rằng chúng là bất bại. Chúng đã hành động và chỉ sống theo 
suy nghĩ của mình. Trận chiến cuối cùng xoay quanh Trihexa đã bắt 
đầu. Bất kể đó là phe của chúng ta hay phe của kẻ thù, ở trung tâm 
của mọi thứ đều là những con rồng. 


Tập 20 - Buổi Tư Vấn Hướng Nghiệp của Belial 
Ngăn can 


—Thé Giới Ngầm, Lãnh thổ của Những Thiên thần sa ngã. Một chuỗi 
những khu nghỉ dưỡng đang được phát triển liên tiếp nhau bởi các 
VIP thuộc nhiều phe phái khác nhau trong những Thiên thần sa ngã. 
Tại một góc khu được mở cửa cho kinh doanh này, một cậu trai trẻ 
đang ở tại bể bơi. Cậu trai này đang nằm trên chiếc ghế dưới những 
tán dù được xếp dọc theo bờ hồ để che nắng. Ánh mắt của cậu đang 
tập trung vào mặt hồ; cậu đang nhìn vào một hình ảnh chỉ cậu có thể 
thấy. Hiện lên trong đó là một con quái thú khổng lồ có luồng khí áp 
đáng sợ, cũng như vô số các Bộ giáp đỏ đang lượn lờ xung quanh nó. 
Cậu trai trẻ ngắm hình ảnh này với về mặt cực kì hứng thú — cậu 
đang chứng kiến một cảnh được cho là khởi đầu của tận thế trong 
khi di chuyển những quân cờ trên chiếc bàn bên cạnh mình. 


“Chaturagi—. Nó được cho là nguồn gốc của Cờ vua và Shogi.” 


Bỗng một giọng nói vang lên. Cậu trai trẻ đảo mắt sang nhìn và để ý 
thấy một nam Ác Quỷ mang về đẹp quyến rũ mê hồn đang đứng tại 
chỗ, mà cậu không hề nhận thấy. Vị Ác Quỷ đó ngồi xuống chiếc ghế 
nằm phía bên kia bàn cờ, và di chuyển một quân trên chiếc bàn ấy — 
một quân cờ Chaturaji. Vi nam Ác Quỷ nói với cậu trai trẻ 


“Shiva-sama, thật trùng hợp khi chúng ta gặp nhau tại đây.” 
Chàng trai trẻ được gọi là Shiva — không, Vi thần Hủy diệt cười lớn. 


“Nên gọi là trùng hợp, hay không thể tránh khỏi? —Hân hạnh được 
lần đầu gặp mặt, Beelzebub Ajuka đương nhiệm.” 


Shiva chấp nhận lời mời của nam Ác Quỷ — Ajuka Beelzebub và bắt 
đầu chơi cờ. Ajuka đi nước của mình khi nói 

“Có tin đồn rằng ngài đã chấp nhận thỉnh cầu của 3 Phe để ngăn 
chặn Trihexa.” 


Shiva cũng tiếp tục cuộc trò chuyện khi đi cờ. 


“Ừm, kiểu kiểu vậy. Tuy nhiên... chuyện đã vượt quá mong đợi của 
ta. —Ta e rằng nếu trực tiếp đối đầu, ta sẽ không thể đánh bại được 
nó. Không thể phong ấn nó mà không gây ra một trận chiến hủy hoại 


thé gidi.” 


“Phong ấn a. Một Vi thần của Sự hủy diệt có kha năng phá hủy thé 
giới, chi có thể phong ấn nó?” 


Đáp lại lời của Ajuka, Shiva nhún vai. 


“Quả thật, ngay cả ta cũng không thể giết được nó. Không phải cả 
ngươi và Azazel đều hiểu điều này ngay từ đầu sao? Điều tốt nhất ta 
có thể làm là phong ấn nó, và đó là kết quả tốt nhất có thể rồi. Ta 
chắc chắn sẽ mang sự hủy diệt tới nó, nhưng chỉ sự hủy diệt thôi sẽ 
không thể giết được nó; nhóc thánh thú huyền thoại ấy không yếu 
đâu.” 


Vị thần Hủy diệt nở nụ cười mỉa mai. Ajuka nhẹ nhướn mày. 


“_— Để có thể “tiêu diệt nó, chi có Ophis trước đây với hình dang ban 
đầu hay Great Red đang lang thang giữa Kẽ hở Không gian mới có thể 
làm điều đó.” 


“Vậy lí do ngươi đến đây là gì?” 
Shiva hỏi khi ngáp. Ajuka giơ lên hai ngón tay. 


“Có hai điều. Bạn tôi — Sirzechs, làm ơn đừng cản trở cậu ấy. Để 
ngăn ngài gây ra hậu họa vào lúc này, hãy để tôi quan sát ngài cho 
đến khi nó kết thúc.” 


Sau lưng Ajuka, người vừa nói — một người phụ nữ với mái tóc dài 
xanh nhạt xuất hiện mà không bị để ý. Người phụ nữ này mang một 
bầu không khí băng giá, và chảy trong người cô là một luồng hào 
quang Long lực mạnh mẽ. Shiva ngay lập tức hiểu ra rằng cô sở hữu 
một nguồn sức mạnh khổng lồ và có thể hóa hình người. Shiva nhận 
ra, hình như cô ấy là Tiamat. Vị Long vương mạnh nhất. Cô không hề 
thua kém bất cứ một con rồng nào. Và trong tay cô ấy, Tiamat đang 
cầm một thiết bị nhỏ màu xanh, cùng màu với mái tóc cô — một 
chiếc điện thoại. Ngay khi nhìn thấy nó, Shiva đã nhận ra sự khác 
thường. Gó lẽ, không, chắc chắn rằng chiếc điện thoại ấy có liên 
quan đến Longinus. ... Dù là thật hay giả, vì nó được chuẩn bị bởi 
một Siêu Quỷ ngay lần đầu tiên vị Thần Hủy diệt thấy nó, cậu đã 
cảm thấy hơi ưu phiền. Longinus đó có thể làm gì? Và họ định làm gì 
với Longinus đó? Nhưng cậu hiểu được ý định của Ác quỷ đã tới đây 
trước mắt cậu. Shiva, người đã thấy mọi thứ, nở một nụ cười ngay 
khóe môi. 


“Ngươi muốn khử ta va Trihexa cùng với cái thế giới này a, Ac quy- 


kun?” 
Trả lời câu hỏi của Shiva, Ajuka cười va lắc đầu. 


“Không, tôi chưa hề nói vậy. Nhưng — nếu hủy diệt thế giới lại trở 
thành mục tiêu của ngài, thì đó lại là chuyện khác.” 


Những lời của Ajuka khơi lên sự hứng thú của Shiva. 
“Ê, một phỏng đoán thú vị đó chứ.” 


Shiva kết luận rằng Ajuka đến đây để nắm được ý định của mình, 
không ít thì nhiều. Ajuka không hề bận tâm mà tiếp tục 


“Sau khi Trihexa đánh bại Great Red, và mở cánh cổng tới thế giới 
khác, thì ngài tính làm gi? Không phải ngài đã thỏa thuận với Azazel- 
dono về vấn đề này rồi sao? Ngài chỉ là một biện pháp để ngăn can 
Trihexa.” 


Ah, thật là một con Quỷ tốt. Tên Siêu Quỷ này đã suy đoán được tới 
đây rồi. Shiva cười đáp 


“Ahahahaha, ngươi chú ý nhanh đấy, Beelzebub đương nhiệm. Thần 
thoại nào cũng sợ nó, hơn cả ngươi và Sirzechs. Nhưng ta thì không.” 


Ajuka mỉm cười hùng hồn mà gật đầu. 


“Vâng, có lẽ vậy. Tuy nhiên, tôi sẽ quan sát số mệnh thế giới cùng 
ngài ở đây, nên hãy trở thành chướng ngại cho cái khả năng đó.” 


Ajuka nói vậy khi đi nước cờ của mình. 


“,..Ta không thể hiểu nổi những gi mà lũ Thần và tên Siêu Quy nay 
đang nghĩ.” 


Người phụ xinh đẹp sau lưng Ajuka thở dài như thể không hứng thú. 
Trong khi đang đi lượt của mình, Shiva hỏi 


“Ngươi định làm tương tự như Sirzechs Lucifer khi hắn đối mặt với 
Hades à? Ngươi có thực sự quý tình bạn với hắn không?” 


Trong sự kiện [Ác Quỷ Nổi Loan] gây ra bởi Phe Anh hùng và Phe 
của Cựu Ma Vương [Khaos Brigade]; tại Olympus — Thần Địa ngục 
Hades đã cố gắng kích động rắc rối và lợi dụng cơn hỗn loạn. Để 
ngăn chặn điều này, người đã trực tiếp xuống cõi âm để ngăn chặn 
hắn là Sirzechs Lucifer. Ajuka lần này cũng đang làm điều tương tự. 
— Nhưng điểm khác biệt giữa Hades và Shiva là Vị thần Hủy diệt 


nay không hề oán giận, ganh ghét hay bất mãn với những Ac Quy. 
Tuy nhiên, chỉ một chút thôi, nhưng ông ta nghĩ rằng bản thân khá 
thích hành động dũng cảm này của Ajuka. Nếu ông hành động trẻ 
con và cố gắng tâng bốc cậu ta, thì chắc cậu ta sẽ khinh rẻ ông mất. 
Hóa ra là vậy; Shiva lặng lẽ gật đầu. Giờ có lẽ ông đã hiểu vì sao 
Indra — Sakra rất hứng thú với những người này. Quả thực rất thú 
vị, đến mức mà ông muốn tiếp tục quan sát thêm nữa. Dù sao thì, tên 
Indra đó, vì một tân Rigveda — để có thể tạo ra một tuyển tập thánh 
ca của thế giới một lần nữa, hắn đã sử dụng cả [Quân cờ] nằm ngoài 
thần thoại của mình. —ta được nổi tiếng, và đó là điều làm hắn oán 
giận ta ư? Trong khi đang nghĩ vậy, ông cảm thấy rằng sé khá vui 
nếu thấy được biểu cảm của Indra. Khi nhắc đến tên của Sirzechs 
ban nãy, ông có thể thấy mặt của Ajuka đã giãn ra đôi chút. 


“Tình huống rất đơn giản thôi. —Nếu ngài trở thành kẻ thù của cậu 
ấy, thì tự nhiên ngài cũng sẽ thành kẻ thù của tôi.” 


Chỉ duy nhất một câu này thôi đã đủ để minh chứng cho tình bạn sâu 
sắc của họ, và biểu cảm của ông rất chân that. Shiva đưa khuyu tay 
lên bàn và chống cằm bằng bàn tay ấy trong khi nở nụ cười. 


“Được thôi, tốt lắm, chúng ta sẽ chứng kiến nó cùng nhau. —Trihexa 
và cả số mệnh của thế giới này.” 


Shiva thong thả nói. 


Bầu trời của Địa Ngục — đã bắt đầu mờ dần, và cảm giác bất an 
khủng khiếp đang lan tỏa. Ảnh hưởng của sự thức giấc của con quái 
thú, vốn được ghi lại trong Sách Khải Huyền, đang dần xuất hiện 
trên bầu trời Địa ngục. Sớm thôi, chướng khí này sẽ lan ra khắp Địa 
ngục, rồi nó sẽ trôi dat sang Nhân Giới, Thiên Dang, và cả thế giới 
của những thần thoại khác. Ván cờ này — đã báo trước cho sự khởi 
đầu của một trận chiến gây nên tận thế. 


Table of Contents 


High School DxD 
Tập 20 - Buổi Tư Van Hướng Nghiệp của Belial 
Illustration 
Faker 
Life 0 
Life 1 - Cuộc tư van hướng nghiệp không có hồi kết 
Cha mẹ 
Life 2 - Sự thật dang sau bữa tiệc 
BỊ kích động 
Life 3 - Hyoudou Issei 
Last Life....Sự trừng phạt xứng đáng 
Quái thú 666 
Ngăn can 


